KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI 
MẬT NHƠN TU CHỨNG LIỄU NGHĨA 


CHƯ BÒ TÁT VAN HẠNH THỦ LẮNG 
NGHIÊM 


» TỨ CHỦNG THANH TINH MINH HÓI 


» 50 HIỆN TƯƠNG ÁM MA 


Sa-môn Bát-thích-mật-đề người Trung Thiên 
Trúc, dịch vào đời Đường. 

Sa-môn Di-già Thích-ca, người nước Ô Trành 
dịch ngữ. 

Sa-môn Hoài Địch, chùa Nam Lâu, núi La Phù, 
chứng minh bản dịch. 

Đệ tử thọ Bồ-tát giới tên Phòng Dung, hiệu 
Thanh Hà, chức Tiền Chánh Nghị Đại Phu 
đồng Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sự bút 


thọ (nhuận bút). 

Sa-môn Thích Vân Đàm dịch Hán Văn qua 
Phiên Âm Việt Ngữ 

Ban Việt Dịch Vạn Phật Thánh Thành đối chiếu 
và hiệu đính 

Buddhist Text Translation Society dịch Hán Văn 
qua Anh Văn 


2X00]R0I12MZ0AIESS T 3ã U71 E172 0B 


** 


TÁM QUY LUÂT CỦA VIÊN PHIÊN DICH KINH 
ĐIỆN 


Kê Khai Kinh 


QUYỀN 1: Duyên Khởi - Tâm Ở Chỗ Nào — 
Tánh Thấy Không Phải Con Mắt 


QUYỀN 5: Sáu Căn Là Đầu Mối Của Sanh Tử 
Niết Bàn — Nhân Duyên và Phương Tiện 


Chứng Đắc Viên Thônc 


QUYÊN 6G: Nhĩ Căn Viên Thông — Nhiếp Tâm 
Là Giới 
c2kö=N 7: Thần Chú “Thủ Lănc 


Nghiêm” ~ 


QUYÊỄN 10: Ma Sự - Ngũ Ấm Là Năm Vọng 
Tưởng - Lợi Ích Lớn Lao Của Kinh 

KINH LĂNG NGHIÊM: ĐẠI BIÊU CỦA CHÁNH 
PHÁP 

KINH PHÁP DIỆT TÂN 

Phụ lục: 

Linh Văn Của Trời Đất Cứu Thế Giới (Chú 
Lăng Nghiêm) 

Khai Thị Về Kinh Và Chú Thủ Lăng Nghiêm 


f## 


TÁM QUY LUẬT CỦA VIÊN PHIÊN DỊCH 
KINH ĐIẾN 


1. Dịch giả phải thoát mình ra khỏi động cơ tự 
truy cầu danh lợi. 
2. Dịch giả phải tu thân dưỡng tánh, dứt bỏ thói 


cao ngạo. 

3. Dịch giả phải tự chế, không được tự khen 
ngợi nhưng lại chê bai kẻ khác. 

4. Dịch giả không được tự cho mình là tiêu 
chuẩn, là thước đo, rồi hạ thấp kẻ khác bằng 
cách tìm lỗi lầm nơi tác phẩm của họ. 

5. Dịch giả phải lây tâm Phật làm tâm mình. 

6. Dịch giả phải dùng trạch pháp nhãn để phán 
xét đâu là chân lý. 

7. Dịch giả phải cung kính cầu thỉnh Cao tăng, 
Đại đức ở mười phương chứng minh cho bản 
dịch. 

8. Dịch giả phải hoan hỷ truyền bá giáo nghĩa 
nhà Phật bằng cách ¡n Kinh, Luật, Luận một khi 
phần phiên dịch của mình được chứng minh là 
đúng. 


t>.⁄ 


`. 


KỆ KHAI KINH 


Võ thượng thậm thâm vi diệu pháp 
Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ 
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì 

Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa 
Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mâu 
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu 
Con nay nghe được chuyên trì tụng 
Nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm mâu. 


KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI 


MẬT NHƠN TU CHỨNG LIÊU NGHĨA 
CHƯ BÒ TÁT VAN HẠNH THỦ LĂNG NGHIÊM 


Duyên Khởi - Tâm Ở Chỗ Nào —- Tánh 
Thấy Không Phải Con Mắt 


DUYÊN KHỞI 


Tôi nghe như vậy: Lúc ây Đức Phật ở tại tinh 
xá Kỳ Hoàn, trong thành Thất La Phiệt, với 
chúng đại tỷ khưu, gồm một ngàn hai trăm năm 
mươi người đến dự. Tất cả các vị đều là bậc 
đại A La Hán đã chứng quả vô lậu. 

Họ đều lả đệ tử trụ trì của Phật, khéo vượt qua 
các cõi, thường nơi các cõi nước thành tựu các 
uy nghi, theo Đức Phật chuyên pháp luân, khéo 
kham nhận lời di chúc của Đức Phật, giữ giới 
luật tinh nghiêm, làm bậc mô phạm trong ba 
cõi. Họ ứng thân vô số lượng để độ thoát 
chúng sanh trong đời vị Lai, cứu giúp chúng 
sanh vượt khỏi các ràng buộc nơi cõi trần. 

Các vị ấy là Đại trí Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục 
Kiền Liên, Ma Ha Câu Hi La, Phú Lâu Na Di Đa 
La Ni Tử, Tu Bồ Đề, Ưu Bà Ni Sa Đà làm 


thượng thủ. Lại có vô lượng các bậc Bích chị, 
các bậc vô học và hàng sơ phát tâm cùng đến 
chỗ Phật. Nhằm lúc các tỷ-khưu làm lễ tự tứ 
mãn hạ, các vị Bồ Tát trong mười phương đến 
cầu thỉnh giải quyết tâm nghỉ. Đồng kính phụng 
đức từ nghiêm, thỉnh cầu Phật chỉ dạy nghĩa lý 
thâm mật. 

Khi ây Như Lai trải tòa ngồi an nhiên, vì đại 
chúng tuyên bày ÿý nghĩa thâm áo. Chúng hội 
thanh tịnh, được điều chưa từng có. Như tiếng 
chim ca-lăng-tần-già vang khắp mười phương 
cõi nước. Các vị Bồ Tát nhiều như số cát sông 
Hằng cùng đến đạo tràng. Bồ Tát Văn Thù Sư 
Lợi làm thượng thủ. 

Khi ây vua Ba-tư-nặc nhân ngày giỗ của vua 
cha, thiết lễ trai nghi, thỉnh Đức Phật vào cung 
cúng dường. Vua đích thân nghinh đón Như 
Lai, dâng cúng nhiều thức ăn ngon quý. Tự 
mình thỉnh mời các vị Đại Bồ Tát. Trong thành 
cũng có các vị trưởng giả cư sĩ đồng thời thiết 
lễ trai tăng, mong được thỉnh Phật đến cúng 
dường. 

Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi phân lãnh các vị 


Bồ Tát và A La Hán đến nhà trai chủ dự lễ cúng 
dường. 

Chỉ có A-Nan đã nhận lời biệt thỉnh. Đi xa chưa 
về, nên không kịp dự vào hàng tăng chúng, 
không cùng các vị thượng tọa và a-xà-lê đi. 
Hôm ấy không có người cúng dường, A-Nan 
chỉ một mình trên đường về. 

Lúc ấy A-Nan mang bát vào thành khất thực 
theo thứ tự từng nhà. Ban đầu, trong tâm mong 
được gặp người đàn việt cuối cùng đề làm trai 
chủ, A-Nan không kế sang hèn, dòng dõi sang 
trọng, hay chiên-đà-la thấp hèn, đều thực hành 
tâm từ bi bình đẳng. Mong được thành tựu viên 
mãn công đức vô lượng cho tất cả chúng sanh. 
A-Nan biết Như Lai quở trách Tu-bồ-đề và Đại 
Ca-diếp, là bậc A La Hán mà tâm không bình 
đẳng. A-Nan kính vâng lời khai thị không phân 
biệt của Đức Phật, để giúp chúng sinh thoát 
khỏi nghỉ ngờ và hủy Dáng. A-Nan thong thả đi 
qua hoàng thành rồi vào công, uy nghi nghiêm 
chỉnh theo đúng pháp hóa trai. 

Khi ây A-Nan theo thứ tự khất thực từng nhà, đi 
qua nhà dâm nữ. Gặp phải đại huyễn thuật Ma- 


đăng-già dùng thần chú Ta tì ca la tiên Phạm 
thiên bắt A-Nan, ép làm chuyện dâm dục. Dựa 
kề vuốt ve khiến A-Nan sắp hủy phạm giới thê. 
Như Lai biết A-Nan bị dâm thuật kia gia hại nên 
thọ trai xong liền trở về. Vua cùng các quan đại 
thần trưởng giả cư sĩ đều theo Phật, mong 
được nghe pháp yếu. 

Khi ây, trên đảnh Thế Tôn phóng ra trăm đạo 
hào quang vô úy quý báu sáng rỡ. Trong hào 
quang hiện ra hoa sen báu ngàn cánh, trên đó 
có hóa thân Phật đang ngồi kiết già, tuyên 
thuyết thần chú. 

Đức Phật dạy ngài Văn Thù Sư Lợi đem thần 
chú đên cứu A-Nan, khiến tà chú liền bị tiêu 
diệt, rồi dẫn A-Nan và con gái Ma Đăng Già về 
chỗ Phật. 

A-Nan đảnh lễ Đức Phật, hối hận từ vô thỉ đến 
nay, chỉ một hướng thích học rộng nhớ nhiều, 
nên chưa được toàn vẹn đạo lực. Nay A-Nan 
ân cần cung kính thỉnh Phật truyền dạy pháp tu 
xa-ma-tha (chỉ), tam-ma (quán) và thiền-na 
(thiền) là phương tiện vi diệu ban đầu của mười 
phương các đức Như Lai đã tu tập mà chứng 


được bồ-đè. 

Khi ây có hằng hà sa Bồ Tát, các vị Đại A La 
Hán, Bích Chi Phật... trong khắp mười phương, 
đều mong mỏi được nghe. Tất cả ngồi im lặng 
chờ nghe lời Phật chỉ dạy. 

Khi ấy trong hội chúng, Đức Thế Tôn duỗi cánh 
tay màu vàng xoa đảnh A-Nan, nói với A-Nan 
cùng đại chúng: Có pháp tam-ma-đè, gọi là Đại 
Phật đảnh Thủ Lăng Nghiêm vương, đầy đủ 
vạn hạnh, là pháp môn trang nghiêm vi diệu mà 
mười phương Như Lai đều từ đó lưu xuất, nay 
ông nên nghe kỹ. 

A-Nan đảnh lễ, cung kính lắng nghe lời dạy từ 
bi của Thế Tôn. 


BẢY VẤN ĐÁP VỀ TÂM 


Đức Phật bảo A-Nan: Ông với Như Lai là anh 
em cùng một dòng họ, khi mới phát tâm tu tập 
trong giáo pháp của Như Lai, ông thây điểm thù 


thắng nào mà từ bỏ ân ái sâu nặng thế gian để 
xuất gia? 

A-Nan thưa: Bạch Thế Tôn, do con thây ba 
mươi hai tướng tốt thù thắng vi diệu tuyệt vời 
của Như Lai, hình thê sáng chói trong suốt như 
ngọc lưu ly. 

Con thường tự suy nghĩ những tướng tốt này 
không phải do ái dục mà sanh ra. 

Sao vậy? Vì dục khí thì thô nặng và dơ bắn. Từ 
sự uề tạp và thối tha ấy giao hợp với nhau tạo 
thành một thứ tinh huyết hỗn tạp. Từ đó không 
thê sinh ra một thân thể thù thắng thanh tịnh, 
sáng chói vi diệu như khối vàng tía này. Do đó 
mà con khát ngưỡng, theo Phật xuất gia. 

Đức Phật nói: Lành thay! A-Nan, các ông nên 
biết tất cả chúng sinh từ vô thỉ đến nay chịu 
sanh tử tương tục do vì không nhận ra chân 
tâm thường trụ, thê tánh vốn trong sạch sáng 
suốt, mà nhận lầm các vọng tưởng. Các vọng 
tưởng này vốn chẳng chân thật, thế nên bị luân 
chuyên. 

Nay ông muốn thấu rõ quả vị vô thượng bồ-đề 
và phát minh chân tánh, ông phải dùng trực 


tâm đáp ngay lời Như Lai hỏi. Mười phương 
Như Lai ra khỏi sinh tử, đều nhờ trực tâm. Do 
tâm và lời nói đều ngay thẳng như thế, đến 
khoảng thời gian trước, sau, và thời kỳ trung 
gian tuyệt nhiên không có lời nói cong vạy. 


1. CHÁP TÂM Ở TRONG THÂN 

A-Nan, nay tôi hỏi ông: Ngay khi ông vừa mới 
phát tâm là do ông thích ba mươi hai tướng tốt 
của Như Lai, Vậy ông lấy gì để thây và ông ưa 
thích cái gì? 

A-Nan thưa: Bạch Thế Tôn! Sự yêu thích như 
thế là do tâm và mắt của con. Do mắt thây 
tướng thù thắng của Như Lai nên tâm ưa thích 
và phát tâm nguyện xả bỏ sinh tử. 

Đức Phật bảo A-Nan: Như ông nói, thật chỗ 
yêu thích là do tâm và mắt. Nếu ông không biết 
tâm và mắt ở đâu thì không thể nào hàng phục 
được trần lao. 

Ví như quốc vương, khi có giặc đến xâm chiến 
nước mình, muốn phát binh đi trừ dẹp, thì cần 
phải biết giặc ở nơi đâu. 


Lỗi lầm là ở tâm và mắt khiến ông bị lưu 
chuyên. Nay tôi hỏi ông, riêng tâm và mắt nay 
ở chỗ nào? 

A-Nan thưa: Bạch Đức Thế Tôn, tất cả mười 
loài dị sinh ở trong thế gian đồng cho rằng tâm 
ở trong thân. Con thây dù con mắt sen xanh 
của Như Lai, cũng nằm ở trên mặt. 

Nay con quan sát các căn thô phù của tứ trần 
này, chỉ ở trên mặt con. Và cũng quán sát như 
vậy, thức tâm thực là ở trong thân con. 

Đức Phật bảo A-Nan: Nay ông hiện đang ngồi 
trong giảng đường cùng Như Lai, ông xem thấy 
vườn cây Kỳ-đà đang ở chỗ nào? 

A-Nan thưa: Bạch Thế Tôn, giảng đường thanh 
tịnh nhiều tầng rộng lớn này là ở trong vườn 
ông Cấp Cô Độc. Còn rừng Kỳ Đà đúng là ở 
bên ngoài giảng đường. 

Đức Phật bảo: A-Nan, nay đang ngồi trong 
giảng đường, trước hết ông thấy gì? 

A-Nan thưa: Bạch Thế Tôn, con nay trong 
giảng đường, trước hết thây Như Lai, rồi thấy 
đại chúng. Như thế nhìn ra ngoài, con thấy 
được rừng cây. 


Đức Phật bảo A-Nan: A-Nan, khi ông thấy rừng 
cây là nhờ vào đâu mà thấy được? 

A-Nan thưa: Bạch Thế Tôn, do các cửa của 
giảng đường này mở rộng, nên con ở trong 
giảng đường thấy suốt ra ngoài xa. 

Đức Phật bảo A-Nan: Như ông vừa nói, ở trong 
giảng đường, do cửa mở rộng, nên có thể nhìn 
ra thấy được vườn rừng. Liệu có người ở trong 
giảng đường không thây Như Lai, mà thấy 
được vật bên ngoài không? 

A-Nan thưa: Bạch Thế Tôn, ở trong giảng 
đường, không thây Như Lai, mà thấy được 
rừng suối là điều không thê có. 

Đức Phật bảo A-Nan Này A-Nan, ông cũng như 
vậy. Tâm linh của ông thông suốt rõ ràng tất cả 
mọi vật. Nếu tâm hiện tiền thông suốt rõ ràng, 
ây thật là ở trong thân ông, thì trước hết nó 
phải biết được những gì trong thân ông. Liệu có 
nơi nào thây được trong thân trước rồi sau mới 
thấy cảnh vật bên ngoài chăng? 

Dù chẳng thấy tim, gan, tỳ, vị... nhưng móng 
tay mọc ra, tóc dài, gân chuyển, mạch đập, lẽ 
ra phải biết rõ. Tại sao chẳng biết? Nếu đã 


không biết chuyện bên trong thân, làm sao biết 
vật ngoài thân? 

Thế nên phải biết, ông nói tâm hiểu biết này ở 
bên trong thân, là không hợp lý. 


2. CHẤP TÂM Ở NGOÀI THÂN 


A-Nan cúi đầu đảnh lễ bạch Phật: Bạch Đức 
Thế Tôn, con nghe lời khai thị của Như Lai như 
thế, nên nhận ra tâm con đúng là ở ngoài thân. 
Tại sao? Ví như có ngọn đèn sáng ở trong nhà, 
trước tiên chắc chắn phải soi chiếu trong nhà, 
rồi theo cửa mở, mới chiếu ra ngoài sân. Tất cả 
chúng sinh sở dĩ không thấy trong thân, mà chỉ 
thấy ngoài thân. Cũng giống như ngọn đèn 
sáng để ngoài nhà, nên không thể soi chiều 
trong phòng được. 

Nghĩa này chắc đã rõ ràng, không có gì nghỉ 
ngờ và hoàn toàn đúng với nghĩa rốt ráo của 
Đức Phật. Như thế không biết có đúng chăng? 
Đức Phật bảo A-Nan: Các vị tỷ-khưu vừa rồi 
cùng Như Lai tuần tự khất thực trong thành 


Thất-la-phiệt, nay đã trở về rừng Kỳ Đà. Như 
Lai đã thọ trai xong, nay hỏi các tỷ khưu, khi 
một người ăn, các người khác có no không ? 
A-Nan thưa: Bạch Thế Tôn, không thê. Tại 
sao? Các vị tỷ-khưu này tuy đã chứng quả A La 
Hán, nhưng thân mạng không đồng. Làm sao 
một người ăn mà tất cả đều no được? 

Đức Phật bảo A-Nan: Nếu cái tâm thấy nghe 
hiểu biết của ông thực ở ngoài thân, thì thân 
tâm tách biệt nhau, tự nó không liên quan với 
nhau. Vậy điều gì tâm biết thì thân ắt không 
biết, và những gì thân biết thì tâm không thể 
biết. 

Nay Như Lai đưa cánh tay đâu la miên cho ông 
xem, khi mắt ông thấy, tâm ông có phân biệt 
chăng? 

A-Nan thưa: Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật bảo A-Nan: Nếu thân tâm cùng biết 
nhau, thế sao ông nói tâm ở ngoài thân? 

Thế nên phải biết, ông nói tâm thấy nghe hiểu 
biết ở ngoài thân, thật không có lý. 


3. CHÁP TÂM Ở TRONG MÁT 


A-Nan thưa: Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy, 
vì chẳng thây bên trong, nên tâm con chẳng 
phải ở trong thân. Vì thân tâm đều biết nhau, 
mà chẳng rời nhau nên tâm con chẳng phải ở 
ngoài thân. Nay con suy nghĩ, biết nó ở tại một 
chỗ. 

Đức Phật hỏi: Nay ở nơi nào? 

A-Nan thưa: Do tâm rõ biết này chẳng biết 
những gì bên trong, mà lại thây được những 
thứ bên ngoài. Như con suy xét, thì nó núp bên 
trong con mắt. 

Ví như có người lẫy chén lưu ly úp lên con mắt, 
tuy có vật phủ lên mà mắt chẳng bị ngăn ngại. 
Khi mắt thấy được, liền theo đó có sự phân 
biệt. 

Song cái tâm rõ biết của con chẳng thây được 
bên trong, là vì nó ở trong con mắt. Nhưng nó 
vẫn thấy được vật bên ngoài rõ ràng không bị 
chướng ngại, là vì tâm núp sau con mắt. 

Đức Phật bảo A-Nan: Như ông vừa nói, tâm 


núp sau con mắt, như con mắt núp sau chén 
lưu ly. Vậy người kia sau khi úp chén lưu ly lên 
mắt mà xem thấy núi sông, thật có thây chén 
lưu ly không? 

A-Nan thưa: Bạch Thế Tôn: Đúng thé, khi 
người ấy úp chén lưu ly lên mắt, thật có thấy 
chén lưu ly. 

Đức Phật bảo: Nếu tâm ông giỗng như con mắt 
núp sau chén lưu ly, thì khi xem thấy núi sông, 
sao ông không thấy con mắt? 

Nếu thấy được mắt thì mắt đồng như cảnh bị 
thấy. Như vậy chẳng thành nghĩa tùy thấy. Còn 
nêu chẳng thấy con mắt thì tại sao ông lại nói 
tâm hiểu biết này núp trong con mắt như con 
mắt núp sau chén lưu ly? 

Thế nên phải biết, ông nói cái tâm hiểu biết 
suốt khắp núp trong con mắt giỗng như con 
mắt nấp sau chén lưu ly. Điều đó vô lý. 


4. CHÁP TÂM Ở TRONG NGOÀI THÂN 


A-Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nay con có 
suy nghĩ như vậy: thân thể con người, tạng phủ 
ở trong, khiếu huyệt ở ngoài. Nơi tạng phủ thì 
tối, nơi khiếu huyệt thì sáng. 

Nay con đối trước Phật, mở mắt thây sáng, gọi 
là thấy bên ngoài, khi nhắm mắt thấy tối gọi là 
thấy bên trong. Nghĩa ây đúng chăng? 

Đức Phật bảo A-Nan: Khi ông nhắm mắt thấy 
tối, bóng tối có sẵn ở trước mắt ông hay sao? 
Nếu có sẵn trước mắt ông thì bóng tối ấy là ở 
trước mắt ông, sao lại nói ở là bên trong? 

Nếu thật ở bên trong thì khi ông vào trong nhà 
tối không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng hay 
đèn thì bóng tối trong phòng ấy là từ tam tiêu 
và ngũ tạng của ông hay sao? Còn nếu nó 
chẳng có trước mắt ông thì làm sao có nghĩa 
thấy? 

Nếu bỏ qua cái thấy bên ngoài, mà cho rằng 
con mắt hướng vào bên trong nên thấy tối, thì 
khi nhắm mắt thấy tối, gọi là thấy trong thân. 
Vậy khi mở mắt thấy sáng sao chẳng thấy 
được khuôn mặt? 


Nếu chẳng được thấy mặt thì chẳng có cái thấy 
bên trong. Nếu thấy được mặt thì cái tâm rõ 
biết này và con mắt phải ở ngoài hư không, làm 
sao ở phía trong được? 

Nếu ở ngoài hư không thì nó chẳng phải là tự 
thê của ông, thế nay Như Lai thây được mặt 
ông. Như Lai cũng là thân của ông hay sao? 
Trong trường hợp đó, khi mắt ông biết thì thân 
ông vẫn không biết. Ắt là ông cho thân và mắt 
đều biết, thì phải thành hai cái biết. Tức là một 
thân của ông có thê thành hai vị Phật. 

Thế nên phải biết, khi ông nói thấy tối là thấy 
trong thân, điều ấy vô lý. 


5. CHẤP TÂM Ở CH HÒA HỢP 


A-Nan thưa: Con thường nghe Đức Phật dạy tứ 
chúng, do tâm sinh nên các pháp sinh, do pháp 
sinh nên các thứ tâm sinh. 

Nay con suy nghĩ, thì cái thê của suy nghĩ ấy 
thực là tâm con, tùy chỗ hoà hợp, tâm theo đó 
mà có, chẳng phải ba chỗ trong, ngoài và ở 
giữa. 


Đức Phật bảo A-Nan: Nay ông nói do pháp 
sanh nên các thứ tâm sanh, tùy chỗ hòa hợp, 
tâm tùy theo đó mà có. Tâm ấy nếu có tự thể, 
chắc là không có chỗ hòa hợp. Nếu không có 
tự thê mà hòa hợp thì cũng giỗng như giới thứ 
mười chín hòa hợp với trần thứ bảy. Nghĩa ấy 
không đúng. 

Nếu tâm có tự thể, khi ông lấy tay gãi trên thân 
thì tâm ông có nhận ra cái biết từ bên trong 
thân ra, hay do ngoài thân mà có? Nếu từ trong 
thân ra thì phải trở lại thây trong thân. Nếu từ 
ngoài vào thì trước hết phải thấy được mặt của 
ông. 

A-Nan thưa: Thấy là ở con mắt, còn cái biết nơi 
tâm thì không phải do mắt, tâm thây là không 
hợp lý. 

Đức Phật bảo: Giả sử như mắt có thê thây thế 
khi ông ở trong nhà, cái cửa có thê thấy được 
chăng? Cũng thế, khi người chết, mắt họ vẫn 
còn, lẽ ra vẫn còn thấy được vật. Nếu thấy 
được vật, sao gọi là chết? 

Lại nữa A Nan, nếu tâm hiểu biết của ông có tự 
thê, thì có một thể hay nhiều thê? Nó ở nơi thân 


ông là khắp cả thân hay chẳng khắp cả thân? 
Nếu tâm chỉ có một thế thì khi ông lấy tay gãi 
một chỗ trên thân thì lẽ ra các nơi khác trên 
thân đều có cảm giác. Nếu tất cả thân phần 
đều có cảm giác, thì chỗ gãi không nhất định. 
Nếu chỗ gãi nhất định thì nghĩa tâm có một thể 
là không hợp lý. 

Nếu có nhiều thể thì thành ra có nhiều người. 
Vậy thể nào là của ông? 

Nếu ở khắp thân thì như đã nói trước đây, nêu 
chẳng khắp thân thì khi ông xoa đầu rồi sờ 
chân, nếu đầu biết thì chân phải không biết. 
Nhưng trường hợp này không đúng với ông. 
Thế nên phải biết, tùy chỗ hòa hợp, tâm theo 
đó mà hiện hữu là không hợp lý. 


6. CHÁP TÂM Ở CHÍNH GIỮA 


A-Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con được 
nghe khi Thế Tôn cùng với ngài Văn Thù Sư 


Lợi và các vị pháp vương tử bàn về nghĩa thực 
tướng. Thế Tôn nói: Tâm chẳng phải ở trong, 
cũng không phải ở ngoài. 

Theo con suy nghĩ, nếu tâm ở bên trong mà 
không thấy được vật bên trong, còn ở ngoài thì 
tâm và thân chẳng biết nhau. Vì tâm không biết 
ở trong, nên nghĩa ở trong không hợp lý. Vì 
thân tâm biết nhau, nên nói tâm ở ngoài cũng 
chẳng phải. Nay vì thân tâm biết nhau, và lại 
cũng không thấy được bên trong, nên tâm chắc 
chắn ở giữa. 

Đức Phật bảo: Ông nói tâm ở giữa, chỗ ấy hẳn 
là không phải bỗng dưng mà có, hoặc không có 
vị trí nhật định. Nay ông phải xét kỹ, điểm giữa 
ấy là nơi nào? Là tại cảnh bên ngoài, hay là ở 
trên thân? 

Nếu điểm giữa ấy ở nơi thân, khi ở một bên 
thân thì chẳng phải là ở giữa. Nếu ở giữa thân 
thì đồng như ở trong thân. Nếu điểm giữa là 
nơi cảnh, thì điểm ấy nêu ra được hay không 
nêu ra được? Nếu không nêu ra được thì đồng 
như không có, còn nêu ra được thì điểm ây 
không có vị trí nhất định. 


Tại sao? Ví như có người cắm cây nêu để làm 
điểm giữa, nêu nhìn từ phương Đông thì cây 
nêu ở phía Tây, nếu nhìn từ phương Nam thì 
cây nêu ở phía Bắc. Tiêu điểm đã không rõ 
ràng thì tâm ông cũng thành rồi loạn. 

A-Nan thưa: Con nói điểm giữa, chẳng phải là 
hai thứ ấy. như Thế Tôn dạy, mắt gặp sắc trần, 
duyên sanh nhãn thức. Mắt thì có phân biệt, 
còn sắc trần thì vô tri. Thức phát sinh trong 
khoảng giữa ấy, đó chính là tâm con. 

Đức Phật bảo: Tâm ông nếu ở khoảng giữa 
căn và trần, vậy tâm thể ấy gồm cả hai bên, 
hay không gồm cả hai bên? 

Nếu gồm cả hai bên thì căn trần lẫn lộn. Trần 
thì không biết, căn thì có biết, hai thứ đối lập 
nhau. Chỗ nào gọi là điểm giữa? Gồm cả hai 
bên cũng không được, vì không phải có biết và 
cũng không phải không có biết, tức là không có 
thê tánh. Điễm giữa ấy lẫy gì làm tướng? 

Thế nên phải biết tâm ở chặng giữa là không 
có lý. 


7. CHÁP TÂM Ở CÁI KHÔNG DÍNH MẮC 


A-Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, xưa nay con 
thấy Phật cùng bốn vị đệ tử lớn là ngài Đại Mục 
Kiền Liên, Tu bồ-đề, Phú-lâu-na, Xá-lợi-phất 
cùng chuyễn pháp luân. Đức Phật thường nói: 
tâm tánh hiểu biết phân biệt không phải ở 
trong, không phải ở ngoài, không phải ở chặng 
giữa, đều không có nơi chỗ. Hết thảy đều 
không dính mắt, đó gọi là tâm. Vậy cái không 
dính mắc của con có được gọi là tâm chăng? 
Đức Phật bảo A-Nan: Ông nói bản tánh của 
tâm hiểu biết phân biệt này đều không ở tại đâu 
cả. Vậy các vật có hình tướng trên thế gian như 
hư không và các loài thủy, lục, không, hành... 
tất cả các vật. Cái dính mắc mà ông nói đó là 
hiện hữu hay không hiện hữu? 

Nếu không hiện hữu thì đồng như lông rùa 
sừng thỏ. Sao gọi là không dính mắc? 

Nếu đã có cái không dính mắc thì không thê gọi 
là không. Không tướng thì không. Chẳng không 
thì phải có tướng. Có tướng thì phải có chỗ nơi, 


làm sao lại nói là không dính mắc? 
Thế nên phải biết tất cả cái không dính mắc mà 
gọi là tâm hiểu biết, là không có lý. 


VỌNG TÂM - TÂM PHÂN BIỆT 


Khi ây A-Nan ở trong đại chúng, đứng dậy bày 
vai áo bên phải, đầu gối bên phải quỳ xuống 
đất, chắp tay cung kính bạch Phật: 

Con là em nhỏ nhất của Thế Tôn. Nhờ Thế Tôn 
thương yêu, nay tuy con đã xuất gia, nhưng 
vẫn còn ÿ lại lòng yêu thương của Thế Tôn, do 
đó chỉ được đa văn mà chưa được quả vô lậu. 
Nên con không thể chiết phục được chú thuật 
Ta-tỳ-ca-la, bị nó xoay chuyên và sa vào nhà 
dâm, tất cả chỉ vì không biết chỗ quy hướng 
chân tâm. 

Cúi mong đức Thế Tôn mở rộng lòng từ, 
thương xót chỉ dạy cho chúng con, pháp tu 
thiền định (xa-ma-tha), khiến cho hàng nhất- 
xiễn-đề và miệt-lệ-xa thoát khỏi tà kiến. 

Sau khi thưa thỉnh, A-Nan gieo năm vóc xuống 


đất, cùng toàn thê đại chúng kính cần đứng 
trông chờ được nghe lời chỉ dạy của Đức Phật. 
Khi ấy từ trên cửa mặt (khoảng giữa hai chân 
mày) của Đức Thế Tôn phóng ra các thứ hào 
quang. Các hào quang ấy sáng chói như trăm 
ngàn mặt trời. 

Sáu điệu chân động khắp các cõi Phật. Mười 
phương cõi nước như số vi trần đồng thời hiện 
ra. Do oai thần của Phật, khiến các thế giới vi 
trần ấy hợp thành một cõi. Trong các cõi nước 
ây, các vị Đại Bồ Tát ở nơi quốc độ của mình 
đều chắp tay lắng nghe lời Phật dạy. 

Đức Phật bảo A-Nan: Tất cả chúng sinh từ vô 
thỉ đến nay, theo các thứ điên đảo, tự nhiên tạo 
thành các giỗng nghiệp như chùm hạt ác-xoa. 
Những người tu hành không thành được đạo 
vô thượng bồ-đề, mà chỉ thành Thanh Văn, 
Duyên Giác hoặc thành ngoại đạo, chư thiên, 
ma vương và quyên thuộc của ma... 

Đều do không biết hai món căn bản, nên tu tập 
sai lầm. Họ cũng như người nâu cát mà mong 
thành cơm. Dù có trải qua nhiều kiếp như vi 
trần nhưng rốt ráo vẫn không thể đạt được 


những gì mong muốn. 

Những gì là hai món căn bản? 

A-nan, một là căn bản sinh tử, từ vô thỉ, chính 
là tâm phan duyên mà hiện nay ông và toàn thê 
chúng sinh nhận làm tự tánh. 

Thứ hai là nguyên thê thanh tịnh của bồ đề niết 
bàn từ vô thỉ. Đó chính là cái thức tinh nguyên 
minh của ông. Hiện nay hay sinh khởi các 
duyên bị ông quên mát. 

Do các chúng sanh bỏ quên tánh bản minh này, 
tuy trọn ngày mình sử dụng nó mà chẳng tự 
biết, nên bị trôi lăn oan uỗng trong các cối. 
A-Nan, nay ông muốn biết con đường tu tập 
thiền định, với ước nguyện được thoát khỏi 
sinh tử, tôi lại hỏi ông. Như Lai đưa cánh tay 
sắc vàng lên, co năm ngón tay lại ri 

Đức Phật hỏi: A-Nan, Ông có thấy chăng? 
A-Nan thưa: Bạch Thế Tôn, con có thấy. 

Đức Phật hỏi: Ông thấy cái gì? 

A-Nan đáp: Con thấy Như Lai đưa cánh tay lên 
và co năm ngón lại thành nắm tay sáng chói 
chiếu vào tâm và mắt của con. 

Đức Phật hỏi: Ông lấy cái gì để thây? 


A-Nan thưa: Cả đại chúng và con đều thấy 
bằng mắt. 


CHÁP SUY NGHĨ PHÂN BIỆT LÀM TÂM 


Đức Phật bảo A-Nan; Như ông vừa trả lời, nói 
rằng Như Lai co năm ngón lại thành nắm tay 
sáng chói chiêu vào tâm và mắt ông. Mắt ông 
có thê thấy được, nhưng ông lấy gì làm tâm để 
cho nắm tay sáng chói chiếu vào? 

A-Nan thưa: Đức Phật gạn hỏi tâm ở chỗ nào, 
nay con dùng tâm suy xét cùng tột đề tìm kiếm. 
Con cho rằng chính cái biết suy nghĩ tìm kiếm 
ây là tâm con. 

Đức Phật bảo: Sai rồi A-Nan, đó chẳng phải là 
tâm ông. 

A-Nan giật mình, rời chỗ ngồi, đứng dậy chắp 
tay bạch Phật: Đó chẳng phải là tâm của con, 
vậy thì nó là gì? 

Đức Phật bảo A-Nan: Đó là sự tưởng tượng 


những tướng giả dối của tiền trần, nó làm mê 
mờ chân tánh của ông. Do từ vô thỉ đến nay, 
ông nhận giặc này làm con, bỏ mất tánh 
nguyên thường nên phải chịu luân hải. 

A-Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con là 
em của Phật, vì tâm kính yêu Phật nên con 
xuất gia. Tâm con chẳng những cúng dường 
Như Lai mà còn trải qua nhiều quốc độ như cát 
sông Hằng, thừa sự chư Phật và thiện tri thức. 
Phát tâm đại dõng mãnh, làm tất cả những 
pháp sự khó làm là đều vận dụng tâm này. Dù 
con có hủy báng Phật pháp, rời bỏ thiện căn, 
cũng do tâm này. 

Nay Đức Phật chỉ rõ cái ây không phải là tâm, 
thì con thành ra không có tâm, như gỗ như đá, 
vì ngoài cái hay biết ấy ra, con chẳng còn gì 
khác nữa. Sao Như Lai lại bảo cái ây chẳng 
phải là tâm? Con thật kinh sợ và trong đại 
chúng ai cũng nghi hoặc. Cúi xin Đức Phật rủ 
lòng từ bi chỉ dạy cho những người chưa được 
giác ngộ. 

Lúc bây giờ Đức Thế Tôn chỉ dạy cho A-Nan và 
cả đại chúng, muốn cho tâm họ được vô sanh 


pháp nhân. Từ nơi toà sư tử, Đức Phật xoa đầu 
A-Nan rồi 

Đức Phật bảo rằng: Như Lai thường nói các 
pháp phát sinh đều do từ tâm biểu hiện. Tất cả 
nhân quả và thế giới nhiều như vi trần đều 
nhân nơi tâm mà có thể tánh. 

A-Nan, như tất cả sự vật hiện hữu trong thế 
giới từ ngọn cỏ, lá cây, sợi dây, nút thắt... 

Khi gạn xét cội gốc của nó, mỗi thứ đều có thê 
tánh. Cho đến như hư không cũng có tên gọi và 
dáng mạo. 

Huống gì bản tâm thanh tịnh sáng suốt nhiệm 
mầu này là bản chất của tất cả mọi tâm niệm 
mà tự nó lại không có thể tánh hay sao? 

Nếu ông chấp chặt tánh phân biệt hiểu biết, cho 
đó là tâm, thì tâm này khi rời tất cả sắc thanh, 
hương, vị xúc, thì tâm ấy phải riêng có toàn 
tánh. Như ông nay nghe pháp của Như Lai, đó 
là nhân âm thanh mà có sự phân biệt. Dù có 
diệt hết cái thấy, nghe, hiểu, biết mà giữ được 
sự thanh thản, lặng lẽ bên trong, đều do bóng 
dáng của sự phân biệt pháp trần vẫn còn. 
Chẳng phải tôi bảo ông chấp cái ây không phải 


là tâm. Nhưng ông phải suy xét chính chắn, 
nếu có một thê tánh phân biệt khi rời hẳn tiền 
trần thì đó chính là tâm ông. 

Nếu tánh phân biệt này khi rời hẳn tiền trần mà 
không còn tự thê thì đó chỉ là bóng dáng phân 
biệt của tiền trần. Trần ấy chẳng phải là thường 
trụ, khi nó biến diệt thì cái tâm ấy cũng như 
lông rùa sừng thỏ. Ắt pháp thân ông cũng đồng 
như đoạn diệt. Ai là người tu chứng vô sanh 
pháp nhẫn? 

Lúc ấy A-Nan cùng toàn thể đại chúng đều im 
lặng, ngơ ngác. 

Đức Phật bảo A-Nan: Tất cả mọi người tu học 
trong thế gian, mặc dù nay đã được cửu thứ đệ 
định, nhưng không hết sạch mê lầm, thành bậc 
A La Hán, đều do vì chấp vào vọng tưởng sinh 
diệt, lầm cho đó là tính chân thực. Thế nên nay 
ông tuy được học rộng nghe nhiều mà chưa 
thành thánh quả. 

A-Nan nghe rồi đau xót khóc lóc, gieo năm vóc 
sát đất, quỳ xuống chắp tay bạch Phật. Từ khi 
con phát tâm xuất gia theo Phật, chỉ biết ỷ lại 
vào oai thần của Phật. Con thường nghĩ rằng, 


khỏi phải nhọc công tu hành làm gì, hy vọng 
Như Lai sẽ ban cho con chánh định. Con không 
tự biết thân và tâm của Phật và con chẳng thay 
thế cho nhau được. Vậy nên con tự đánh mất 
bản tâm, tuy thân đã xuất gia mà tâm chẳng 
nhập đa. Con như người cùng tử bỏ cha trốn 
đi. 

Ngày nay mới biết, tuy được nghe Phật pháp 
nhiều, nếu chẳng tu hành thì cũng như chưa 
nghe. Như người chỉ nói đến thức ăn, rốt cục 
chẳng được no bụng. 

Bạch Thế Tôn, nay chúng con đều bị trói buộc 
bởi hai thứ chướng ngại, do chẳng biết tâm 
tánh vốn thường hằng vắng lặng. Cúi mong 
Như Lai thương xót kẻ nghèo cùng cơ cực, làm 
phát khởi tâm nhiệm mâu sáng suốt, mở bày 
mắt đạo cho chúng con. 


TÁNH THẦY CHĂNG PHẢI LÀ MÁT 


Khi ây từ chữ vạn ở trên ngực Như Lai phóng 
ra hào quang báu, ánh sáng rực rỡ với trăm 


ngàn màu sắc, chiếu sáng đồng thời suốt khắp 
mười phương thế giới chư Phật nhiều như số vi 
trần. Hào quang ấy rót xuống trên đảnh các 
đức Như Lai ở các cõi Phật trong khắp mười 
phương. Xoay về soi đến A-Nan và toàn thê đại 
chúng. 

Rồi Đức Phật bảo A-Nan: Nay Như Lai vì ông 
dựng lập pháp tràng lớn khiến cho tất cả chúng 
sinh khắp mười phương đạt được tâm tánh 
trong sạch, sâu kín nhiệm mâu và đạo nhãn 
thanh tịnh. 

A-Nan, trước đây ông đã trả lời rằng thấy nắm 
tay chói sáng. Vậy nắm tay này nhân đau mà 
có? Làm sao nắm tay trở nên sáng chói? Ông 
lấy cái gì để thấy? 

A-Nan thưa: Thân của Phật như vàng diêm- 
phù-đàn sáng ngời như núi báu, do đức tính 
thanh tịnh sinh ra, vậy nên có hào quang chói 
sáng. Con thật đã dùng mắt xem thấy năm 
ngón tay Phật co lại thành nắm tay, đưa lên cho 
mọi người xem. 

Đức Phật bảo A-Nan: Hôm nay Như Lai chân 
thật nói với ông, những người có trí cần phải 


dùng ví dụ mới được khai ngộ. 

A-Nan, ví như nắm tay của Như Lai, nễu không 
có bàn tay thì chẳng thành nắm tay. Nếu không 
có mắt thì ông không thể thấy. Áp dụng ví dụ 
nắm tay của Như Lai và cái thây từ mắt ông có 
giống nhau chăng? 

A-Nan thưa: Bạch Thế Tôn, đúng như vậy. Nếu 
không có mắt thì không thành cái thấy. Nếu 
đem ví dụ nắm tay của Phật so với cái thấy từ 
mắt của con, nghĩa ấy như nhau. 

Đức Phật bảo A-Nan: Ông nói giống nhau, 
nghĩa ây không đúng. Sao vậy? Nếu một người 
không có tay thì hẳn nhiên là không có nắm tay, 
nhưng những người mù, chẳng phải họ hoàn 
toàn không có cái thấy. 

Bởi tại sao? Ông thử ra đường hỏi những 
người mù mắt: Ông thấy gì không? 

Các người mù chắc chắn sẽ đáp: Nay tôi chỉ 
thấy một màu tối đen trước mắt, ngoài ra không 
thấy gì khác. Theo nghĩa ây mà quán xét thì đã 
rõ, người mù thây màu tối đen phía trước, chứ 
cái thây của họ đâu có thiếu mắt. 

A-Nan thưa: Cái duy nhất mà người mù có thể 


thấy được trước mắt là màu tối đen. Sao có thể 
gọi là thấy được? 

Đức Phật bảo A-Nan: Có gì khác nhau giữa 
màu tối đen mà người mù thấy được và màu tối 
đen mà người sáng mắt nhìn thấy khi họ ở 
trong phòng tôi? 

A-Nan thưa: Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Hai màu 
tối đen, một do người ở trong phòng tối thấy và 
một do người mù thây không có gì khác nhau. 
Đức Phật bảo: A-Nan, nêu người mù chỉ thấy 
được màu tối đen khi bỗng dưng được sáng 
mắt lại, thấy được đủ loại sắc tướng, ông gọi 
đó là do mắt thấy. Và khi người ở trong phòng 
tối kia, chỉ thấy phía trước hoàn toàn tối đen, 
bỗng dưng thây được mọi vật nhờ có đèn sáng, 
lẽ ra nên gọi đèn thấy là đúng hơn. 

Nếu cái thấy do đèn thì đèn đã có được cái 
thấy, nên chẳng gọi là đèn; và nếu là đèn thây 
thì quan hệ gì đến ông? 

Thế nên phải biết, đèn làm hiễn lộ các vật thê. 
Còn cái thấy đó là do ở mắt, chứ không phải 
đèn. Khi mắt nhận rõ các vật thể thì tánh thấy 
đó chính là tâm, chẳng phải là mắt. 


Mặc dù A-Nan và đại chúng được nghe đức 
Phật chỉ dạy như vậy, nhưng tâm chưa được 
khai ngộ nên vẫn im lặng, mong Như Lai dùng 
lời từ bi chỉ dạy thêm. Nên đứng chắp tay, lắng 
lòng trông chờ Đức Phật thương xót chỉ bày. 
Khi ây, Đức Thế Tôn duỗi cánh tay đâu-la miên 
sáng chói, xoè năm ngón tay, bảo A-Nan cùng 
toàn thế đại chúng: 

Khi mới thành đạo, Như Lai đến vườn Lộc 
uyễn, có dạy cho năm anh em tỷ khưu A-nhã 
Kiều-trần-như cùng ông và tứ chúng rằng: Tất 
cả chúng sinh bị mê hoặc bởi khách trần phiền 
não nên chẳng được giác ngộ, chẳng chứng 
quả A La Hán. Lúc đó các ông nhân đâu mà 
được khai ngộ, thành tựu quả vị thánh? 

Rồi A-nhã Kiều-trần-na đứng dậy bạch Phật: 
Nay hàng trưởng lão trong đại chúng, chỉ riêng 
con được danh hiệu là Giải. Nhờ ngộ được 
nghĩa hai chữ khách trần mà thành tựu quả vi. 
Bạch Thế Tôn, như người du khách dừng chân 
nghỉ lại một quán trọ bên đường để ngủ qua 
đêm hoặc chỉ ăn một bữa. Khi việc lưu trú hoặc 
ăn uống đã xong, họ liền chuẩn bị hành lý lên 


đường, không ở lại nữa. Nếu họ thật là người 
chủ thì chẳng phải đi đâu. 

Như thế mà suy sét, người chẳng dừng nghỉ 
lâu gọi là khách, người dừng trụ lâu gọi là chủ. 
Do không dừng trụ, nên có nghĩa là khách. 

Lại như khi mưa vừa mới tạnh, mặt trời lấp 
lánh trên cao, tia sáng chiếu vào nhà thông qua 
khe cửa, làm hiện rõ các hạt bụi trong hư 
không. Bụi trần lay động, còn hư không thì yên 
lặng. 

Thế nên con suy nghĩ, trong lặng gọi là hư 
không lay động là trần. Do lay động mà có 
nghĩa là trần. 

Đức Phật bảo: Đúng như thế! 

Khi ây ở trong đại chúng, Như Lai co năm ngón 
tay lại, co rồi lại mở, mở rồi lại co. 

Đức Phật hỏi A-Nan rằng: —- Nay ông thấy gì? 
A-Nan thưa: Con thấy bàn tay bách bảo luân 
của Như Lai, xoè ra nắm lại giữa hội chúng. 
Đức Phật bảo A-Nan: Ông thấy tay Như Lai xoè 
ra nắm lại trong đại chúng, đó là tay Như Lai 
xoè ra nắm lại, hay cái thấy của ông có xoè ra 
nắm lại? 


A-Nan thưa: Bàn tay báu của Thế Tôn có xoè 
nắm trong đại chúng, con thây bàn tay của Như 
Lai tự xoè ra nắm lại, chớ chẳng phải tánh thấy 
của con có xoè nắm. 

Đức Phật hỏi: Cái nào động, cái nào tịnh? 
A-Nan thưa: Bàn tay Phật không dừng nghỉ. 
Còn tánh thấy của con còn chẳng có ý niệm về 
sự yên tĩnh, làm sao còn có động? 

Đức Phật đáp: Đúng như vậy! 

Bấy giờ từ trong lòng bàn tay, Như Lai phóng 
ra một đạo hào quang báu chiếu đến vai bên 
phải của A-Nan. 

A-Nan liền quay đầu qua bên phải để nhìn. 
Đức Phật lại phóng hào quang khác qua phía 
vai bên trái. 

A-Nan liền quay đầu về bên trái để nhìn. 

Đức Phật bảo A-Nan: Nay đầu ông tại sao lay 
động? 

A-Nan thưa: Con thấy Như Lai phóng đạo hào 
quang báu chiêu vào vai bên phải rồi vai bên 
trái của con, nên đầu con tự lay động. 

Đức Phật bảo: A-Nan, khi ông nhìn hào quang 
của Như Lai, đầu ông xoay qua hai bên vai, thì 


đầu ông động hay cái thấy của ông động? 
A-Nan thưa: Bạch Thế Tôn, chính đầu con 
động, bởi tánh thây của con còn không có ý 
niệm dừng chỉ, làm sao có động? 

Đức Phật nói: Đúng như vậy! 

Khi ây Đức Phật lại bảo khắp đại chúng: Giả sử 
có người khác gọi cái động là trần, cái không 
dừng trụ gọi là khách. 

Các ông lưu ý rằng chính đầu của A Nan dao 
động chứ cái thây không dao động. Các ông 
cũng để ý rằng tay Như Lai có co mở, chứ cái 
thấy không co mở. 

Tại sao nay các ông vẫn còn nhận cái động làm 
thân và nhận các cảnh làm hiện thể? Nên từ 
đầu đến cuối, các ông ở trong niệm niệm sinh 
diệt. Các ông bỏ mất chân tánh, làm những 
việc điên đảo. Đã đánh mất tâm tánh chân thật 
rồi, còn nhận vật làm chính mình, nên chính 
mình bị trôi lăn theo vòng lưu chuyễn. 


KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI 


MẬT NHƠN TU CHỨNG LIÊU NGHĨA 


CHƯ BÒ TÁT VAN HẠNH THỦ LĂNG 
NGHIÊM 


QUYÊN /2: 


Trong Cái Thân Võ Thường Sanh 
Diệt - Có Cái Thường Hằng Không 
Sanh Diệt 


TÁNH THẦY KHÔNG SANH DIỆT 


Khi ây A-Nan và cả đại chúng nghe Phật chỉ 
dạy, thân tâm thư thái, nghĩ mình từ vô thủy 
đến nay quên mất bản tâm, nhận lầm bóng 
dáng duyên trần phân biệt. Hôm nay được khai 
ngộ, như trẻ thơ khát sữa bỗng gặp được mẹ 
hiền, liền chắp tay lễ Phật. 

Mong được nghe Như Lai chỉ bày cái chân 
vọng hư thực và phát minh tánh sinh diệt cùng 
không sinh diệt nơi thân tâm. 

Khi ây vua Ba-tư-nặc đứng dậy bạch Phật: Xưa 
khi chưa được Đức Phật chỉ dạy, con gặp 
nhóm Ca-chiên-diên Tỳ-la-chi-tử, cả hai đều nói 
rằng thân nây sau khi chết sẽ mất hẳn, gọi là 
niết-bàn. Con nay tuy được gặp Phật nhưng 


còn hồ nghi. Làm sao đề phát huy thực chứng 
tánh không sinh không diệt nơi tâm nầy. Nay 
hàng hữu lậu trong đại chúng đều mong được 
nghe điều ấy. 

Đức Phật bảo: Đại vương! Ngay nơi thân ông 
đang tôn tại, nay Như Lai hỏi ông: Thân thịt nầy 
của ông có giỗng như thân kim cương bắt hoại 
hay sẽ bị biến hoại? 

Vua Ba-tư-nặc thưa: Bạch Thế Tôn! Thân con 
hiện nay, rốt cục rồi sẽ bị biến hoại. 

Đức Phật bảo: Đại vương! Ông chưa từng diệt, 
làm sao biết mình sẽ biến diệt? 

Vua Ba-tư-nặc thưa: Bạch Thế Tôn! Cái thân 
biến hoại vô thường của con hiện nay tuy chưa 
từng diệt, nhưng con thấy trước mắt, từng niệm 
dời đổi mãi không dừng, như lửa tàn thành tro, 
dần dần tiêu tan. Vì tàn hoại không dừng, nên 
con biết chắc thân nầy sẽ diệt mắt. 

Đức Phật nói: Đại vương, đúng như vậy! 

Đại vương, nay ông tuổi đã già yếu, dung mạo 
so với lúc trẻ như thế nào? 

Vua Ba-tư-nặc thưa: Bạch Thế Tôn! Xưa khi 
con còn bé, da dẻ tươi nhuận, đến tuổi trưởng 


thành, khí huyết sung mãn, nay tuổi đã già, 
hình sắc cũng theo đó già yếu khô gây, tinh 
thần không còn sáng suốt, tóc bạc mặt nhăn, 
sống chẳng còn bao lâu. Làm sao có thể so 
sánh với khi còn trẻ mạnh. 

Đức Phật bảo: Đại vương! Thân thê của ông 
đâu phải già liền? 

Vua Ba-tư-nặc thưa: Bạch Thế Tôn, nó âm 
thầm thay đổi, con thật chẳng biết, lạnh nóng 
đổi dời, cho đến ngày nay. 

Vì sao? Lúc hai mươi tuổi, tuy tuổi còn nhỏ, 
nhưng sắc mặt đã già hơn lúc mười tuổi. Đến 
khi ba mươi tuổi lại già hơn khi hai mươi tuổi. 
Nay đã sáu mươi hai tuổi, so với lúc năm mươi 
tuổi, rõ ràng lúc năm mươi tuổi cường tráng 
hơn. 

Bạch Thế Tôn! Con thầy nó âm thầm dời đổi, 
tuy cái già nua này thay đổi trong vòng mười 
năm. Nếu con suy nghĩ kỹ hơn, chẳng những 
nó thay đổi trong khoảng một kỷ, hai kỷ, mà 
thực ra nó thay đổi trong mỗi năm; chẳng 
những nó thay đổi trong từng năm, mà thực ra 
nó thay đổi trong từng tháng; chẳng những nó 


thay đổi trong từng tháng, mà thực ra nó thay 
đổi trong từng ngày. 

Chiêm nghiệm thật sâu, quán sát thật kỹ, thấy 
nó thay đồi trong từng sát-na, trong từng mỗi 
niệm, không hề dừng nghỉ. Thế nên con biết 
thân nây cuối cùng phải chịu sự biến đổi và 
hoại diệt. 

Đức Phật bảo: Đại vương, ông thấy sự biến 
hóa thay đổi không dừng, nên biết thân mình 
hoại diệt. Vậy ngay chính khi hoại diệt ấy, ông 
có biết trong thân cái gì không hoại diệt chăng? 
Vua Ba-tư-nặc chắp tay bạch Phật: Thật con 
chẳng biết. 

Đức Phật bảo: Nay tôi sẽ chỉ cho ông tánh 
chẳng sinh diệt. 

Đại vương! Ông thầy nước sông Hằng lúc ông 
mây tuổi? 

Vua Ba-tư-nặc thưa: Khi lên ba tuổi, mẹ con 
dẫn đến lễ bái Kỳ-bà thiên, có đi qua sông nây. 
Con được thây nước sông Hằng khi ấy. 

Đức Phật bảo: Đại vương, như ông vừa nói khi 
hai mươi tuổi thây mình đã già hơn khi mười 
tuổi, cho đến khi sáu mươi tuổi, ngày qua tháng 


lại, niệm niệm đổi dời. Vậy khi ông thấy sông 
Hằng lúc ba tuổi, so với cái thấy nước sông 
Hằng lúc mười ba tuổi như thế nào?” 

Vua Ba-tư-nặc thưa: Cái thấy ây không khác so 
với khi con ba tuồi, cho đến nay con đã 62 tuổi, 
cái thây ấy vẫn không khác. 

Đức Phật bảo: Nay ông tự cảm thương tóc bạc 
mặt nhăn, mặt ông nhất định là nhăn hơn lúc 
trẻ. Vậy cái thấy sông Hằng của ông hiện nay 
và cái thây sông Hằng của ông hồi nhỏ có già 
có trẻ chăng? 

Vua Ba-tư-nặc thưa: Bạch Thế Tôn, không vậy. 
Đức Phật bảo: Đại vương, mặt ông tuy nhăn, 
nhưng tánh thấy này chưa từng bị nhăn. Cái bị 
nhăn thì biến đổi, còn cái không bị nhăn thì 
chẳng biên đổi. 

Cái biến đồi thì phải bị hoại diệt, cái không biến 
đổi kia vốn chẳng sinh diệt, làm sao trong ấy nó 
nhận chịu sự sinh tử của ông?, mà ông còn dẫn 
lời của ngoại đạo Mạt-già-lê rằng: thân nầy sau 
khi chết là hoàn toàn mất hẳn. 

Vua nghe lời ấy, tin răng thân nầy sau khi chết 
sẽ sinh thân khác, nên vua cùng đại chúng vui 


mừng đứng phắt dậy, như được điều chưa 
từng có. 


TÁNH THẤY KHÔNG BỊ MÁT 


A- Nan từ chỗ ngôi liền đứng dậy, chắp tay quỷ 
xuống bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu cái thấy 
nghe này thật là không sinh diệt, tại sao Thế 
Tôn gọi chúng con bỏ quên chân tánh, làm việc 
điên đảo? Nguyện xin Thế Tôn đem lòng từ bi 
rửa sạch trần cầu cho chúng con. 

Liền khi ây Đức Phật buông cánh tay sắc vàng, 
năm ngón tay chỉ xuống, bảo A-Nan rằng: Nay 
ông thấy cánh tay mẫu-đà-la của Như Lai là 
thuận hay là nghịch? 

A-Nan thưa: chúng sanh trong thế gian cho đó 
là nghịch, riêng con chẳng biết thế nào là 
thuận, thế nào là nghịch 

Đức Phật bảo A-Nan: Nếu người thế gian cho 
đây là nghịch, vậy họ cho thế nào là thuận? 
A-Nan thưa: Khi Như Lai đưa cánh tay đâu-la 
miên lên, các ngón tay chỉ lên hư không, đó gọi 


là thuận. 

Đức Phật liền đưa cánh tay lên rồi bảo A-Nan: 
Điên đảo là như thé, lấy đầu làm đuôi. chúng 
sanh trong thế gian đều nhìn thấy như vậy. 
Nên biết thân ông cùng với pháp thân thanh 
tịnh của các Đức Như Lai, theo đó mà phát 
minh, thì thân Như Lai gọi là chánh biến tri, còn 
thân của ông gọi là tánh điên đảo. 

Ông nên quán sát kỹ thân ông và thân Phật, tên 
gọi điên đảo ấy, chỗ nào là điên đảo? 

Khi ây A-Nan và toàn thê đại chúng chăm chăm 
nhìn Phật không chớp mắt, không biết nơi thân 
tâm mình chỗ nào là điên đảo. 

Đức Phật khởi lòng từ bi, thương xót A-Nan và 
cả đại chúng, nên phát ra lời nói với âm thanh 
như tiếng hải triều, dạy bảo hội chúng. 

Này các thiện nam tử! Như Lai thường nói: 
Sắc, tâm, các duyên, các tâm sở sử cùng các 
pháp sở duyên, đều do tâm biến hiện. 

Thân tâm ông đều là vật hiện ra từ trong diệu 
minh chân tinh diệu tâm. Tại sao các ông lại bỏ 
mất tâm tánh vốn nhiệm mâu sáng suốt ấy, mà 
nhận cái mê trong ngộ? 


Mê muội thành ra có hư không, trong hư không 
mê muội ấy, kết cái tối tăm thành sắc. Sắc xen 
tạp với vọng tưởng, nhận tướng vọng tưởng 
làm thân. Nhóm các duyên dao động bên trong, 
rong ruồi theo cảnh vật bên ngoài, nhận tướng 
mờ mịt lăng xăng đó làm tâm tánh. 

Một khi đã lầm là tâm thì chắc chắn nhận lầm 
tâm ở trong thân. Chẳng biết rằng từ sắc thân 
cho đến núi sông, hư không và thế giới đều là 
vật ở trong diệu minh chân tâm. 

Ví như bỏ đi trăm ngàn biển lớn trong lặng, chỉ 
nhận một hòn bọt nổi mà cho là toàn thể biển 
lớn. Các ông là những người trong đám người 
mê, như cánh tay Như Lai rủ xuống không 
khác. Như Lai nói các ông thật là đáng thương 
XÓI. 

A-Nan nghe lời chỉ dạy từ bi cứu độ sâu mầu 
của Đức Phật, khóc lóc rồi chắp tay bạch rằng: 
Tuy con nghe được pháp âm vi diệu của Phật, 
ngộ được tâm vốn thanh tịnh sáng suốt viên 
mãn thường trú, 

Song con ngộ được pháp âm của Phật vừa 
dạy, con cũng dùng tâm phan duyên để nhận 


biết điều ước mong. Con dù có được tâm nầy, 
cũng chưa dám nhận là tâm tánh xưa nay hằng 
có. 

Cúi mong Đức Phật thương xót, tuyên dạy viên 
âm, nhồ sạch gốc nghi ngờ trong con, để quay 
về đạo vô thượng. 

Đức Phật bảo A-Nan: Các ông vẫn còn dùng 
tâm phan duyên để nghe pháp, thì pháp ấy chỉ 
là sở duyên, hư vọng, chẳng phải là pháp tánh. 
Như người dùng ngón tay chỉ mặt trăng cho 
người khác xem, người kia phải nhờ ngón tay 
mới thây được mặt trăng. 

Nếu lại nhìn ngón tay nhận là mặt trăng, thì 
người ây không những quên mất mặt trăng mà 
còn mất luôn cả ngón tay. 

Vì sao? Vì cho ngón tay là mặt trăng sáng. 
Không những quên mất ngón tay, mà còn 
không biết đến tối và sáng. 

Sao vậy? Vì cho ngón tay là tánh sáng của mặt 
trăng. Thế là không rõ được tánh sáng và tối. 
Các ông cũng như vậy. 

Nếu lây cái phân biệt pháp âm của Như Lai làm 
tâm của ông, thì tâm ấy lẽ ra khi tự tách rời cái 


phân biệt âm thanh nói pháp, nó phải có tánh 
phân biệt. Như người khách ngủ trọ trong lữ 
quán, tạm nghỉ rồi đi, không dừng lại mãi; mà 
người chủ quán thì chẳng đi đâu, nên gọi là 
chủ. 

Đây cũng như vậy, nếu thật là tâm của ông thì 
chẳng đi đâu, làm sao rời tiếng lại không có 
tánh phân biệt? 

Thế thì, chẳng những tâm phân biệt các âm 
thanh, mà ngay phân biệt hình dung của Như 
Lai, khi rời các sắc tướng, cũng không có tánh 
phân biệt. 

Như thế cho đến cái phân biệt đều không, 
chẳng phải sắc, chẳng phải không, mà nhóm 
Câu-xá-ly...lầằm cho là minh đề. Rời các pháp 
trần, không còn tánh phân biệt. 

Thì tâm tánh của ông đều có chỗ trả về, vậy lây 
gì làm chủ? 


CÁI KHÔNG THÊ TRẢ VỀ 


A-Nan thưa: Nếu tâm tánh của con đều có chỗ 
trả về, thì tại sao Như Lai dạy tâm diệu minh 
sẵn có ây không trả về đâu? Cúi mong Như Lai 
thương xót chỉ bày điều ấy. 

Đức Phật bảo A-Nan: Vả lại, khi ông thây Như 
Lai bằng cái thây nhiệm mâu sáng suốt của 
ông, cái thấy ấy tuy chưa phải là diệu tinh minh 
tâm, mà nó như mặt trăng thứ 2, không phải là 
bóng của mặt trăng. 

Ông nay hãy lắng nghe, Như Lai sẽ chỉ cho ông 
cái không thê trả về. 

A-Nan, cửa đại giảng đường này mở thông về 
hướng Đông, khi mặt trời lên thì có ánh sáng, 
giữa đêm không trăng mây mù mờ mi thì tối 
tăm. Chỗ có các cửa thì thấy thông suốt. Chỗ 
có tường ngăn thì thấy bít lắp. Chỗ phân biệt 
được thì thây cảnh sở duyên, trong chỗ trồng 
rỗng, toàn là hư không. Cảnh tượng mù mịt khi 
bụi dây lên. Mưa tạnh trời quang lại thây trong 
lặng. 

A-Nan, ông hãy xem các tướng biến hóa nây, 
nay Như Lai đều trả về nơi xuất phát của nó. 


Thế nào là nơi xuất phát? A-Nan, các tướng 
biến hóa này, sáng trả về cho mặt trời. 

Vì sao? Vì nếu không có mặt trời thì không có 
sáng. Nguyên nhân cái sáng là do mặt trời, nên 
trả về cho mặt trời. Cái tối trả về cho đêm 
không trăng; thông suốt trả về cho cửa; ngăn 
bít trả về cho tường vách; cảnh sở duyên trả về 
cho phân biệt; trống rỗng trả về cho hư không; 
mù mịt trả về cho bụi; trong lặng trả về cho trời 
tạnh. Tất cả mọi vật có trong thế gian đều 
không ngoài các thứ này. 

Còn tánh thấy sáng suốt của ông thấy 8 tướng 
kia, ông muốn trả về đâu? 

Vì sao? Vì nếu trả về cho sáng, thì khi chẳng có 
ánh sáng cũng không thấy tối. Tuy sáng tối mỗi 
mỗi đều sai khác, nhưng cái thây không hề sai 
khác. 

Các thứ có thê trả về được, đương nhiên 
chẳng phải là ông. Cái không trả về được, 
chẳng phải ông thì là ai? 

Vậy nên biết tâm ông vốn nhiệm mâu thanh tịnh 
sáng suốt mà ông tự mê muội, bỏ mất tánh bản 
nhiên, đành chịu luân hồi, thường bị chìm đắm 


trong biển sinh tử. Nên Như Lai cho là đáng 
thương xót. 

A-Nan thưa: Con tuy biết tánh thấy nầy không 
trả về đâu. Nhưng làm sao biết nó là chân tánh 
của con? 

Đức Phật bảo A-Nan: Nay Như Lai hỏi ông, 
hiện nay ông chưa chứng quả vô lậu thanh tịnh, 
nhưng do nương oai thần chư Phật mà thấy 
được cõi Sơ thiền không ngăn ngại. Còn ông A- 
na-luật-đà thì thây cõi Diêm-phù-đề như xem 
trái am-ma-la trong lòng bàn tay. 

Các vị Bồ Tát...thây được cả trăm ngàn thế 
giới. Mười phương Như Lai đều thấy cùng tận 
các cõi nước thanh tịnh như số vi trần không 
sót chỗ nào, còn chúng sanh thây rõ không quá 
gang tác. 

A-Nan, tôi lại cùng ông xem cung điện của Tứ 
thiên vương, và xem khắp các loài trong nước, 
trên đất, trong hư không, tuy có nhiều hình 
tượng tối sáng khác nhau, nhưng chúng đều là 
tiền trần phân biệt ngăn ngại. 


TÁNH THẦY VÀ VẬT THẦY 


Ông nên ngay nơi đó phân biệt cái gì là mình, 
cái gì là vật. Nay Như Lai để cho ông lựa ra 
trong cái thấy, cái gì là tâm thể, cái gì là vật 
tượng. 

A-Nan, cùng tột cội nguồn cái thấy của ông, từ 
cung nhật nguyệt, đều chính là vật chứ chẳng 
phải ông; cho đến cả bảy ngọn núi bằng vàng, 
xem xét cùng khắp, tuy phát ra vô số ánh sáng, 
cũng là vật chứ chẳng phải ông. Lần lần quan 
sát mây nổi chim bay, gió động bụi mù, rừng 
cây, núi sông, rau cỏ, người thú, đều là vật chứ 
chẳng phải ông. 

A-Nan, tánh chất của các vật xa gần tuy có sai 
khác, cũng đều là do tánh thấy thanh tịnh của 
ông nhìn thấy được. Vậy nên vật thê tự có sai 
biệt mà tánh thấy chẳng khác, cái tánh thấy 
nhiệm mâu sáng suốt nây chính thật là tánh 
thấy của ông. 

Nếu tánh thấy là vật thì ông cũng có thê thây 
được tánh thây của Như Lai. 


Nếu khi cùng thấy sự vật, gọi là thấy cái thấy 
của Như Lai, vậy khi Như Lai không thấy, sao 
ông không thây được chỗ không thấy của Như 
Lai? 

Nếu ông thấy được cái không thấy, thì tự nhiên 
nó không phải là tướng của cái không thấy kia. 
Nếu ông không thấy được chỗ không thấy của 
Như Lai, thì cái thây rõ ràng không phải là vật, 
sao chẳng phải ông? 

Lại như cái thấy là vật, thì khi ông nhìn thấy vật, 
ông đã thấy vật thì vật cũng thấy được ông. 
Thế là thể tánh xen tạp, nên ông với Như Lai 
cùng cả thế gian đều không an lập được. 
A-Nan, như khi ông thấy, thì chính ông chứ 
chẳng phải Như Lai, tánh thấy trùm khắp đó 
chẳng phải ông thì ai? 

Sao ông tự nghi chân tánh của mình là chẳng 
chân mà bám vào Như Lai cầu cái chân thật? 
A-Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu tánh 
thấy này nhất định là con chứ chẳng phải là gì 
khác, thế khi con và Như Lai xem lầu các bảo 
điện thù thắng của Tứ thiên vương trong cung 
nhật nguyệt, cái thấy này bao trùm cả cõi Ta- 


bà. Quay về tinh xá chỉ thấy vườn chùa, nơi 
giảng đường thanh tịnh thì chỉ thây hành lang. 
Bạch Thế Tôn, cái thấy nầy như vậy, bản thê 
của nó trùm khắp cả pháp giới. Nay tại trong 
phòng thì chỉ khắp một phòng. Vậy cái thây nầy 
rút lớn thành nhỏ, hay bị tường vách xen vào 
giữa làm cho đứt đoạn? Nay con chẳng biết 
nghĩa ấy như thế nào? Kính mong Như Lai từ 
bi dạy rõ. 

Đức Phật bảo A-Nan: Tất cả các thứ trong 
ngoài, lớn nhỏ trên thế gian đều thuộc về tiền 
trần. Chẳng nên cho rằng cái thấy có co giãn. 
Thí như trong vật hình vuông, ta thấy hư không 
trong ấy có hình vuông. Nay Như Lai lại hỏi 
ông, hư không hình vuông được nhìn thấy 
trong vật vuông ấy là vuông cô định hay vuông 
không cô định? 

Nếu cố định vuông, thì khi ở trong vật tròn, hư 
không lẽ ra chẳng tròn. Nếu không cô định 
vuông, thì khi ở trong vật vuông, lẽ ra hư không 
chẳng phải vuông. 

Ông nói chẳng biết nghĩa này thế nào. Nghĩa 
tánh là như vậy. Sao còn hỏi như thê nào nữa? 


A-Nan, nếu muốn nhận ra tánh chẳng vuông 
tròn, thì chỉ cần trừ bỏ cái vuông của đồ vật, thể 
hư không vốn chẳng vuông; không nên nói phải 
bỏ đi tướng vuông của hư không. 

Nếu như ông hỏi, khi vào trong nhà, tánh thấy 
đã rút nhỏ lại, vậy khi ông ngước xem mặt trời, 
phải chăng tánh thấy đã giãn ra để tiếp xúc với 
mặt trời? Nếu bị tường vách ngăn ép khiến cho 
tánh thấy phải đứt đoạn, thì khi xoi một lỗ nhỏ 
sao không thấy dấu nối? Nghĩa ông nói chẳng 
đúng. 

Tất cả chúng sanh từ vô thuỷ đến nay, mê mình 
là vật, lạc mất bản tâm, bị vật xoay chuyên, nên 
trong ây xem có lớn nhỏ. 

Nếu chuyển được vật, tức đồng Như Lai, Thân 
tâm tròn đầy sáng suốt, là đạo tràng bất động. 
Trên đầu mảy lông có thê chứa trọn cả cõi 
nước trong mười phương. 


TÁNH THẤY VÀ CẢNH BỊ THẦY 


A-Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn! Nếu tánh 
thấy nầy nhất định là chân tánh nhiệm mẫu của 
con, thì diệu tánh đó phải ở ngay trước mắt. 
Tánh thấy đó chắc thật là con, vậy thân tâm 
con hiện nay là vật gì? Nhưng nay thân tâm 
con thật có sự phân biệt, còn tánh thấy kia 
không phân biệt được thân con. 

Nếu thật là tâm con, khiến cho con nay thấy 
được, thì tánh thây ấy thật là con, còn thân 
chẳng phải là con. 

Khác nào trước kia Như Lai gạn hỏi: Vật có thể 
thấy được con chăng? Cúi mong Đắng đại từ bi 
chỉ bày cho kẻ chưa ngộ. 

Đức Phật bảo A-Nan: Nay ông nói cái thây ở 
trước mặt ông, nghĩa ấy không đúng. 

Nếu tánh thây thực sự ở trước mặt ông, và ông 
thật thấy được, thì tánh thấy nầy đã có chỗ nơi, 
chẳng phải không chỉ ra được. 

Vậy nay Như Lai cùng ông đang ngồi trong 
vườn Kỳ-đà, xem khắp rừng suối, nhà cửa; xa 
đến mặt trời mặt trăng, phía trước là sông 
Hằng. Nay ông đang ở trước toà sư tử của 


Như Lai, hãy dùng tay chỉ rõ ra các tướng loại 
ây: chỗ mát là rừng cây, chỗ sáng là mặt trời, 
chỗ ngăn ngại là vách, chỗ thông suốt là hư 
không. Như thế cho đến cỏ cây, mảy lông lớn 
nhỏ tuy có sai khác, nhưng đã có hình tướng 
thì đều chỉ ra được. 

Nếu nhất định có cái thấy hiện ở trước mắt ông, 
thì ông phải dùng tay chỉ chính xác cái nào là 
cái thây. A-Nan nên biết, nếu hư không là cái 
thấy, đã thành cái thấy rồi, thì cái gì là hư 
không? Nếu vật là cái thấy, đã thành cái thấy 
rồi, thì cái gì là vật? 

Ông nên phân tích kỹ càng trong vạn vật, chọn 
ra tánh thấy vốn thanh tịnh sáng suốt nhiệm 
mầu, chỉ rõ ra ngã thể cùng các vật kia một 
cách phân minh không nhằm lẫn. 

A-Nan bạch Phật: Nay con ở trong giảng 
đường Trùng Các, nhìn ra xa thấy sông Hằng, 
trên thấy mặt trời mặt trăng. Cái mà tay chỉ ra 
được và mắt thấy được, thảy đều là vật, chẳng 
phải là tánh thấy. 

Bạch Thế Tôn, đúng như lời Phật vừa dạy, 
chẳng những hàng hữu lậu sơ học Thanh Văn 


chúng con, cho đến hàng Bồ Tát cũng không 
thê nào trước các hiện tượng mà chỉ ra được 
cái thấy khi lìa tất cả vật riêng có tự tánh. 

Đức Phật bảo: Đúng thế! Đúng thế! 

Đức Phật lại bảo A-Nan: Như ông đã nói không 
có cái thấy khi lìa tất cả vật riêng có tự tánh, thì 
trong tất cả vật ông chỉ ra được chỉ là vật chứ 
không phải là cái thấy. 

Nay Như Lai lại hỏi ông, ông cùng Như Lai ngồi 
trong rừng Kỳ-đà lại xem vườn rừng, cho đến 
mặt trời mặt trăng, các loại vật tượng sai khác, 
nhất định không có tánh thấy mà ông có thể chỉ 
ra được. Ông hãy phát minh trong các vật nây, 
cái gì chẳng phải là tánh thấy? 

A-Nan thưa: Con thật xem khắp trong rừng Kỳ- 
đà nây, không biết trong ây cái gì chẳng phải là 
cái thấy. 

Vì sao? Nếu cây chẳng phải là cái thấy thì làm 
sao thấy được cây? Nếu cây là cái thấy thì sao 
lại gọi là cây? Như thế cho đến nếu hư không 
chẳng phải là cái thấy, thì làm sao thây được 
hư không? Nếu hư không là cái thấy thì làm 
sao lại gọi là hử không? 


Con lại suy xét kỹ càng, phát minh trong muôn 
vật, không có cái nào chẳng phải là tánh thấy. 
Đức Phật bảo: Đúng vậy! Đúng vậy! 

Khi ây những vị chưa chứng quả vô học trong 
đại chúng, nghe Đức Phật nói lời này đều mờ 
mịt chẳng hiểu nghĩa ấy đầu đuôi như thế nào. 
Họ đều lo lắng, sợ đánh mất những điều hiểu 
biết xưa nay. 

Như Lai biết đại chúng lo sợ, nên trong lòng 
thương xót, an ủi A-Nan và đại chúng: 

Các thiện nam tử! Những lời Đẳng Vô thượng 
pháp vương nói đều là lời chân thật, nói những 
lời như thật, không cuống dối, không hư vọng. 
Chẳng phải như ngoại đạo Mạt-già-lê dùng 4 
thứ luận nghị bất tử kiểu loạn. Ông nên chín 
chắn suy nghĩ, chớ phụ lòng lân mẫn của Như 
Lai. 


VĂN THÙ SƯ LỢI THƯA HỎI 


Khi ây Văn Thù Sư Lợi Pháp vương tử thương 
xót bốn chúng, từ chỗ ngồi ở trong đại chúng 
đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật, chắp tay 
cung kính bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, 
đại chúng đây chưa nhận ra chỗ Như Lai phát 
minh hai nghĩa 'phải' và 'chẳng phải của 'tánh 
thấy' và 'sắc không. 

Bạch Đức Thế Tôn, như các hiện tượng sắc 
không ở trước mắt, nếu là tánh thấy thì đáng lẽ 
ra phải chỉ được; nêu chẳng phải là tánh thây 
thì không thể được nhìn thây. Nay chẳng biết 
nghĩa này do đâu, nên sinh tâm lo sợ. 

Chứ chẳng phải trước đây căn lành mỏng ít. 
Cúi mong Như Lai từ bi chỉ bày các vật tượng 
này cùng tánh thây vốn là cái gì mà trong ấy 
không có cái 'phải' và 'chẳng phải”? 

Đức Phật bảo Văn Thù Sư Lợi và cả đại chúng: 
Mười phương Như Lai và các Đại Bồ Tát khi tự 
an trụ trong chánh định kia, cái thấy và cảnh bị 
thấy đều là tưởng tướng, đều như hoa đồm 
giữa hư không. 

Cái thây và cảnh bị thấy nầy đều vốn là thể giác 


ngộ thanh tịnh sáng suốt nhiệm mâu. Cớ sao 
trong ấy lại có nghĩa 'phải và chẳng phải? 
Đức Phật đáp: Cái thấy và cảnh bị thấy này đều 
vốn là thể giác ngộ thanh tịnh sáng suốt nhiệm 
mâu. 

Này Văn Thù Sư Lợi, nay Như Lai hỏi ông: Như 
ông là Văn-thù, lại có đúng là Văn-thù hay 
chẳng phải là Văn-thù chăng? 

Văn Thù Sư Lợi thưa: Đúng vậy! Bạch Đức Thế 
Tôn! Con chính là Văn-thù. Chẳng có Văn-thù 
thậf. Tại sao? Nếu có một Văn-thù khác là 
Văn-thủ thật, thì sẽ có hai Văn-thù. Nhưng 
hiện nay chẳng phải con không phải là Văn-thù. 
Trong ấy thật không có hai tướng “phải và 
'chẳng phải. 

Đức Phật bảo: Tánh thấy nhiệm mẫu sáng suốt 
này, cùng với hư không và tiền trần, cũng lại 
như vậy.. 

Vốn là chân tâm viên mãn thanh tịnh vô thượng 
giác ngộ sáng suốt nhiệm mâu, vọng làm ra sắc 
không và thấy nghe. 

Ví như mặt trăng thứ hai, thì cái nào là mặt 
trăng thật, cái nào chẳng phải là mặt trăng. 


Nây Văn-thù, chỉ có một mặt trăng chân thật. 
Trong ấy vốn không có cái nào là mặt trăng 
thật, cái nào chẳng phải là mặt trăng. 

Thế nên nay ông hãy xem cái thấy và trần cảnh 
cùng các thứ phát minh ra được đều là vọng 
tưởng, trong ấy không thể chỉ ra nghĩa 'phải' và 
'chẳng phải. Bởi do tánh giác sáng suốt nhiệm 
mầu ấy, nên khiến ông vượt ra khỏi cái 'chỉ ra 
được' và cái 'chẳng chỉ ra được vậy. 


A-NAN CHÁP VÀO TỰ NHIÊN 

A-Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn! Nếu thật 
như Đắng Pháp vương đã nói, tánh giác duyên 
khắp 10 phương cõi nước, tánh giác ây thanh 
tịnh vắng lặng, thường trú, không sinh không 
diệt. So với thuyết Minh đề của Phạm chí Ta-tỳ- 
ca-la, hoặc các thuyết của ngoại đạo Đâu hôi 
v.V..., nói có một chân ngã trùm khắp cả 10 
phương thì có gì sai khác? 


Thế Tôn đã từng ở núi Lăng-già, vì ngài Đại 
Huệ v.v... giảng rộng nghĩa nây: ngoại đạo kia 
thường nói tự nhiên, còn Như Lai nói nhân 
duyên, chẳng phải là cảnh giới của hàng ngoại 
đạo kia. 

Nay con quán sát kỹ, thấy tánh giác vốn tự 
nhiên, không sinh không diệt, xa lìa mọi hư 
vọng điên đảo nầy, dường như chẳng phải 
nhân duyên hoặc tự nhiên của ngoại đạo kia. 
Xin Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con làm sao để 
khỏi rơi vào tà kiến, đạt được tâm tánh chân 
thật giác ngộ sáng suốt nhiệm mâu. 

Đức Phật bảo A-Nan: Nay Như Lai dùng 
phương tiện chỉ dạy như vậy, chân thật dạy 
ông mà ông còn chưa ngộ, lầm cho là tự nhiên. 
A-Nan, nếu chắc là tự nhiên, thì cần phải xét rõ 
có cái thê tự nhiên chăng. 

Ông hãy quán sát trong tánh thây sáng suốt 
nhiệm mâu nầy, lẫy gì làm tự thể? Tánh thấy 
này lấy sáng làm tự thể hay lấy tối làm tự thể; 
lây không làm tự thê, hay lây ngăn bít làm tự 
thế? 

A-Nan, nếu lây sáng làm tự thê, thì đáng lẽ 


chẳng thấy tối. Nếu lấy không làm tự thẻ, thì 
đáng lẽ chẳng thấy ngăn bít. Như thế cho đến 
lây các tướng tối làm tự thê, thì khi sáng, tánh 
thấy phải diệt mất, làm sao thấy được sáng? 
A-Nan thưa: Tánh thấy nhiệm mâu này chắc 
chẳng phải tự nhiên. Nay con phát minh là do 
nhân duyên sinh. Nhưng tâm vẫn còn chưa rõ. 
Xin hỏi Đức Như Lai nghĩa ấy như thế nào mới 
hợp với tánh nhân duyên? 

Đức Phật bảo: Ông nói nhân duyên, Như Lai lại 
hỏi ông , nay ông nhân thấy, tánh thấy hiện 
tiền. Vậy cái thấy nầy nhân nơi sáng mà có 
thấy hay nhân nơi tối mà có thây, nhân nơi hư 
không mà có thấy hay nhân nơi ngăn bít mà có 
thấy? 

A-Nan, nếu nhân nơi sáng mà có, thì đáng lẽ 
chẳng thấy được tối. Nếu nhân nơi tối mà có, 
thì đáng lẽ chẳng thấy được sáng. Như thế cho 
đến nhân nơi hư không, nhân nơi ngăn bít, 
cũng đồng như sáng và tối. 

Lại nữa A-Nan, cái thấy này lại duyên nơi sáng 
mà có thấy, hay duyên nơi tối mà có thây? 
Duyên nơi hư không mà có thấy, hay duyên nơi 


ngăn bít mà có thấy? 

A-Nan, nếu duyên nơi hư không mà có, lẽ ra 
không thấy chỗ bít lấp; nếu duyên nơi bít lấp 
mà có, lẽ ra không thây hư không. Như thế cho 
đến duyên nơi sáng, duyên nơi tối, cũng đồng 
như hư không và bít lấp. 

Phải biết tánh thây sáng suốt nhiệm mâu nây 
chẳng phải nhân chẳng phải duyên, chẳng phải 
tự nhiên, chẳng phải không tự nhiên. 

Chẳng phải không tự nhiên, không có cái chẳng 
phải (phi) và chẳng chẳng phải (bất phi), không 
có cái phải (thị) và chẳng phải (phi thị). 

Lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Nay ông sao 
ở trong chỗ bỏ mất bản tâm, nhận các danh 
tướng hý luận thế gian mà vọng khởi phân 
biệt? Như lấy tay chụp bắt hư không chỉ thêm 
tự nhọc, hư không làm sao để ông bắt được? 


BÓN NGHĨA THẦY và KHÔNG THẦY 


A-Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn! Nếu tánh 
giác nhiệm mâu này chẳng phải nhân chẳng 
phải duyên, tại sao Thế Tôn thường chỉ dạy các 


tỷ-khưu: tánh thấy gồm đủ bốn thứ nhân duyên, 
nghĩa là nhân nơi hư không, nhân nơi sáng, 
nhân nơi tâm, và nhân nơi mắt. Nghĩa ấy như 
thế nào? 

Đức Phật bảo A-Nan: Như Lai nói các tướng 
nhân duyên trong thế gian, chẳng phải là đệ 
nhất nghĩa. 

A-Nan, nay Như Lai lại hỏi ông, người trong thế 
gian thường nói: Tôi thấy được. Thế nào gọi là 
thấy? Thế nào là không thây? 

A-Nan thưa: Bạch Đức Thế Tôn! Người thế 
gian nhờ có ánh sáng mặt trời, mặt trăng và 
đèn mà thấy được mọi vật; nên gọi là thấy. Nếu 
không có ba thứ ánh sáng nây thì không thể 
thấy được. 

Đức Phật bảo A-Nan: Nếu khi không có ánh 
sáng gọi là không thấy, thì lẽ ra không thấy 
được tối. Nếu thực thấy tối chỉ vì không có ánh 
sáng, sao gọi là không thấy? 

A-Nan, nếu khi tối, không thấy sáng, mà gọi là 
không thấy được; vậy đang lúc sáng, không 
thấy có tối, lẽ ra đều phải gọi là không thấy. 
Nếu hai tướng sáng tối tự xâm đoạt nhau, thì 


tánh thây của ông trong đó chẳng phải tạm 
không. Như thế ắt biết trong cả hai trường hợp 
đều gọi là thây. Sao gọi là không thây? 

Thế nên A-Nan! Nay ông phải biết, 

Khi thấy sáng thì cái thấy không phải là sáng, 
Khi thấy tối thì cái thấy không phải là tối, 

Khi thấy hư không thì cái thấy không phải là hư 
không, 

Khi thấy ngăn bít thì cái thây không phải là 
ngăn bít. 

Bốn nghĩa đã thành tựu. Ông lại nên biết khi 
ông thấy (biết) được tánh thấy, thì tánh thấy 
không phải là cái (bị) thây. Tánh thấy còn vượt 
xa cả cái thấy và cái thây còn không thê bắt 
gặp tánh thấy được. Làm sao ông còn nói nhân 
duyên tự nhiên và tướng hòa hợp? 

Các ông là hàng Thanh Văn hẹp hòi không hiểu 
biết, không thông đạt được thật tướng thanh 
tịnh. Nay Như Lai bảo ông phải biết chiêm 
nghiệm, không nên trì hoãn trên đường tu đạo 
giác ngộ nhiệm mâu. 

A-Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn! Như 
Phật Thế Tôn vì chúng con giảng nói về nhân 


duyên, tự nhiên và các tướng hòa hợp và 
chẳng hòa hợp, trong tâm chúng con vẫn còn 
chưa rõ, mà nay lại nghe thấy được cái thấy 
chẳng phải là tánh thấy, con càng thêm mê 
mui. 

Cúi mong Thế Tôn mở rộng lòng từ, ban cho 
con mắt đại trí huệ, chỉ dạy cho chúng con cách 
giác ngộ tâm tánh sáng suốt và thanh tịnh. Nói 
xong, A-Nan buôn khóc rồi đảnh lễ, vâng nhận 
thánh chỉ. 

Khi ây Thế Tôn thương xót A-Nan cùng đại 
chúng, đang muốn chỉ dạy pháp đại tổng trì, 
con đường tu tam-ma-đề vi diệu. 

Phật bảo A-Nan: Ông tuy nhớ giỏi, chỉ có ích 
cho việc học rộng. Đối với sự quán chiếu vi 
diệu của pháp xa-ma-tha, tâm ông còn chưa rõ. 
Nay ông hãy lắng nghe kỹ, Như Lai sẽ vì ông 
phân biệt khai thị. 

Cũng là giúp cho hàng hữu lậu trong tương lai 
chứng được quả vị bô-đề. 

A-Nan, tất cả chúng sanh luân hồi trong thế 
gian, là do hai thứ vọng kiến điên đảo phân 


biệt, ngay đó phát sinh, ngay đó mà nghiệp 
luân chuyền. 


HAI THỨ VỌNG KIÊN 


Thế nào là hai thứ vọng kiến? Một là biệt 
nghiệp vọng kiến của chúng sanh. Hai là đồng 
phận vọng kiến của chúng sanh. 

1. Thế nào gọi là biệt nghiệp vọng kiến? 

A-Nan, như người thế gian bị bệnh nhặm mắt, 
ban đêm nhìn đèn sáng, riêng thấy quanh đèn 
có vòng tròn năm màu bao phủ. 

Ý ông nghĩ sao? Đèn sáng ban đêm nầy hiện ra 
quẳng sáng, đó là màu sắc của đèn hay là màu 
sắc của cái thây? 

A-Nan, nếu màu sắc nây là của ngọn đèn, thì 
người không bị nhặm mắt sao chẳng cùng thấy, 
mà quâng sáng ấy chỉ riêng người nhặm mắt 
mới thấy? Nếu đó là màu sắc của cái thấy, thì 
cái thây đã thành màu sắc, còn người nhặm 


mắt kia thấy quằng sáng thì gọi là gì? 

Lại nữa A-Nan! Nếu quằng sáng nây rời đèn 
mà có, thì khi nhìn những vật chung quanh như 
bình phong, ghế, màn, cũng thấy quảng sáng 
hiện ra. Nếu rời cái thây mà có quâng sáng, thì 
lẽ ra chẳng phải mắt thây. Tại sao người nhặm 
mắt mới thây quằng sáng? 

Thế nên phải biết, màu sắc thực là do tại đèn, 
và cái thây do bệnh nhặm nên nhìn ra quằng 
sáng; quằng sáng và cái thấy đều do mắt bị 
nhặm, chứ cái nhận biết mắt bị nhặm kia thì 
không bệnh. Rốt ráo chẳng nên nói quâng sáng 
kia là đèn hay là cái thấy, hoặc trong đó chẳng 
phải đèn cũng chẳng phải cái thấy. 

Ví như mặt trăng thứ hai, chẳng phải là thể của 
mặt trăng, cũng chẳng phải là bóng của mặt 
trăng. Vì sao? 

Mặt trăng thứ hai là do khi dụi mắt mà thấy có. 
Những người có trí không nên nói rằng căn 
nguyên của cái dụi mắt ấy là có hình tướng hay 
không hình tướng, là rời cái thấy hay chẳng rời 
cái thấy. 

Cũng giống như quẳng sáng tạo thành do mắt 


nhặm. Nay ông muốn gọi cái gì là đèn, cái gì là 
thấy, huống gì phân biệt không phải đèn, không 
phải cái thấy? 

2. Thế nào gọi là đồng phận vọng kiến? 

Này A-Nan! Cõi Diêm-phù-đề này trừ biển ra, 
trong đó đất bằng gồm 3000 châu. Châu lớn ở 
giữa, bao quát từ đông sang tây, có đến 2300 
nước lớn. Ngoài ra các châu nhỏ nằm trong các 
biên, trong đó có châu gồm hai trăm ba trăm 
nước, hoặc mười, hai mươi, ba mươi, bốn 
mươi cho đến năm mươi nước. 

A-Nan, lại nếu trong đó, một châu nhỏ chỉ có 
hai nước, mà riêng người trong một nước cùng 
chiêu cảm ác duyên, thì tất cả chúng sanh 
trong nước đó đều xem thấy hết thảy cảnh giới 
không lành; hoặc họ thấy 2 mặt trời, hai mặt 
trăng, cho đến thấy nhiều ác tướng như vựng, 
thích, bội, quyết, tuệ, bột, phi lưu, phụ nhĩ, hồng 
nghê. 

Chỉ có nước này thấy, còn chúng sanh nước 
khác, vốn chẳng thấy cũng chẳng nghe. 

A-Nan, nay Như Lai vì ông lấy hai việc đó, kết 
hợp lui tới để chỉ rõ. 


A-Nan, như biệt nghiệp vọng kiến của chúng 
sanh kia, thấy nơi đèn có quằng sáng hiện ra, 
tuy giống như là cảnh, nhưng cái thấy đó rốt 
ráo là do mắt nhặm mà thành. Giống như ông 
hôm nay dùng mắt xem thấy núi sông, cõi nước 
và các chúng sanh, đều do cái thấy bị bệnh từ 
vô thuỷ mà thành. 

Mắt nhặm tức cái thấy lao nhọc, không phải do 
màu sắc tạo ra. Song người biết được mắt 
nhặm thì cái thấy của họ không bị lầm lỗi. 

Cái thây và cảnh vật bị thây, như thể có cảnh 
trước mắt, nguyên là tâm giác ngộ sáng suốt, 
do phân năng kiến sở kiến mà thành bệnh. 
Nhận rõ cái thấy sinh khởi từ bệnh nhặm. Chứ 
bản giác minh tâm rõ biết các duyên thì không 
bệnh. 

Có năng giác sở giác mới thành bệnh. Nếu bồn 
giác không ở trong bệnh, đây mới thật là nhận 
ra tánh thấy. Sao còn gọi nó là thấy, nghe, hay, 
biết? 

Thế nên nay ông thấy Như Lai và ông cùng với 
mười loại chúng sanh trong thế gian, đều do 
mắt nhặm, chứ không phải cái thây (biết) mắt 


nhặm bị bệnh. Tánh thấy chân thật đó không bị 
nhặm, nên chẳng gọi là thấy. 

A-Nan, nếu so sánh đồng phận vọng kiến của 
chúng sanh với biệt nghiệp vọng kiến của một 
người. 

Một người nhặm mắt cũng giống như người 
trong cả nước kia. Người thấy quâng sáng là 
do mắt nhặm mà có. Còn trong nước kia hiện 
ra những tướng không lành là do cộng nghiệp 
mà cùng thấy trong đó các điềm ác hiện ra. 
Cả hai đều do vọng kiến từ vô thuỷ phát sinh. 
Giống như 3000 châu trong cõi Diêm-phù-đề, 
gồm bốn biển lớn và thế giới Ta-bà, cho đến 
các nước và các chúng sanh hữu lậu trong 
mười phương, đều là tâm giác ngộ sáng suốt 
vô lậu nhiệm mâu. Kiến văn giác tri là bệnh 
duyên hư vọng, khiến hư dối hòa hợp sinh ra, 
hư dối hòa hợp chết đi. 

Nếu có thê xa lìa các duyên hòa hợp và không 
hòa hợp, thì diệt trừ được các nhân sinh tử. Đó 
chính là tánh giác ngộ tròn đầy không sinh 
không diệt, chính là chân tâm bản giác thanh 
tịnh thường trú. 


A-Nan, tuy trước đây ông đã ngộ được bản 
giác sáng suốt nhiệm mâu, tánh giác ây chẳng 
phải nhân duyên, chẳng phải tự nhiên, nhưng 
ông vẫn chưa rõ được cội nguồn của tánh giác 
ây vốn chẳng phải hòa hợp và cũng chẳng phải 
không hòa hợp mà sinh. 

A-Nan, nay Như Lai lại lây tiền trần để hỏi ông. 
Nay ông còn lấy tất cả vọng tưởng hòa hợp với 
tánh nhân duyên trong thế gian mà tự nghi lầm 
rằng chứng được tâm bỏ-đề là do hòa hợp mà 
phát khởi. 

Vậy nay tánh thây thanh tịnh nhiệm mâu của 
ông là cùng với sáng hòa hợp hay cùng với tối 
hòa hợp? Là cùng với thông hòa hợp hay cùng 
với bít hòa hợp? 

Nếu cùng với sáng hòa hợp, thì khi ông đang 
thấy sáng, cái sáng hiện trước mặt, vậy chỗ 
nào xen lẫn với cái thấy. 

Nếu có thể phân biệt được tướng của cái thấy, 
thì hình tượng của cái xen tạp là thế nào? 

Nếu chẳng phải là cái thấy, thì làm sao thấy 
được sáng? Còn nếu chính là cái thấy, thì làm 
sao thấy được cái thấy? 


Nếu cái thấy cùng khắp, thì chỗ nào hòa với cái 
sáng? 

Nếu sáng cùng khắp thì không thê hòa với cái 
thấy. Cái thấy đã khác với cái sáng, thì khi xen 
tạp, ắt phải mất tên gọi của tánh sáng. Cái thấy 
xen lẫn vào làm mất tánh chất của cái sáng, mà 
nói hòa với cái cái sáng là không có nghĩa. Đối 
với cái tối, thông, bít lắp kia cũng lại như vậy. 
Lại nữa A-Nan, tánh thấy thanh tịnh sáng suốt 
nhiệm mâu hiện nay của ông lại hợp với sáng 
hay hợp với tối? Hợp với thông hay hợp với 
bít? 

Nếu hợp với sáng, thì khi tối đến, tướng sáng 
đã mất, cái thây này không hợp với tối, thì làm 
sao thấy tối được? 

Nếu khi thấy tối mà không hợp với tối, mà hợp 
với sáng, thì lẽ ra cũng không thấy được sáng, 
thì làm sao gọi là hợp với sáng? 

Rõ ràng chẳng phải là tối. Đối với cái tối, cái 
thông, cái bít kia cũng lại như vậy. 

A-Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn! Nay con 
suy nghĩ, cái tâm vốn giác ngộ nhiệm mâu này, 
cùng các duyên trần và các tâm niệm nghĩ suy 


không hòa hợp chăng? 

Phật bảo A-Nan: Nay ông nói tánh giác chẳng 
phải hòa hợp. Như Lai lại hỏi ông, tánh thây 
nhiệm mâu nây chẳng hòa, là chẳng hòa với 
cái sáng, hay chẳng hòa với cái tối, chẳng hòa 
cùng cái thông, hay chẳng hòa với cái bít? 

Nếu chẳng hòa cùng cái sáng, thì giữa cái thấy 
và cái sáng ắt phải có ranh giới. Ông hãy xem 
kỹ, nơi nào là cái sáng, nơi nào là cái thây? Nơi 
đâu là ranh giới của cái thây và cái sáng? 
A-Nan, nếu bên cái sáng, ắt không có cái thấy, 
thì hai cái chẳng tiếp xúc được với nhau. Cái 
thấy tự chẳng biết tướng sáng ở đâu thì làm 
sao thành lập được ranh giới? 

Đối với cái tối, cái thông, cái bít kia cũng lại như 
vậy. 

Lại nữa, tánh thấy nhiệm mẫu không hòa hợp, 
là chẳng hợp với cái sáng, hay chẳng hợp với 
cái tối, là chẳng hợp với cái thông, hay chẳng 
hợp với cái bít? 

Nếu chẳng hợp với cái sáng, thì cái thấy và cái 
sáng có tánh trái nghịch nhau. Ví như lỗ tai và 
cái sáng, hoàn toàn không tiếp xúc với nhau 


được. Cái thấy còn chẳng biết tướng sáng ở 
đâu. Làm sao phân biệt được rõ ràng nghĩa 
hợp hoặc không hợp? 

Đối với cái tối, cái thông, cái bít kia cũng lại như 
vậy. 

A-Nan, ông còn chưa rõ tất cả các tướng huyễn 
hóa nơi tiền trần, ngay đó sinh ra, ngay đó diệt 
mất. Huyễn vọng nên gọi là tướng, nhưng tánh 
chân thật vốn là thể giác ngộ sáng suốt nhiệm 
mầu. 

Như vậy cho đến ngũ âm, lục nhập, từ thập nhị 
xứ cho đến thập bát giới, khi nhân duyên hòa 
hợp thì hư vọng sinh ra, khi nhân duyên tách 
rời, hư vọng gọi là diệt. 

Mà ông chẳng biết sinh, diệt, đến, đi, vốn là 
Như Lai tạng thường trú sáng suốt nhiệm mâu, 
là tánh chân như vi diệu tròn khắp, không lay 
động. Trong tánh chân thường ấy mà cầu 
những cái đến đi, mê ngộ, sinh tử hoàn toàn 
không thê được. 


Sắc Âm 

A-Nan, tại sao ngũ âm vốn là Như Lai tạng, là 
tánh chân như nhiệm mâu? 

A-Nan, thí như có người dùng mắt thanh tịnh 
để nhìn bầu trời quang đãng, chỉ thấy một 
khoảng không trong vắt. 

Người kia vô cớ nhìn sững chẳng nháy mắt, 
nhìn lâu phát ra mỏi mệt, nên trong hư không 
riêng thây có hoa đốm lăng xăng và tất cả các 
tướng giả dối không thật. 

Nên biết sắc âm cũng lại như vậy. 

A-Nan! Các hoa đốm lăng xăng ấy chẳng phải 
từ hư không mà đến, cũng chẳng phải từ mắt 
mà ra. 

Đúng vậy, A-Nan. Nếu từ hư không đến, đã từ 
hư không đến thì phải trở về với hư không. Nếu 
có ra có vào tức chẳng phải là hư không. Hư 
không nếu chẳng không thì chẳng dung chứa 
được tướng hoa đốm sinh diệt kia. 

Như thân thể A-Nan thì chẳng dung nạp thêm 
một A-Nan nào được nữa. Nếu hoa đốm từ mắt 
mà có, đã từ mắt mà ra thì phải trở về trong 
mát. 


Nếu tánh của hoa đốm từ mắt mà có, thì lẽ ra 
nó phải thây được. Nếu nó thây được thì khi ra 
làm hoa đốm giữa hư không, khi trở về nó phải 
thấy con mắt. Nếu không thấy được, thì khi ra 
làm mờ hư không và khi trở về phải làm mờ 
con mắt. 

Lại nữa, khi thấy hoa đốm, lẽ ra mắt không mờ. 
Tại sao khi thây hư không trong lặng, mới gọi là 
con mắt trong sáng? 

Do vậy nên biết sắc âm không thật, vốn chẳng 
phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. 


Thọ Âm 

A-Nan, ví như có người, tay chân rảnh rang, 
thân thể điều hòa, bỗng dưng quên mình vì tâm 
tánh chẳng có gì chỗng trái nhau. Người nầy vô 
cớ xoa hai bàn tay giữa hư không, trong lòng 
bàn tay vọng sanh các tướng trơn, rít, lạnh, 
nóng. 

Nên biết thọ ấm cũng giống như vậy. 

A-Nan! Các cảm xúc không thật ấy, chẳng từ 
hư không mà đến, cũng chẳng từ bàn tay mà 
ra. 


Đúng vậy, A-Nan. Nếu từ hư không đến, đã xúc 
chạm với bàn tay, sao chẳng xúc chạm với 
thân? Chẳng lẽ hư không biết chọn lựa nơi 
chốn để xúc chạm? 

Nếu nó đến từ bàn tay thì lẽ ra chẳng đợi hai 
bàn tay hợp lại mới có. Lại nữa, nếu từ trong 
lòng bàn tay mà ra thì khi bàn tay hợp lại mới 
biết có cảm xúc, đến khi hai tay rời nhau thì 
cảm xúc phải trở vào. Vậy cánh tay, cô tay, 
xương tủy lẽ ra phải biết tung tích khi ra vào 
của cảm xúc. 

Còn phải có tâm hay biết, biết khi nó ra, khi nó 
vào, cho đến phải biết có một vật qua lại trong 
thân. Đâu cân phải đợi khi hai tay hợp nhau 
mới gọi là cảm xúc? 

Do vậy nên biết thọ âm không thật, vốn chẳng 
phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. 


Tưởng Âm 

A-Nan, như có người khi nghe nói đến me chua 
thì trong miệng nước bọt chảy ra, nghĩ đến khi 
đứng trên dốc cao thì lòng bàn chân cảm thấy 
rờn rợn. Nên biết tưởng âm cũng giống như 


vậy. 

Nên biết tưởng âm cũng giống như vậy. 
A-Nanl! cái tiếng chua này chẳng từ me sinh ra, 
chẳng phải từ miệng vào. 

Thật vậy A-Nan, nếu từ me sanh ra thì me tự 
biết nói, đâu cần đợi người nói. Nếu từ miệng 
mà vào thì tự miệng đã nghe tiếng, đâu cần 
đến tai nghe. Nếu riêng tai nghe được thì nước 
bọt nây tại sao không tiết ra từ lỗ tai 2 

Việc nghĩ tưởng mình đứng trên dốc cao cũng 
giống như vậy. 

Do vậy nên biết tưởng âm không thật, vốn 
chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự 
nhiên. 


Hành Âm 

A-Nan, ví như dòng nước chảy mạnh, các làn 
sóng nối tiếp, lớp trước lớp sau chẳng vượt 
khỏi nhau. 

Nên biết hành âm cũng lại như vậy. 

A-Nanl! tánh của dòng nước như vậy chẳng do 
hư không sinh ra, chẳng phải do nước mà có, 
cũng chẳng phải tánh nước, cũng chẳng lìa hư 


không và nước. 

Thật vậy, A-Nan. Nếu nhân hư không mà sinh 
thì mười phương hư không vô tận sẽ thành 
dòng nước vô tận. Thế giới tự nhiên sẽ bị chìm 
đắm. 

Nếu do nước mà có thì dòng nước nây tánh nó 
lẽ ra không phải là nước nữa, và hiện nay có 
thê chỉ ra tướng của nước và dòng nước khác 
nhau. Nếu dòng nước tức là tánh nước thì khi 
nước trong lặng, sẽ không còn là thể của nước 
nữa? 

Nếu lìa hư không và nước thì hư không vốn 
chẳng có trong và ngoài; ngoài nước ra vốn 
chẳng có dòng nước. 

Do vậy nên biết hành âm không thật, vốn chẳng 
phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. 


Thức Âm 

A-Nan, ví như có người lây một cái bình tần 
già, bịt kín hai đầu lại, trong đó đựng đây hư 
không, đem đi xa ngàn dặm, đến cho nước 
khác. 

Nên biết thức âm cũng lại như vậy. 


A-Nan! Hư không này chẳng phải từ phương 
kia đến, cũng chẳng phải từ phương nây vào. 
Như vậy A-Nan, nếu hư không từ phương kia 
lại, thì trong bình này đã đựng hư không đem 
đi, thì ở chỗ chiếc bình phải thiếu đi một ít hư 
không. 

Nếu hư không từ phương này vào, thì khi mở 
miệng bình đồ ra, phải thây hư không đi ra. 

Do vậy nên biết thức ấm không thật, vốn chẳng 
phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. 


KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI 
MẬT NHƠN TU CHỨNG LIÊU NGHĨA 
CHƯ BÒ TÁT VAN HẠNH THỦ LĂNG NGHIÊM 


Vạn Pháp Là Biểu Hiện Của Như 
Lai Tạng 


TÁNH THẦY KHÔNG SANH DIỆT 


LỤC NHẬP 


Nhẫn Nhập 

Lại nữa, A-Nan, tại sao lục nhập vốn là tánh 
chân như nhiệm mâu từ Như Lai tạng ? 
A-Nan! Như mắt kia nhìn chăm chú lâu khiến 
cho mỏi mệt. Con mắt và tướng mỏi mệt đều là 
bồ-đề. Tướng nhìn sững quá lâu hoá ra mỏi 
mệt nhân nơi sáng tối, phát ra cái thấy từ trong 
hai thứ vọng trần kia, thu nạp trần cảnh, gọi là 
tánh thấy. Tánh thấy nây rời hai trần cảnh sáng 
tối kia, hoàn toàn không có tự thê. 

Như vậy, A-Nanl! phải biết cái thấy đó, chẳng 
phải do sáng hay tối mà có, chẳng phải từ mắt 
mà ra, chẳng phải do hư không phát sinh. 

Sao vậy? Nếu tánh thấy từ sáng đến, thì cái tối 
phải theo đó mà biến mất, lẽ ra không còn thấy 
được cái tối nữa. Nếu tánh thấy từ tối mà đến, 
thì cái sáng phải theo đó mà biến mắt, lẽ ra 
không còn thây được cái sáng nữa. 

Nếu cái thây từ mắt sinh ra, ắt hẳn không có 


sáng và tối. Thế nên cái thấy vốn không có tự 
tánh. 

Nếu cái thây từ hư không mà ra thì khi nhìn, 
trước tiên sẽ thây trần cảnh, khi xoay trở về lại, 
phải thấy được con mắt. Còn như nếu tự hư 
không thấy được thì có quan hệ gì đến nhãn 
nhập của ông? 

Thế nên phải biết, nhãn nhập là hư vọng. Vốn 
chẳng phải tánh nhân duyên, chẳng phải tánh 
tự nhiên. 


Nhĩ Nhập 

A-Nan, thí như có người lẫy hai ngón tay bít 
chặt hai lỗ tai, do lỗ tai mỏi mệt nên nghe trong 
đầu phát ra âm thanh. Cả lỗ tai và cái mỏi mệt 
đều là tánh bồ-đề, do chăm chú mà phát ra 
tướng mỏi mệt. 

Nhân nơi động tỉnh, phát ra cái nghe từ trong 
hai thứ vọng trần, thu nạp trần tướng nây, gọi 
là tánh nghe. Tánh nghe nây rời hai trần tướng 
động tĩnh kia hoàn toàn không có thật thê. 
Như vậy, A-Nanl! phải biết cái nghe đó, chẳng 
phải do động hay tĩnh mà có, chẳng phải từ lỗ 


tai mà ra, chẳng phải do hư không phát sinh. 
Sao vậy? Nếu tánh nghe từ tĩnh mà đến thì cái 
động phải theo đó mà biến mất, lẽ ra không còn 
thấy được cái động nữa. Nếu tánh nghe từ 
động mà đến, thì cái tĩnh phải theo đó mà biến 
mất, lẽ ra không còn biết được cái tĩnh nữa. 
Nếu từ tai sinh ra, ắt hẳn không có động và 
tĩnh. Thế nên tánh nghe vốn không có tự tánh. 
Nếu từ hư không mà ra, đã có tánh nghe, tức 
không phải là hư không nữa; còn nếu hư không 
tự nghe được, thì quan hệ gì đến nhĩ nhập (nhĩ 
căn) của ông. 

Thế nên phải biết nhĩ nhập là hư vọng, vốn 
chẳng phải tánh nhân duyên, chẳng phải tánh 
tự nhiên. 


T¡ Nhập 

A-Nan, ví như có người bít chặt hai lỗ mũi, bít 
lâu thành ra mỏi mệt. Trong lỗ mũi nghe có cảm 
giác lạnh, do cảm giác như vậy mà phân biệt 
được là thông, là ngăn bít, là rỗng, là đặc; cho 
đến các mùi hương thơm khí thối, cả cái ngửi 
cùng tướng mỏi mệt đều là thể tánh bồ-đề, do 


chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt. 

Nhân nơi hai thứ vọng trần thông và bít, phát ra 
cái ngửi ở trong, thu nạp các trần tượng đó, gọi 
là tánh ngửi. Tánh ngửi đó rời hai thứ vọng trần 
thông và bít kia, hoàn toàn không có tự thê. 
Như vậy, A-Nanl! phải biết cái ngửi đó, chẳng 
phải từ thông hay bít mà có, chẳng phải do lỗ 
mũi mà ra, chẳng phải từ hư không phát sinh. 
Sao vậy? Nếu (tánh ngửi) từ cái thông mà đến, 
thì khi bít, (tánh ngửi) đã tự biến mất rồi, làm 
sao còn biết được bít. Nếu nhân nơi bít mà có 
(tánh ngửi), thì khi thông sẽ không còn tánh 
ngửi. Làm sao biết được các mùi thơm thối? 
Nếu (tánh ngửi) từ lỗ mũi sinh ra, hẳn không 
còn có cái thông cái bít. Nên tánh ngửi như vậy 
vốn không có tự tánh. 

Nếu (tánh ngửi) do hư không mà ra, thì cái ngửi 
đó phải xoay trở lại ngửi được lỗ mũi của ông. 
Lại nều như hư không tự ngửi được, thì có dính 
dáng gì đến chỗ thu nạp (tị nhập) của ông? 

Thế nên phải biết tị nhập là hư vọng, vốn chẳng 
phải tánh nhân duyên, chẳng phải tánh tự 
nhiên. 


Thiệt Nhập 

A-Nan, ví như có người dùng lưỡi liễm mép, 
liễm mãi sinh ra mỏi mệt. Nếu người đó có 
bệnh thì thấy có vị đắng, nếu người không 
bệnh thì thây có chút vị ngọt. Do những cảm 
giác ngọt, đắng mà hiện bày tánh nếm, còn khi 
không động (không liễm mép) thì thường thây 
tánh nhạt. Cả tánh nếm và cái mỏi mệt đều là 
tánh bồ-đề do chăm chú mà phát ra tướng mỏi 
mệt. 

Nhân hai thứ vọng trần nhạt và ngọt đẳng, phát 
ra cái biết bên trong, thu nạp các trần tượng đó, 
gọi là tánh biết nếm. Tính biết nễm ấy rời hai 
thứ vọng trần ngọt đắng và nhạt kia, rốt ráo 
không có tự thê. 

Thật vậy, A-Nan, ông nên biết rằng cái biết 
đẳng, biết nhạt như vậy, không phải từ vị ngọt, 
vị đắng mà đến; không phải do tánh nhạt mà 
có; chẳng phải từ lưỡi sinh ra, cũng chẳng phải 
từ hư không phát sinh. 

Sao vậy? Nếu (tánh nếm) từ các vị ngọt đẳng 
mà đến, thì khi nhạt, cái biết nêm đã biên mất 


rồi, làm sao biết được nhạt? Nếu từ cái nhạt 
mà ra thì khi ngọt, cái nễm đã biến mất rồi, làm 
sao biết được hai vị ngọt và đắng? 

Nếu (tánh biết nêm) do lưỡi sinh ra, hẳn không 
có những vị ngọt đẳng và nhạt, thì cái tánh biết 
nêm ấy vốn không có tự tánh. 

Nếu (tánh biết nêm) do hư không mà ra, thì hư 
không tự nếm, chứ không phải lưỡi biết nếm. 
Lại nữa nếu hư không tự biết, thì có quan hệ gì 
đến chỗ thu nạp (thiệt nhập) của ông? 

Vậy nên biết rằng thiệt nhập là hư vọng, vốn 
chẳng phải tánh nhân duyên, chẳng phải tánh 
tự nhiên. 


Thân Nhập 

A-Nan, ví như có người dùng bàn tay lạnh 
chạm bàn tay nóng. Nếu bên tay lạnh thấy lạnh 
nhiều hơn, thì bên tay nóng sẽ lạnh theo; nếu 
bên nóng thấy nóng hơn, thì tay bên lạnh cũng 
thành ra nóng. 

Như vậy, do cảm xúc nhận biết khi hợp lại này 
mà rõ được sự nhận biết lúc rời ra. Nếu cái thế 
chênh lệch hình thành giữa nóng và lạnh, thì do 


đó mà phát ra tướng mỏi mệt và có cảm xúc. 
Cả tánh biết xúc cảm cùng cái mỏi mệt đều là 
tánh bồ-đề chăm chú mà phát ra tướng mỏi 
mệt. 

Nhân nơi hai vọng trần ly và hợp, phát ra cái 
hay biết ở bên trong, thu nạp các trần tượng 
này, gọi là tánh biết cảm xúc. Tính biết cảm xúc 
này, rời hai vọng trần ly và hợp, trái và thuận 
kia, rốt ráo không có tự thê. 

Như vậy, A-Nan, ông nên biết cái cảm xúc đó 
không phải từ cái ly, cái hợp mà đến; không 
phải từ cái trái, cái thuận mà có; không phải do 
nơi thân (căn) mà ra, cũng không phải do hư 
không phát sinh. 

Sao vậy? Nếu từ cái hợp mà đến thì khi xa lìa, 
cái biết đã mất rồi, làm sao biết được sự xa lìa? 
Với hai tướng trái và thuận kia cũng giống như 
vậy. 

Nếu (tánh biết cảm xúc) từ thân thê mà ra, hẳn 
không có bốn tướng ly hợp trái thuận, thì tánh 
biết cảm xúc nơi thân của ông vốn không có tự 
tánh. 

Nếu (tánh biết cảm xúc) từ hư không mà ra, thì 


hư không tự biết, quan hệ gì đến chỗ thu nạp 
(thân nhập) của ông? 

Vậy nên biết rằng thân nhập là hư vọng, vốn 
chẳng phải tánh nhân duyên, chẳng phải tánh 
tự nhiên. 


Ý Nhập 

A-Nan, ví như có người mệt nhọc thì ngủ, ngủ 
rất sâu rồi thức dậy, nhìn trần cảnh để nhớ lại 
(những gì đã hiện ra trong giấc ngủ), những gì 
không nhớ được thì gọi là quên. Các thứ sinh 
trụ dị diệt điên đảo đó, quen thói thu nạp vào 
bên trong mà không lẫn lộn nhau. Đó gọi là ý 
căn. Cả ý căn cùng cái mỏi mệt đều là thê tánh 
bồ-đề do chăm chú mà phát ra tướng mỏi một. 
Nhân nơi hai thứ vọng trần sinh và diệt, nhóm 
cái biết bên trong. Thu nạp pháp trần bên trong, 
dòng thấy nghe đi ngược vào trong. Dòng nây 
đi vào nơi không cùng tận, gọi là cái ý hay biết. 
Cái ý hay biết nầy rời hai trần thức và ngủ, sinh 
và diệt kia thì rốt ráo không có tự thê. Thật vậy, 
A-Nan nên biết cái ý căn hay biết như thé, 
không phải do từ nơi thức, nơi ngủ mà đến; 


không phải do nơi sinh, nơi diệt mà có; không 
phải từ nơi ý căn mà ra, cũng không phải từ nơi 
hư không mà phát sinh. 

Vì cớ sao? Nếu (cái ý căn hay biết) từ nơi thức 
mà đến, thì khi ngủ đã theo cái thức mà diệt rồi, 
còn lây cái gì làm cái ngủ? Nếu chắc lúc sinh 
mới có, thì khi diệt, đã hoá như không có rồi, thì 
lây cái gì mà biết là diệt? Nếu do cái diệt mà có, 
thì khi sinh sẽ không có cái diệt, lấy cái gì mà 
biết là sinh? 

Nếu do ý căn mà ra, thì hai tướng thức ngủ 
thay đồi lẫn nhau nơi thân thê, nếu rời hai 
tướng ấy ra, thì cái ý hay biết ấy cũng đồng 
như hoa đốm giữa hư không, rốt ráo không có 
tự tánh. Nếu (cái ý hay biết) do hư không mà 
sinh thì tự hư không ấy biết, có quan hệ gì đến 
chỗ thu nạp (ý nhập) của ông? 

Do vậy nên biết, ý nhập là hư vọng, vốn không 
phải tánh nhân duyên, chẳng phải tánh tự 
nhiên. 


THẬP NHỊ XỨ 


Cái Thấy và Sắc Trần 

Lại nữa, A-Nan, vì sao bản tánh của 12 xứ vốn 
là tánh chân như nhiệm mâu của Như Lai tạng? 
A-Nan, ông hãy xem rừng cây Kỳy-đà và các 
suối hồ nây. 

Ý ông nghĩ sao. Có phải những sắc trần nầy 
sinh ra cái thấy, hay cái thấy sinh ra sắc 
tướng? 

A-Nan, nếu cái thấy sinh ra sắc tướng, thì khi 
thấy hư không chẳng có sắc tướng, lẽ ra tánh 
thấy sinh ra sắc tướng đã tiêu mất rồi. Đã tiêu 
mất thì hiển bày rõ hết thảy đều không. Sắc 
tướng đã không, thì lẫy gì rõ bày tướng không? 
Đối với hư không cũng lại như vậy. 

Lại nữa nếu sắc trần sinh ra cái thấy, khi thấy 
hư không chẳng có sắc tướng, thì cái thấy liền 
bị tiêu mất. Tiêu rồi thì tất cả đều không, còn ai 
để rõ được không và sắc tướng? 

Do vậy nên biết rằng cái thấy cùng sắc không 
đều chẳng có nơi chốn. Tức là sắc trần cùng 
với cái thấy, hai xứ đó đều là hư vọng không 
thật, vốn chẳng phải tánh nhân duyên, cũng 
chẳng phải tánh tự nhiên. 


Cái Nghe và Thanh Trần 

A-Nan, ông hãy nghe trong vườn Kỳ-đà nầy, 
khi bữa ăn được bày dọn xong thì đánh trống, 
đại chúng sẽ nhóm lại khi nghe tiếng chuông. 
Tiếng chuông trống trước sau theo nhau. 

Ý ông nghĩ sao? Như thế là âm thanh đến bên 
cái nghe, hay cái nghe đến chỗ âm thanh? 
A-Nan, nếu như âm thanh đến bên cái nghe, 
như khi Như Lai khất thực trong thành Thắt-la- 
phiệt, thì ở rừng Kỳ-đà ắt là không có Như Lai, 
Âm thanh đó đã đến bên cái nghe của A-Nan, 
thì lẽ ra ông Mục-kiền-liên, ông Ca-diếp đều 
không cùng nghe được. Huống gì trong đây có 
đến 1250 sa-môn, một khi nghe được tiếng 
chuông, họ đều cùng đến trai đường cả. 

Lại nễu như cái nghe của ông đến bên âm 
thanh, cũng như khi Như Lai về ở trong rừng 
Kỳ-đà rồi, thì trong thành Thất-la-phiệt ắt là 
không có Như Lai nữa. Vậy khi ông nghe tiếng 
trồng, cái nghe của ông đã đến nơi tiếng trỗng 
rồi, thì khi tiếng chuông cùng phát ra, lẽ ra ông 
không thể nghe được cả hai thứ, huống gì ông 


còn nghe được cả tiếng voi, ngựa, trâu, dê và 
nhiều thứ âm thanh khác quanh ông. 

Còn nếu (cái nghe) không chạy đi chạy lại, thì 
cũng không có cái nghe. 

Do vậy nên biết rằng cái nghe và âm thanh đều 
không có nơi chốn; tức cái nghe và thanh trần 
hai thứ đều là hư vọng, vốn chẳng phải tánh 
nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. 


Cái Ngửi và Hương Trần 

A-Nan, ông hãy ngửi mùi hương chiên đàn 
trong lò, hương ây nếu đốt đến một thù, thì cả 
thành Thất-la-phiệt trong khoảng 40 dặm đều 
ngửi được mùi thơm. 

Ý ông nghĩ như thế nào? Mùi hương ấy sinh ra 
do cây chiên đàn, do nơi mũi ông hay do hư 
không? 

A-Nan, nếu như mùi hương ấy sinh ra do từ 
mũi ông, nói do mũi sinh ra thì hương phải từ 
mũi phát ra, mà lỗ mũi không phải là chiên-đàn, 
làm sao trong mũi lại có hương chiên-đàn? Còn 
nói rằng ông ngửi được mùi hương thì mùi 
thơm phải đi vào trong mũi ông. Còn như trong 


mũi đã phát ra mùi hương, mà nói do mũi ngửi 
được thì không đúng nghĩa. 

Nếu mùi hương sinh ra từ hư không, thì tánh 
của hư không là thường hằng, nên lẽ ra mùi 
hương cũng phải thường có, đâu cần phải nhờ 
đốt gỗ chiên-đàn trong lò mới có mùi hương? 
Nếu mùi hương sinh ra từ gỗ chiên-đàn, thì mùi 
hương ấy nhân đốt mà thành khói. Nếu lỗ mũi 
ngửi được, thì lẽ ra khói phải xông đến lỗ mũi; 
làm sao khói đó xông vào không trung chưa 
được bao xa, mà trong 40 dặm đều ngửi được 
cả? 

Thế nên biết rằng hương trần và cái ngửi đều 
không có nơi chốn. Tức là nơi phát sinh cái 
ngửi và hương trần đều là hư vọng, vốn không 
phải tánh nhân duyên, không phải tánh tự 
nhiên. 


Cái Lưỡi và Vị Trần 

A-Nan, ông thường ở trong chúng, hai thời 
mang bình bát khất thực. Trong đó, khi gặp tô, 
lạc, đề hồ, gọi là những món quý. 

Ý ông nghĩ thế nào? Vị ấy sinh ra do trong hư 


không, do nơi lưỡi hay do thức ăn? 

Lại nữa A-Nan, nếu vị ấy sinh ra do lưỡi của 
ông, thì trong miệng ông chỉ có một cái lưỡi; cái 
lưỡi ấy bấy giờ đã thành vị tô rồi, nếu gặp 
đường phèn, lẽ ra cái vị phải không thay đổi. 
Nếu không dời đổi, thì không được gọi là biết 
vị. Còn nếu dời đổi, thì lưỡi không có nhiều tự 
thê, làm sao một lưỡi mà biết nhiều vị được? 
Nếu sinh ra do thức ăn, thì thức ăn không có trì 
giác, làm sao tự biết được vị? Còn nếu thức ăn 
tự biết, Tức giỗng như người khác ăn, có dính 
dáng gì đến ông? 

Nếu sinh ra do hư không, thì ông hãy nễm hư 
không xem nó có vị gì? Nếu hư không có vị 
mặn, thì nó đã làm mặn cái lưỡi của ông, và 
cũng làm mặn cái mặt của ông; ắt mọi người 
trong cõi giới này cũng giống như cá biển, đã 
thường chịu cái mặn, không còn biết thế nào là 
mặn nữa. Nếu đã không biết nhạt, thì cũng 
không biết mặn; làm sao được gọi là biết vị? 
Vậy nên biết rằng mùi vị và cái lưỡi biết nễm 
đều là không có xứ sở. Tức là tánh biết nễm 
cùng với mùi vị, hai thứ đều là hư vọng, không 


thật; vốn chẳng phải tánh nhân duyên, chẳng 
phải tánh tự nhiên. 


Cái Thân và Xúc Trần 

A-Nan, ông thường mỗi sáng, lấy tay xoa đầu. 
Ý ông nghĩ sao? Trong sự biết xoa ấy, lấy gì 
làm biết cảm xúc? Cái biết ấy do nơi tay hay 
nơi đầu? 

Nếu nó ở nơi tay, ắt là đầu không biết, thì làm 
sao thành cảm xúc ấy? Còn nếu nó ở nơi đầu, 
ắt là tay vô dụng, làm sao gọi là cảm xúc 
được? 

Nếu cả đầu và tay, mỗi cái đều có biết; thì A- 
Nan, một mình ông có đến hai thân. 

Nếu đầu và tay đều do một cảm xúc sinh ra, thì 
tay và đầu lẽ ra chỉ có một tự thể. Nếu chỉ có 
một tự thể, thì không thành cảm xúc được. 
Còn nếu là hai thể, thì cảm xúc do ở đâu? Nếu 
ở bên năng thì không có bên sở, nêu ở bên sở 
thì không có bên năng. Không lẽ giữa hư không 
và ông mà tạo thành cảm xúc? 

Vậy nên biết rằng cảm xúc và thân đều không 
xứ sở. Tức là thân biết cảm xúc và cái cảm 


xúc, cả hai đều là hư vọng, không thật, vốn 
không phải tánh nhân duyên, không phải tánh 
tự nhiên. 


Cái Ý và Pháp Trần 

A-Nan, trong tâm ý ông thường duyên với ba 
tánh: thiện, ác, vô ký; khiến sinh ra các pháp 
tắc. 

A-Nan, nhược tức tâm giả, pháp tắc phi trần, 
phi tâm sở duyên, vân hà thành xứ? 

Nếu rời tâm mà riêng có một chỗ riêng biệt, thì 
tự tánh của pháp trần là biết hay không biết? 
Nếu có biết thì gọi là tâm, nhưng nếu nó khác 
với ông và không phải là trần cảnh thì cũng như 
tâm của người khác. Còn nễu nó tức là ông và 
cũng là tâm, thì làm sao cái tâm nơi ông lại 
thành hai được? 

Lại nễu như không có biết, ly, hợp, lạnh, nóng 
và tướng hư không, thì nó sẽ ở chỗ nào? 

Nay nơi sắc không, chẳng thê nào chỉ nó ra 
được. Không lẽ trong nhân gian lại có cái ngoài 
hư không? Chẳng có cảnh sở duyên, thì ý căn 
do đâu mà lập thành một xứ được? 


Vì vậy nên biết pháp trần cùng ý căn đều không 
có xứ sở; tức ý căn cùng với pháp trần, hai xứ 
đều là hư vọng, không thật; vốn không phải 
tánh nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự 
nhiên. 


THẬP BÁT GIỚI 


Nhãn Căn, Sắc Trần và Nhãn Thức 

Lại nữa, A-Nan, thế nào mà 18 giới vốn là tánh 
chân như nhiệm mâu của Như Lai tạng? 
A-Nan, như ông đã rõ, nhãn căn và sắc trần 
làm duyên, phát sinh nhãn thức. 

Thức đó nhân nơi nhãn căn mà sinh ra, lẫy 
nhãn căn làm giới; hay nhân sắc trần mà sinh 
ra, lây sắc trần làm giới? 

A-Nan, nếu nhân nhãn căn phát sinh mà không 
có sắc trần và hư không thì không thể phân biệt 
được. Dù có thức của ông, thì dùng được vào 
việc gì? 

Lại nữa cái thây của ông, ngoài những sắc 
xanh vàng đỏ trắng thì không thể biểu hiện 
được. Vậy do đâu mà lập giới? 

Nếu nhân sắc trần sinh ra, khi có hư không thì 


chẳng có sắc, lẽ ra cái thức của ông phải diệt. 
Làm sao thức ấy biết được tánh hư không? 
Nếu khi sắc tướng biến đổi, ông cũng biết rằng 
sắc tướng ấy biến đổi. Nhưng cái thức của ông 
thì không biến đổi, thế do đâu mà giới được 
lập? 

Nếu nhãn thức biến đổi khi sắc trần biến đổi, thì 
tự nhiên sắc trần không thành giới được. Nếu 
nhãn thức không biến đổi thì sẽ thường hằng, 
thức đã từ sắc sinh ra, lẽ ra nó phải không biết 
được hư không ở đâu. 

Giả sử nhãn thức cùng phát sinh từ cả hai thứ 
nhãn căn và sắc trần, thì khi hợp lại, phải có 
một điểm nối ở giữa; khi rời ra thì phải còn một 
điểm tiếp giáp của hai bên. Như thế là thể tánh 
tạp loạn, làm sao thành giới? 

Do vậy, ông nên biết nhãn căn và sắc trần làm 
duyên, sinh ra giới của nhãn thức. Cả ba chỗ 
này đều không thực có. Nên cả ba giới của 
nhãn căn, sắc trần và nhãn thức đều vốn không 
phải tánh nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự 
nhiên. 


Nhĩ Căn, Thanh Trần và Nhĩ Thức 

A-Nan, như ông đã rõ, nhĩ căn và thanh trần 
làm duyên, sinh ra nhĩ thức. Thức này do nhĩ 
căn sinh ra, lây nhĩ căn làm giới; hay do thanh 
trần sinh ra, lây thanh trần làm giới? 

A-Nan, nếu nhĩ thức do nhĩ căn sinh ra, mà 
không có hai tướng động tĩnh hiện tiền, thì nhĩ 
căn cũng không có cái biết. Mà đã không biết 
gì, cái biết còn không thành, thì thức có hình 
tướng gì? 

Nếu cho rằng tai nghe, vậy khi không động tĩnh, 
cái nghe cũng không thành. Làm sao mà lỗ tai, 
chỉ là hình sắc, tiếp xúc với trần cảnh để được 
gọi là thức giới. Vậy giới nhĩ thức do đầu mà 
lập? 

Nếu nhân thanh trần mà sinh, thì nhĩ thức cũng 
nhân thanh trần mà có, ắt không dính líu gì đến 
cái nghe. Không nghe thì cũng không biết các 
tướng thanh trần ở đâu. 

Giả sử nhĩ thức do thanh trần sinh ra, dù cho 
thanh trần nhân cái nghe mà có tướng, thì cái 
nghe lẽ ra phải nghe được nhĩ thức. 

Nếu không nghe được nhĩ thức, thì thanh trần 


không phải là giới của nhĩ thức. Nếu nghe 
được thì nhĩ thức đồng như thanh trần. Nhĩ 
thức đã bị nghe, thì lây gì để biết là nghe được 
cái thức? Còn nếu không biết, thì rốt ráo cũng 
như cây cỏ. 

Không lẽ thanh trần và cái nghe xen tạp thành 
giới ở giữa? Không có vị trí của giới ở giữa, thì 
các tướng trong ngoài làm sao mà lập được? 
Do vậy nên biết, nhĩ căn và thanh trần làm 
duyên, sinh ra giới nhĩ thức. Cả ba chỗ nầy đều 
không thực có. Nên cả ba giới của nhĩ căn, 
thanh trần và nhĩ thức đều vốn không phải tánh 
nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự nhiên. 


Tị Căn, Hương Trần và Tị Thức 

A-Nan, như ông đã, tị căn và hương trần làm 
duyên, sinh ra tị thức rõ. Thức nây do tị căn 
sinh ra, lây tị căn làm giới; hay do hương trần 
sinh ra, lây hương trần làm giới? 

A-Nan, nếu tị thức nhân tị căn sinh ra, Ông lây 
cái mũi thịt có hình tướng như hai móng tay, 
hay lấy cái tánh biết ngửi khi mũi lay động làm 
tị căn? 


Nếu nhận hình tướng mũi thịt, thì chất thịt là 
thân căn; thân biết tức là cảm xúc. Đã gọi thân 
căn thì không phải tị căn, đã gọi là cảm xúc tức 
là xúc trần đối với thân căn. Vậy tị căn còn 
không có tên gọi, làm sao lập thành giới? 

Nếu lây cái ngửi biết làm tị căn, thì trong tâm 
ông lấy cái gì làm cái nhận biết? Nếu lây mũi 
thịt làm cái nhận biết, thì cái biết của chất thịt 
vốn là xúc trần chứ không phải là của tị căn. 
Nếu lây hư không làm cái ngửi biết, thì hư 
không tự biết, còn xác thịt lẽ ra không biết. Như 
thế, lẽ ra hư không là ông. Thân của ông mà 
ông không biết, thì A-Nan hiện nay lẽ ra cũng 
không tôn tại. 

Nếu lây hương làm cái ngửi biết, thì cái ngửi 
biết thuộc về hương trần, có can dự gì đến 
ông? 

Nếu các mùi thơm thối sinh ra do tị căn của 
ông, thì hai mùi thơm thối kia không sinh ra do 
cây y lan và cây chiên đàn. Mùi hương từ hai 
cây đó không đi đến mũi ông, ông tự ngửi mũi 
ông để biết là thơm hay thối. Nếu thối thì không 
phải thơm, thơm thì không phải thối. 


Nếu cả hai mùi thơm thối đều ngửi được cả, thì 
một mình ông phải có hai tị căn, ở trước tôi hỏi 
đạo phải có hai ông A-Nan. Vị nào là tự thê của 
ông? 

Còn nếu tị căn là một, thì thơm thối không hai. 
Thôi đã thành thơm, thơm đã thành thôi. Hai 
tánh đó đã không có, giới do đâu mà lập? 

Nếu tị thức nhân hương trần mà sinh, thì tị thức 
đã nhân hương trần mà có. Cũng như con mắt 
thấy, nhưng không thể nào thấy được chính nó. 
Tị thức nhân hương trần mà có, lẽ ra không 
biết được hương trần. 

Nếu biết được hương trần, thì không phải do 
hương trần sinh ra. Nếu không biết được 
hương trần, thì không phải là tị thức. Hương 
trần mà không biết có tánh ngửi, thì hương giới 
không thành. Tị thức mà không biết hương 
trần, thì giới của nó ắt không phải do hương 
trần lập nên. 

Đã không có thức trung gian thì nội căn ngoại 
trần cũng không thành, và những điều ngửi biết 
kia, tất cả đều là hư vọng. 

Vậy nên biết rằng tị căn, hương trần làm duyên, 


sinh ra giới tị thức. Cả ba chỗ đều không. Cả 

ba giới của tị căn, hương trần, và tị thức đều 

vốn không phải tánh nhân duyên, cũng không 
phải tánh tự nhiên. 


Thiệt Căn, Vị Trần và Thiệt Thức 

A-Nan, như ông đã rõ, thiệt căn và vị trần làm 
duyên, sinh ra thiệt thức. Thức nây lại nhân 
thiệt căn sinh ra, lây thiệt căn làm giới; hay 
nhân vị trần sinh ra, lây vị trần làm giới? 

A-Nan, nếu nhân thiệt căn sinh ra, thì trong thế 
gian, các loại mía (ngọt), mơ (chua), hoàng liên 
(đắng), muối (mặn), tế tân, gừng quê (cay), đều 
không có vị. Ông hãy tự nêm lưỡi mình xem là 
ngọt hay đắng? 

Nếu thấy lưỡi đắng, thì lấy gì để nêm được 
lưỡi? Lưỡi đã không tự nễm được, lây gì để mà 
hay biết? Còn nếu lưỡi không đắng, thì vị trần 
vốn không tự sinh, làm sao mà lập thành giới? 
Nếu nhân vị trần sinh ra, thì thiệt thức đã là vị 
rồi, nó cũng giống như thiệt căn, lẽ ra không tự 
nêm được. Làm sao còn biết là có vị hay không 
có vị? 


Lại tất cả các vị không phải do một vật sinh ra. 
Các vị đã do nhiều vật sinh ra, thì thiệt thức 
cũng phải có nhiều tự thê. 

Nếu tự thê của thiệt thức là một và thê đó thật 
do vị trần sinh ra, thì các vị mặn nhạt chua cay 
cùng hòa hợp mà sinh ra, các vị khác nhau ấy 
sẽ biên thành chỉ cùng một vị, lẽ ra phải không 
có sự phân biệt. 

Không có phân biệt thì không được gọi là thức. 
Làm sao còn gọi là thiệt, vị và thức giới? 
Chẳng lẽ hư không sinh ra tâm thức ông? 

Nếu thiệt căn và vị trần hòa hợp thì giữa nó vốn 
không tự tánh. Làm sao giới được sinh ra? 
Vậy nên biết rằng thiệt căn, vị trần làm duyên, 
sinh ra giới thiệt thức. Cả ba chỗ đều không. 
Cả ba giới của thiệt căn, vị trần, và thiệt thức 
đều vốn không phải tánh nhân duyên, cũng 
không phải tánh tự nhiên. 


Thân Căn, Xúc Trần và Thân Thức 

A-Nan, như ông đã rõ, thân căn và xúc trần làm 
duyên, sinh ra thân thức. Thức nây lại nhân 
thân căn sinh ra, lẫy thân căn làm giới; hay 


nhân xúc trần sinh ra, lẫy xúc trần làm giới? 
A-Nan, nếu do thân căn sinh ra, ắt là không có 
cái biết về hai duyên hợp và ly, thì thân căn còn 
biết được gì? 

Nếu nhân xúc trần sinh ra, ắt không cần đến 
thân của ông. Lẽ nào không có thân mà biết 
được hợp ly? 

A-Nan, vật thì không biết cảm xúc, thân căn có 
biết, nên có cảm xúc. Những gì thân biết được 
chính là xúc trần, những gì biết được về xúc 
trần chính là thân căn. Đã là cảm xúc thì không 
phải thân căn, mà đã là thân căn thì không phải 
cảm xúc. 

Cả hai tướng thân căn và xúc trần vốn không 
có xứ sở. Nếu xúc trần hợp với thân căn, tức là 
tự thê của thân căn. Còn nếu rời hẳn thân căn, 
thì cũng như các tướng hư không. 

Trong ngoài đã không thành, làm sao mà thức 
lập được ở giữa? Giữa đã không lập được, 
thân thức ông sinh ra, do đâu mà lập thành 
giới? 

Vậy nên biết rằng thân căn, xúc trần làm duyên, 
sinh ra giới thân thức. Cả ba chỗ đều không. 


Cả ba giới của thân căn, xúc trần, và thân thức 
đều vốn không phải tánh nhân duyên, cũng 
không phải tánh tự nhiên. 


Ý Căn, Pháp Trần và Ý Thức 

A-Nan, như ông đã rõ, ý căn và pháp trần làm 
duyên, sinh ra ý thức. 

Thức này lại nhân ý căn sinh ra, lây ý căn làm 
giới; hay nhân pháp trần sinh ra, lẫy pháp trần 
làm giới? 

A-Nan, nếu nhân ý căn sinh ra, thì trong ý ông, 
chắc phải có chỗ suy nghĩ mới phát ra được ý 
ông. Nếu không có các pháp trần, thì ý căn 
không sinh ra cái gì cả. Rời các pháp trần, ý 
căn sẽ không có hình tướng, lấy ý thức dùng 
vào việc gì? 

Lại nữa, thức tâm của ông với các thứ suy 
nghĩ, cùng tánh rõ biết phân biệt, là đồng hay 
khác? Nếu đồng với ý căn thì nó tức là ý căn. 
Sao lại do ý căn sinh ra? Nếu khác, không đồng 
như ý căn, thì lẽ ra sẽ không biết gì. Nếu không 
biết gì, thì làm sao mà do ý căn sinh ra? Còn 
nêu có biết, thì làm sao lại phân ra ý thức và ý 


căn? Chỉ hai tánh đồng và khác mà không 
thành, thì làm sao lập giới? 

Nếu nhân pháp trần sinh ra, thì các pháp trong 
thế gian, không ngoài năm trần. Ông hãy xem 
các pháp sắc, thanh, hương, vị, xúc, có tướng 
trạng rõ ràng đối với năm căn, đều không thuộc 
về phần thu nhiếp của ý căn. 

Nếu ý thức của ông thực là nương nơi pháp 
trần mà sinh ra, thì nay ông xét kỹ từng pháp 
xem nó có hình trạng như thế nào. 

Nếu rời hẳn các tướng sắc không, động tĩnh, 
thông tắc, hợp ly, sinh diệt thì rốt ráo không có 
một pháp nào cả. 

Nếu sinh thì các pháp sắc không cũng đều sinh 
ra, nếu diệt thì các pháp sắc không cũng đều 
diệt. Các nguyên nhân đã không thành thì cái 
thức do nó sinh ra sẽ có hình tướng gì? Tướng 
trạng đã không có thì giới do đâu mà sinh? 
Vậy nên biết rằng ý căn, pháp trần làm duyên, 
sinh ra giới ý thức. Cả ba chỗ đều không. Cả 
ba giới của ý căn, pháp trần, và ý thức đều vốn 
không phải tánh nhân duyên, cũng không phải 
tánh tự nhiên. 


TỨ ĐẠI 

A-Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Như Lai 
thường nói về nhân duyên hòa hợp rằng: Tất 
cả các thứ biến hoá trong thế gian đều nhân 
bốn thứ 'đại' mà phát sinh. 

Vì sao Như Lai bác bỏ cả hai nghĩa nhân duyên 
tự nhiên? Nay con không biết nghĩa đó như thế 
nào? 

Xin Thế Tôn rủ lòng thường xót, chỉ bày cho 
chúng sanh nghĩa rốt ráo Trung đạo, không còn 
các điều hí luận. 

Bây giờ Thế Tôn bảo A-Nan rằng: Trước đây 
ông nhàm chán các pháp tiểu thừa Thanh Văn 
Duyên Giác, phát tâm cầu đạo Vô thượng Bồ- 
đề. Nên nay là lúc Như Lai sẽ chỉ bày cho ông 
Đệ nhất nghĩa đề. 

Sao ông lại còn đem những nhân duyên vọng 
tưởng hí luận thế gian mà tự ràng buộc mình? 
Ông tuy nghe nhiều, nhưng cũng như người nói 
tên vị thuốc, mà không phân biệt được thuốc 
thật ở trước mắt. Như Lai cho là rất đáng 
thương xót. 


Nay ông hãy nghe kỹ, Như Lai sẽ vì ông mà chỉ 
bày tường tận. Và cũng để cho những người tu 
Đại thừa sau này thông đạt thật tướng. A-Nan 
yên lặng, chờ nghe thánh chỉ của Đức Phật. 
A-Nan, như ông đã nói, tứ đại hòa hợp phát ra 
các thứ biến hoá trong thế gian. 

A-Nan, nếu tánh của các đại kia không hòa hợp 
nhau, thì không thê lẫn lộn với các đại khác. 
Cũng như hư không, không thể hòa hợp với 
các sắc tướng. 

Nếu tánh của tứ đại là hòa hợp, thì cũng đồng 
như các thứ biễn hoá, trước sau biến thành 
nhau, sinh diệt nối nhau, sinh rồi diệt, diệt rồi 
sinh, sinh sinh diệt diệt, như vòng lửa quay tròn 
chưa hề dừng nghỉ. 

A-Nan, như nước thành băng, băng tan thành 
nước. Ông hãy quán sát tánh của địa đại, thô 
làm thành đất liên, tế làm thành vi trần, cho đến 
lân hư trần. Nếu chẻ chất cực vi có sắc tướng 
vô cùng nhỏ ra làm bảy phần. Càng chẻ lân hư 
trần đó nữa, thì thật là tánh hư không. 

A-Nan, nếu lân hư trần đó chẻ thành hư không, 
thì nên biết hư không cũng sinh ra sắc tướng. 


Nay ông hỏi rằng do hòa hợp mà sinh ra các 
tướng biến hoá trong thế gian. 

Ông hãy xét kỹ lân hư trần này, phải dùng bao 
nhiêu hư không hợp lại mới thành? Không lẽ 
lân hư hợp lại sẽ thành lân hư trần? 

Lại nữa, lân hư trần chẻ đã thành hư không 
được, thì phải dùng bao nhiêu sắc tướng hợp 
lại mới thành cả hư không? 

Nhưng nếu khi hợp sắc tướng lại, thì sắc tướng 
hợp lại, không thành được hư không. Nếu hợp 
hư không lại, khi hử không hợp lại thì không 
thành được sắc tướng. Sắc tướng còn chẻ 
được, chứ hư không làm sao hợp lại được? 
Ông vốn không biết rằng trong Như Lai tạng, 
tánh sắc là chơn không, tánh không là chơn 
sắc, xưa nay vốn thường thanh tịnh, trùm khắp 
pháp giới, biến hiện tùy theo mức độ hiểu biết 
từ tâm chúng sanh. 

Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện 
hữu. Thế gian không biết, lầm cho là tánh nhân 
duyên và tự nhiên. Tất cả đều là do thức tâm 
phân biệt suy lường. Chỉ là lời nói, hoàn toàn 
không có nghĩa chân thật. 


HỎA ĐẠI 


A-Nan, tánh của hoả đại không có tự thể, nhờ 
các trợ duyên mà phát sinh. Ông hãy xem các 
nhà trong thành khi chưa đến bữa ăn, muốn 
nhóm bếp thì tay cầm tâm kính đưa trước ánh 
sáng mặt trời đề lấy lửa. 

A-Nan, cái gọi là hòa hợp, cũng như Như Lai 
và ông cùng 1250 tỷ-khưu họp thành một 
chúng. Chúng tuy chỉ một, nhưng xét từ căn 
gốc, thì mỗi người đều có thân riêng biệt, đều 
có tên gọi họ hàng riêng của mình. Như Xá-lợi- 
phất thuộc dòng Bà-la-môn, ông Ưu-lâu-tần-loa 
thuộc dòng Ca-diếp-ba, cho đến A-Nan thì 
thuộc dòng Cô-đàm. 

A-Nan, nếu lửa ấy do hòa hợp mà có, thì khi 
người kia cầm kính lây ánh sáng mặt trời, lửa 
đó từ kính ra, từ bùi nhùi có, hay từ mặt trời mà 
đến? 

A-Nan, nếu lửa từ mặt trời mà có, thì lửa ấy đã 
đốt được bùi nhùi trong tay ông rồi. Những 
rừng cây mà có ánh sáng mặt trời đi qua lẽ ra 
đều bị thiêu cháy cả. 


Nếu lửa từ kính mà ra, thì lửa ấy có thể từ kính 
đốt cháy bùi nhùi, tại sao kính lại không bị 
chảy? Cho đến tay ông cầm kính còn không 
thấy nóng, làm sao kính chảy được? 

Nếu lửa do từ bùi nhùi bằng ngải cứu sinh ra, 
thì đâu cần gì đến mặt trời, kính và ánh sáng 
tiếp xúc với nhau mới sinh được lửa? 

Ông hãy suy xét kỹ, kính do tay cầm, mặt trời 
thì ở trên cao, bùi nhùi bằng ngải cứu thì từ đất 
sinh ra, vậy lửa từ đâu mà đến đây? 

Mặt trời và kính xa cách nhau, không hòa 
không hợp. Không lẽ lửa chẳng do đâu mà tự 
có? 

Ông vẫn chưa biết trong Như Lai tạng, tánh lửa 
là chơn không, tánh không là chơn hỏa, xưa 
nay vốn thường thanh tịnh, trùm khắp pháp 
giới, biến hiện tùy theo mức độ hiểu biết từ tâm 
chúng sanh. 

A-Nan, ông không biết rằng người đời cầm kính 
ở đâu, thì ở đó phát ra lửa. Khắp pháp giới cầm 
kính, thì cả pháp giới có lửa. Lửa khắp cả thế 
gian, đâu có nơi chốn. 

Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện 


hữu. Thế gian không biết, lầm cho là tánh nhân 
duyên và tự nhiên. Tất cả đều là do thức tâm 
phân biệt suy lường. Chỉ là lời nói, hoàn toàn 
không có nghĩa chân thật. 


THỦY ĐẠI 


A-Nan, tánh nước không nhất định, khi dừng 
khi chảy không chừng. Như trong thành Thất- 
la-phiệt, các vị tiên Ca-ty-la, Chước-ca-la và 
các vị đại huyễn thuật Bát-đầu-ma, Ha-tát-đa 
v.v... muốn câu tinh thái âm để pha chế huyễn 
dược. Các vị ấy vào đêm trăng sáng, tay cầm 
hạt châu phương chư, hứng nước từ mặt trăng. 
Nước ấy từ hạt châu mà có, từ hư không ra 
hay từ mặt trăng đến? 

A-Nan, nều nước từ mặt trăng mà có, thì từ xa 
mặt trăng có thể làm cho hạt châu ra nước. 
Những rừng cây mà ánh trăng đi qua, lẽ ra đều 
phải ra nước. Đã ra nước thì đâu cần đợi có 
hạt châu mới tiết ra nước được. Còn nếu không 
ra nước thì rõ ràng nước ây không phải từ mặt 
trăng mà có. 

Nếu nước từ hạt châu thì trong hạt châu ấy 


thường chảy ra nước. Sao còn phải đợi mặt 
trăng lúc nửa đêm? 

Nếu nước do hư không sinh ra, hư không vốn 
chẳng ngắn mé, nước cũng vô cùng. Từ cõi 
người đến cõi trời, lẽ ra đều phải chìm ngập cả. 
Làm sao còn có thủy lục không hành? 

Ông suy xét thật kỹ, mặt trăng từ trên trời xa, 
hạt châu do tay người cầm, mâm hứng nước 
do người sắp đặt. Thế nước từ phương nào mà 
chảy đến đây? 

Mặt trăng và hạt châu cách xa nhau, không 
phải hòa, không phải hợp. Không lẽ nước kia 
chẳng do đâu mà tự có? 

Ông vốn không biết rằng trong Như Lai tạng, 
tánh nước là chơn không, tánh không là chơn 
thủy, xưa nay vốn thường thanh tịnh, trùm khắp 
pháp giới, biến hiện tùy theo mức độ hiểu biết 
từ tâm chúng sanh. Một nơi cầm hạt châu thì 
nơi ây nước chảy ra, khắp nơi cầm hạt châu thì 
khắp pháp giới có nước. Thủy đại sinh khắp thế 
gian, đâu có nơi chốn. 

Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện 
hữu. Thế gian không biết, lầm cho là tánh nhân 


duyên và tự nhiên. Tất cả đều là do thức tâm 
phân biệt suy lường. Chỉ là lời nói, hoàn toàn 
không có nghĩa chân thật. 


PHONG ĐẠI 


A-Nan, phong đại không có tự thể, động tĩnh 
không chừng. Như ông thường chỉnh y để vào 
trong đại chúng, khi chéo y tăng-già-lê chạm 
vào người bên cạnh, thì có chút gió phất qua 
mặt người kia. 

GIó này do chéo áo ca-sa mà ra, do hư không 
phát sinh, hay do mặt người kia? 

A-Nan, nếu gió phất ra do chéo áo ca-sa, thì 
ông đã mặc gió, lẽ ra áo ây phải bay ra rời khỏi 
thân ông rồi. Nay Như Lai đang giảng pháp, đại 
chúng thấy y của Như Lai rũ xuống, hãy xem 
trong đó gió ở chỗ nào? Không lẽ trong y lại có 
chứa gió? 

Nếu gió do hư không sinh ra, thì khi y ông bất 
động, cớ sao không phất ra gió? Tánh hư 
không là thường hằng, gió lẽ ra phải thường 
sinh; khi không có gió, thì hửừ không phải diệt. 
Gió biến mắt, thì có thê biết được, còn hư 


không diệt, thì hình trạng sẽ như thế nào? Lại 
nêu có sinh diệt, thì không gọi là hư không. Đã 
gọi là hư không, làm sao lại phát ra gió được? 
Nếu gió sinh ra do nơi mặt người bị chéo y 
phất, đã do nơi mặt người kia sinh ra, lẽ ra phải 
phất lại ông. Sao tự ông chỉnh y mà gió phất 
ngược lại người kia? 

Ông hãy xét kỹ, sửa áo là do ông, mặt thuộc 
người kia, hư không tịch lặng, không dự vào sự 
lay động. Vậy gió từ phương nào giong ruồi 
đến đây? 

Tánh gió và tánh hư không khác biệt nhau, 
chẳng hòa chẳng hợp. Không lẽ tánh gió kia, 
không do đâu mà có? 

Ông vẫn chưa biết trong Như Lai tạng, tánh gió 
là chơn không, tánh không là chơn phong, xưa 
nay vốn thường thanh tịnh, trùm khắp pháp 
giới, biên hiện tùy theo mức độ hiểu biết từ tâm 
chúng sanh. 

A-Nan, như một mình ông, khẽ động y áo, gió 
liền phát ra. Khắp pháp giới đều phất thì cả 
pháp giới đều có gió. Tánh gió đầy khắp thế 
gian, đâu có nơi chốn. 


Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện 
hữu. Thế gian không biết, lầm cho là tánh nhân 
duyên và tự nhiên. Tất cả đều là do thức tâm 
phân biệt suy lường. Chỉ là lời nói, hoàn toàn 
không có nghĩa chân thật. 


ĐỊA ĐẠI 


A-Nan, tánh hư không chẳng có hình, nhân sắc 
tướng mà hiễn bày. Như trong thành Thất-la- 
phiệt, nơi xa bờ sông. Những người thuộc dòng 
sát-đề-lợi, Bà-la-môn, dòng Tì-xá, dòng Thủ- 
đà-la hay dòng Phả-la-đọa, dòng chiên-đà-la 
v.v..., khi dựng nhà mới, họ đào giêng lây 
nước. Đào một thước đất, thì có được một 
thước hư không. Như vậy cho đến đào được 
một trượng đất, thì có một trượng hư không. 
Hư không sâu hay cạn là tùy theo đào đất 
nhiều hay ít. 

Hư không đó nhân đất mà ra, nhân đào mà có, 
hay chẳng do đâu mà tự sinh ra? 

A-Nan, nếu hư không ấy vô nhân tự sinh, sao 
nơi đó chẳng vô chướng ngại, mà chỉ thây đất, 
chẳng thấy thông suốt? 


Nếu hư không nhân đất mà ra, thì khi đào ra 
đất, ắt phải thấy hư không vào. Nếu đất ra 
trước, mà chẳng thấy hư không vào, thì làm 
sao hư không nhân đất mà sinh ra được? 

Còn nếu không ra không vào, thì hư không và 
đất vốn không khác nhau, không khác tức 
đồng. Thì khi đất ra, sao hư không chẳng ra? 
Nếu nhân đào đất mà có hư không, thì phải đào 
ra hư không, chứ chẳng đào ra đất. Nếu không 
nhân đào mà ra, thì đào là ra đất, làm sao thấy 
được hư không? 

Ông nên suy xét thật kỹ, quán sát thật sâu. Việc 
đào là do tay người, theo phương hướng mà 
vận chuyền, đất thì theo việc đào mà dời chỗ. 
Vậy hư không từ đâu mà ra? 

Việc đào đất là có thật thể, hư không là vô thẻ, 
chẳng có tác dụng gì với nhau, chẳng hòa 
chẳng hợp. Không lẽ hư không chẳng do đâu 
mà tự ra? 

Nếu hư không đó, tánh tròn đầy trùm khắp, vốn 
không lay động, thì nên biết hiện tiền hư không 
và bốn thứ đất, nước, lửa, gió đều gọi là năm 
đại, tánh thật viên dung, vốn là tánh Như Lai 


tạng, không sinh không diệt. 

A-Nan, tâm ông mê muội, chẳng ngộ được tứ 
đại vốn là Như Lai tạng. Ông hãy quán sát hư 
không là ra hay vào, hoặc chẳng ra vào? 

Ông hoàn toàn không biết, trong Như Lai tạng, 
tánh giác là chơn không, tánh không là chơn 
giác, xưa nay vốn thường thanh tịnh, trùm khắp 
pháp giới. 

Ứng hiện tùy theo mức độ hiểu biết từ tâm 
chúng sanh. 

A-Nan, như đào một giếng thì có một giễng hư 
không. Vậy mười phương hư không cũng lại 
như thế. Tánh không cùng khắp mười phương, 
đâu có nơi chốn. 

Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện 
hữu. Thế gian không biết, lầm cho là tánh nhân 
duyên và tự nhiên. Tất cả đều là do thức tâm 
phân biệt suy lường. Chỉ là lời nói, hoàn toàn 
không có nghĩa chân thật. 


KHÔNG, THỨC và KIÊN ĐẠI 


A-Nan, kiến giác không tự nhận thức được, 
nhân các thứ sắc không mà hiện hữu. Như ông 


nay đang ở trong vườn Kỳ-đà, sớm mai thấy 
sáng, chiều hôm thấy tối, nếu lúc nửa đêm, 
trăng tròn thì sáng, không trăng thì tối. Những 
tướng sáng tối ấy, do cái thây phân tích ra 
được. 

A-Nan, nếu cái thấy đó cùng với sáng tối và hư 
không là một thê hay chẳng phải một thể? Hoặc 
đồng chẳng đồng? Hoặc khác chẳng khác? 
A-Nan, nếu cái thấy đó cùng với sáng, tối và hư 
không vốn là một thê, thì cái sáng cái tối sẽ tiêu 
diệt lẫn nhau. Khi tối thì chẳng sáng, khi sáng 
thì chẳng tối. Nếu cái thấy cùng một thể với cái 
tối, thì khi sáng, cái thấy phải biến mất. Nếu cái 
thấy cùng một thể với cái sáng, thì khi tối, cái 
thấy phải biến mất. Đã diệt rồi, làm sao thấy 
được sáng tối? Còn nếu sáng tối khác nhau, 
cái thấy thì chẳng sinh diệt, làm sao thành một 
thê được? 

Nếu cái thấy đó không đồng một thê với sáng 
và tối, thì ngoài cái sáng tối và hư không ra, 
ông hãy phân tích tánh thấy có hình tướng gì? 
Rời cái sáng, tối và hư không ra, tánh thấy đó 
cũng đồng như lông rùa sừng thỏ. Sáng, tối và 


hư không, ba cái đều khác biệt, do đâu mà lập 
thành cái thây? 

Sáng tối nghịch nhau, làm sao nói đồng được. 
Lìa ba thứ vốn chẳng có, làm sao nói khác 
được? 

Bên hư không, bên cái thấy, vốn không có bờ 
mé, sao lại chẳng đồng? Thấy cái tối, thấy 
sáng, tánh chẳng dời đồi, sao lại chẳng khác? 
Ông hãy xét cho kỹ, suy gẫm từng chỉ tiết, quán 
sát cho tường tận. Sáng là do mặt trời, tối là do 
đêm không trăng, thông suốt thuộc hư không, 
bưng bít thuộc đất liền. Như vậy tánh thấy nhân 
đâu mà ra? 

Cái thấy thì có biết , hư không thì chẳng hay 
biết, chẳng hòa chẳng hợp. Không lẽ tánh thấy 
chẳng do đâu mà tự có? 

Nếu như các sự thấy, nghe, hay, biết, bản tánh 
viên mãn cùng khắp, vốn không lay động; thì 
nên biết kiến đại cùng với hư không vô biên 
chẳng dao động và bốn thứ vốn lay động là địa, 
thủy, hỏa, phong, gọi là sáu đại, vốn thật viên 
dung, đều là tánh Như Lai tạng, vốn không sinh 
không diệt. 


A-Nan, tánh ông chìm đắm, không ngộ được 
tánh thấy, nghe, hay, biết của chính ông vốn là 
Như Lai tạng. Ông hãy xem xét thử tánh thấy, 
nghe, hay, biết đó là sinh hay diệt, là đồng hay 
khác, là chẳng sinh diệt, là chẳng đồng chẳng 
khác? 

Ông chưa từng biết, trong Như Lai tạng, tánh 
thấy là giác ngộ sáng suốt, tánh giác ngộ là cái 
thấy sáng suốt, vốn tự nhiên thanh tịnh, cùng 
khắp pháp giới. 

Biến hiện tùy theo mức độ hiểu biết từ tâm 
chúng sanh. Như ở nhãn căn, cái thấy trùm 
khắp pháp giới. Tánh biết nghe, ngửi, biết nễm, 
biết xúc chạm, tánh nhận biết các pháp, có 
công năng, diệu dụng rõ ràng cùng khắp, viên 
mãn mười phương pháp giới, đâu có xứ sở. 
Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện 
hữu. Thế gian không biết, lầm cho là tánh nhân 
duyên và tự nhiên. Tất cả đều là do thức tâm 
phân biệt suy lường. Chỉ là lời nói, hoàn toàn 
không có nghĩa chân thật. 

A-Nan, tánh của thức đại không có nguồn gốc, 
duyên theo sáu căn trần hư vọng mà có. Nay 


ông nhìn khắp thánh chúng trong hội nây, khi 
mới dùng mắt xem qua; nhìn chung, chỉ thấy 
như bóng trong gương, chưa phân tích rõ 
được. 

Rồi trong tâm thức ông, theo thứ tự chỉ ra, đây 
là Văn-thù, Phú-lâu-na, đây là Mục-kiền-liên, 
đây là Tu-bô-đề. Thức nhận biết đó sinh ra do 
cái thây, do các tướng, do hư không hay không 
nhân gì cả mà đột nhiên sinh ra? 

A-Nan, nếu thức tánh của ông sinh ra do cái 
thấy, mà không có bốn tướng sáng tối, cùng 
sắc không, thì chắc không có được cái thấy. 
Tánh thấy còn không có, do đâu phát sinh ra 
thức? 

Nếu cái Thức của ông sanh ra do các tướng, 
chứ không do cái Thấy, thì không thấy được cái 
sáng cũng chẳng thấy được cái tối. Sáng tối đã 
không thấy thì cũng không có Sắc Không. Các 
tướng kia còn không có thì cái Thức do đâu mà 
phát sanh 2 

Nếu thức sinh ra do hư không, chẳng phải sắc 
tướng, chẳng phải cái thấy. Nếu chẳng phải là 
cái thấy thì không thê phân biệt, vốn tự không 


biết được các tướng sáng tối và sắc không. 
Nếu chẳng có sắc tướng thì sở duyên tự diệt 
mất, nên kiến văn giác tri chẳng có nơi an lập. 
Giữa hai thứ chẳng phải nêu trên, nếu 'không” 
thì tâm thức đồng như chẳng có, nếu “có: thì 
tâm thức đồng như các vật. Dù cho phát ra tâm 
thức của ông thì nó sẽ phân biệt được gì? 

Nếu thức không do đâu mà phát sinh, tại sao 
không phân biệt được ánh trăng lúc ban ngày 2 
Ông phải suy xét thật kỹ, quán sát thật tường 
tận. Cái thấy phải nương nhờ con mắt ông, sắc 
tướng là cảnh của tiền trần. Những gì có tướng 
mới thành có, chẳng có tướng ắt thành không. 
Cái thức như vậy, do đâu mà có? 

Thức thì linh động, cái thây trong lặng, chẳng 
hòa chẳng hợp. Tánh ngửi, tánh nghe và tánh 
hay biết cũng đều như vậy. Chẳng lẽ tâm thức 
không do đâu mà có? 

Nếu thức ấy chẳng do đâu sinh ra, thì nên biết 
tác dụng của kiến văn giác tri vốn vắng lặng 
cùng khắp, tánh chẳng do đâu mà có. Hai đại 
ây (thức đại và kiến đại) cùng với hư không, 
địa, thủy, hỏa, phong, đều gọi là bảy đại, tánh 


thật viên dung, đều là tánh Như Lai tạng, 
A-Nan, tâm ông nông cạn, không ngộ được cái 
kiến văn, không rõ được cái giác tri vốn là tánh 
Như Lai tạng. Ông nên quán sát sáu chỗ thức 
tâm này là đồng hay khác, là không hay là có, 
là chẳng đồng chẳng khác, là chẳng không 
chẳng có? 

Ông vốn không biết, trong Như Lai tạng tánh 
của thức là rõ biết sáng suốt, tánh giác ngộ 
sáng suốt chính là chơn thức. Bản giác trong 
sáng nhiệm mâu, vắng lặng cùng khắp pháp 
giới. 

Bao gồm và hiển bày trong khắp mười phương 
hư không, đâu có phương hướng xứ sở? 

Chỉ tùy theo nghiệp mà hiện bày ra, thế gian 
không biết lầm cho là tánh Nhân Duyên hay 
tánh Tự Nhiên, đều là sự phân biệt, so lường 
của thức tâm, chỉ có lời nói, danh tự, toàn 
không có thật nghĩa. 


ĐÓN NGỘ PHÁP THÂN VÀ PHÁT NGUYỆN 


Lúc bây giờ, Ông Anan và cả đại chúng nhờ 
Phật Như Lai vi diệu chỉ bày, thân tâm rỗng 


rang, không gì chướng ngại. Cả đại chúng ấy, 
mỗi người đều tự biết Tâm đầy khắp mười 
phương. Thấy mười phương không như xem 
chiếc lá trong bàn tay, tất cảthế gian, hết thảy 
vật gì cũng đều là Bồ Đề Diệu Minh Nguyên 
Tâm. 

Tâm tánh tròn khắp, trùm chứa cả mười 
phương cõi nước. Nhìn trở lại cái thân cha mẹ 
sanh ra, như một hạt bụi trong hư không mười 
phương, như còn như mất. 

Như biển lớn lặng trong, nỗi trôi một bọt nước, 
khởi diệt chẳng màng. Rõ ràng tự biết, vào 
được cái Tâm nhiệm mâu xưa nay, thường trụ 
bát diệt. Được cái chưa từng có, bèn chấp tay 
lễ Phật, đối trước Như Lai, nói lên bài kệ xưng 
tán bậc Giác Ngộ: 

Kính lạy Pháp thân, Báo thân, Ứng thân Phật 
Thủ Lăng Nghiêm vương hiếm có trên đời. 
Tiêu trừ cho con các vọng tưởng điên đảo từ 
muôn ức kiếp 

Không cần trải qua vô số kiếp mà vẫn được 
Pháp thân. 

Nguyện nay đắc quả thành Bảo vương, 


Trở lại độ thoát chúng sanh nhiều như số cát 
sông Hằng. 

Nguyện đem thân tâm này phụng sự vô số cõi, 
Thế mới gọi là đền ơn chư Phật. 

Cúi xin Đức Thế Tôn chứng minh cho con, 
Trong đời ác ngũ trược con nguyện vào trước, 
Nếu một chúng sanh chưa thành Phật, 

Quyết không nơi đó tự mình chứng Niết Bàn. 
Đức Phật là đắng đại hùng đại lực đại từ bị, 
Cúi xin Ngài dứt trừ các hoặc vi tế cho con. 
Khiến con mau đến Vô Thượng Giác, 

Mười phương thế giới ngôi cõi đạo tràng. 

Hư không kia còn có thê tiêu mắt, 

Bồn tâm kiên cố không hề lay động. 


KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI 
MẬT NHƠN TU CHỨNG LIÊU NGHĨA 
CHƯ BÒ TÁT VAN HẠNH THỦ LĂNG NGHIÊM 


Bảy Đại Dung Nhau Không Ngăn Ngại 
— Tánh Nghe Thường Hằng 


NGUYÊN DO SINH KHỞI TƯƠNG TỤC 

Lúc bầy giờ Phú-lâu-na Di-đa-la-ni Tử từ chỗ 
ngồi trong đại chúng liền đứng dậy, bày vai áo 
bên phải, quỳ gối bên phải xuống đất, chắp tay 
cung kính rồi bạch Phật rằng: Đắng Thế Tôn 
đại oai đức, xin ngài hãy vì thương chúng sanh 
mà diễn bày đệ nhất nghĩa đề của Như Lai. 
Thế Tôn thường khen, con là người thuyết 
pháp bậc nhất. Nay con nghe pháp âm vi diệu 
của Như Lai, con như người điếc, xa ngoài 
trăm bước, lắng nghe tiếng muỗi mòng, vốn 
thực chẳng thấy, huỗng nữa là nghe. 

Tuy Thế Tôn tuyên bày giáo pháp rõ ràng, 
khiến cho con giải trừ hết nghi hoặc, nhưng nay 
con vẫn còn chưa tỏ tường nghĩa cứu cánh nầy 
đề đạt đến chỗ không còn nghỉ hoặc. Bạch Thế 
Tôn, như A-Nan và các vị tuy đã chứng quả A 
La Hán, nhưng tập khí hữu lậu chưa trừ sạch 


được. 

Trong chúng hội, con đã chứng được quả vô 
lậu. Tuy đã sạch các lậu hoặc, nhưng nay nghe 
pháp âm do Như Lai giảng nói, vẫn còn nhiều 
nghỉ nan bối rồi. 

Bạch Thế Tôn, nếu hết thảy các thứ căn, trần, 
âm, xứ, giới v.v... trong thế gian đều là tánh 
Như Lai tạng, thanh tịnh bổn nhiên, thì làm sao 
lại bỗng dưng nỗi lên các tướng hữu vi, núi 
sông đất liền, liên tục trước sau, theo nhau dời 
đôi? 

Lại nữa, Như Lai thường nói bản tánh của đất, 
nước, lửa, gió vốn là viên dung, bao trùm khắp 
pháp giới, vắng lặng, thường trú. 

Bạch Thế Tôn, nếu tánh của đất đầy khắp, thì 
làm sao còn chứa được nước? Nếu tánh của 
nước đây khắp, thì lửa ắt là không sanh ra 
được. Lại nữa, Như Lai giải thích làm sao tánh 
của nước và tánh của lửa đều đầy khắp hư 
không mà không lân hại lẫn nhau? Bạch Thế 
Tôn, tánh của đất là cứng, tánh của hư không 
là thông suốt; làm sao cả hai tánh nầy đều cùng 
lúc trùm khắp pháp giới được? Con không biết 


nghĩa này sẽ dẫn đến đâu? 

Nguyện xin Như Lai mở lòng đại từ, khai mở 
mê lầm của con và đại chúng đang bị che mờ 
như mây. Nói lời ây xong, năm vóc gieo sát đất, 
cung kính ngưỡng mong lời dạy từ bi vô 
thượng của Như Lai. 

Lúc bây giờ, đức Thế Tôn bảo Phú-lâu-na và 
các vị ÀA La Hán đã trừ sạch các lậu và chứng 
quả vô học rằng: Nay Như Lai khắp vì hội 
chúng này, sẽ chỉ bày tánh thắng nghĩa chân 
thật trong thắng nghĩa. Khiến cho trong chúng 
hội này, hàng định tánh Thanh Văn cùng tất cả 
những vị A La Hán chưa chứng được nhân 
không và pháp không, nhưng có tâm hướng về 
thượng thừa, đều được pháp tu hành chân 
chính, chân thực không xao động trong cảnh 
giới nhất thừa tịch diệt. Ông hãy nghe kỹ, Như 
Lai sẽ vì ông giảng nói. 

Ngài Phú-lâu-na và đại chúng, khâm ngưỡng 
pháp âm của Phật, im lặng lắng nghe. 

Đức Phật bảo: Phú-lâu-na, như ông vừa hỏi, đã 
là thanh tịnh bản nhiên, sao bỗng dưng sanh ra 
núi sông đất liền? 


Ông chẳng thường nghe Như Lai giảng bày, 
tánh giác là diệu minh, bản giác là minh diệu 
hay sao? 

Phú-lâu-na bạch: Thưa Thế Tôn, con thường 
nghe Phật chỉ dạy nghĩa ấy. 

Đức Phật bảo: Ông nói giác minh, có phải là 
bản tánh sáng suốt (minh), nên gọi là giác; hay 
ông cho rằng tánh giác đó vốn là không minh, 
thế nên gọi là minh giác? 

Phú-lâu-na thưa: Nếu cái không minh đó mà 
gọi là giác, thì nó chẳng minh được cái gì. 
Phật dạy: Nếu không có sở minh thì không có 
minh giác; có sở minh thì chẳng phải là giác, 
mà không có sở minh thì chẳng phải là minh. 
Không minh thì lại chẳng phải là tánh giác trạm 
minh. 

Tánh giác tất là minh, do vọng tưởng mà có ra 
minh giác. Giác chẳng phải là cái gì cần phải 
tác động vào mới sáng (sở minh), nhân có minh 
mà lập ra sở, Đã hư vọng lập ra sở rồi, mới lập 
nên cái năng hư vọng nơi ông. Thế nên trong 
cái không giống, không khác, bỗng dưng thành 
ra có khác. 


Khác với cái khác kia, nhân cái khác đó mà lập 
cái đồng. Đã phát minh cái đồng cái khác rồi, 
nhân đó lại lập cái không đồng không khác. Rồi 
loạn như vậy, đối đãi nhau sinh ra mệt mỏi. Mệt 
mỏi lâu dài phát ra trần tướng, tự làm vẫn đục 
lẫn nhau. Do đó đưa đến khởi phát trần lao 
phiền não. 

Nổi lên thì thành thế giới, lắng đọng thì thành 
hư không. Hư không là đồng, thế giới là dị. Cái 
không đồng không khác kia, chân thật là pháp 
hữu VI. 

Cái giác thì sáng suốt, hư không thì mê muội, 
hai cái đối đãi nhau thành có lay động. Nên có 
phong luân nắm giữ thế giới. Nhân hư không 
mà có sự lay động, phát minh ra tánh cứng, 
thành ra có ngăn ngại. Kim bảo ấy là do minh 
giác làm nên tánh cứng. Thế nên có kim luân 
để bảo trì quốc độ. 

Biết cái cứng thì thành có kim bảo, rõ biết cái 
lay động thì khiến cho phong đại phát ra. Phong 
đại và kim bảo cọ xát nhau, nên có ánh sáng 
của lửa (hoả đại) làm tánh biến hoá. 

Ngọn lửa xông lên, kim bảo sanh ra tánh ướt. 


Nên có thủy luân trùm khắp mười phương cõi 
giới. Lửa thì bốc lên, nước thì sa xuống; giao 
xen nhau, phát ra thành tánh cứng. Chỗ ướt 
thành biển lớn, chỗ khô thành gò nỗi. 

Do nghĩa ấy, nên trong biên lớn kia, thường 
phát ra ánh lửa; trong đất liền kia, sông ngòi 
thường chảy. 

Thế nước kém thế lửa thì kết thành núi cao. 
Thế nên khi đập đá núi thì nháng tia lửa, khi 
nâu thì chảy ra nước. Thế đất kém thế nước, 
vươn ra thành cỏ cây. Thế nên rừng cây bị đốt 
thì thành đất, vắt đất ra thì thành nước. Vọng 
tưởng giao xen phát sinh, lần lượt làm chủng tử 
cho nhau. Do nhân duyên đó mà thế giới tương 
tục. 

Lại nữa Phú-lâu-na, vọng tưởng chẳng phải là 
cái gì khác, chính do giác minh mà hoá ra lầm 
lỗi. Cái sở minh hư vọng đã lập, thì phạm vi của 
năng minh cũng không thể vượt qua được. Do 
nhân duyên ấy, cái nghe không ra ngoài tiếng, 
cái thây không vượt khỏi sắc. 

Sáu cái vọng sắc hương vị xúc v.v... đã thành 
lập. Do đó chia ra có thấy nghe hay biết. Đồng 


nghiệp ràng buộc lẫn nhau mà hợp, mà tách 
rời, mà thành, mà chuyên hoá. 

Cái thây phát minh thì sắc phát ra, soi rõ sự 
thấy thì có cái tưởng. Ý kiến khác nhau thành 
có cái ghét, cái tưởng đồng nhau thành có 
luyễn ái. Lưu giữ tánh ái thành có chủng tử, thu 
nạp niệm tưởng thành ra bào thai. Phát sanh 
sự giao câu làm hấp dẫn đồng nghiệp. Nên có 
nhân duyên sanh ra yết-la-lam, át-bồ-đàm v.v... 
Thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hoá sanh, 
tùy theo nghiệp tương ứng. Thai sanh do ái tình 
mà có. Thấp sanh là do cơ cảm mà hợp lại, hoá 
sanh do phân ly mà ứng hiện. Khi tình, khi 
tưởng, khi hợp, khi ly, thay đổi lẫn nhau. Các 
loài thọ nghiệp báo cũng theo nhau lên xuống. 
Do nhân duyên đó mà chúng sanh tương tục. 
Phú-lâu-na, tư tưởng thương yêu ràng buộc lẫn 
nhau, yêu mãi không rời. Thế nên cha mẹ con 
cháu trong thế gian sanh nhau không dứt. Loại 
này thì lây tham dục làm gốc. 

Lòng tham ái cùng giúp nhau tăng trưởng, tham 
mãi không dứt. Thế nên các loài noãn sanh, 
thai sanh thập sanh, hoá sanh trong thế gian, 


tùy sức mạnh yếu, ăn nuốt lẫn nhau. Loại 
chúng sanh này lấy sát và tham làm gốc. 

Do người ăn dê, dê chết hoá làm người, người 
chết hoá làm dê. Như thế cho đến mười loại 
chúng sanh, sống chết xoay vẫn, ăn nuốt lẫn 
nhau. Ác nghiệp cùng tạo ra cho đến vị lai. Loại 
chúng sanh này lấy trộm đạo và tham lam làm 
gốc. 

Ông nợ mạng tôi, tôi trả nợ thân mạng cho ông. 
Do nhân duyên ấy, trải qua trăm ngàn kiếp 
thường ở trong sinh tử. Ông yêu cái tâm tôi, tôi 
yêu hình sắc của ông. Do nhân duyên ấy, trải 
qua trăm ngàn kiếp, thường ở trong vòng ràng 
buộc. Chính ba thứ sát đạo dâm là căn bản. Do 
nhân duyên đó, nghiệp quả tương tục. 
Phú-lâu-na, ba thứ tương tục điên đảo ấy, đều 
là do tánh sáng hư vọng muốn soi rõ tánh giác. 
Nhân cái liễu tri mà phát ra cảnh tướng, theo 
vọng tưởng mà kiến chấp phát sinh. Các tướng 
núi sông đất liền thứ lớp dời đổi. Do hư vọng 
này mà xoay vần không cùng tận. 

Phú-lâu-na bạch: Nếu cái diệu giác dó, vốn bản 
tánh là diệu minh, cùng với tâm Như Lai không 


tăng không diệt. Không có cớ gì bỗng nhiên 
phát sanh các tướng hữu vi, núi sông đất liền. 
Như Lai nay đã chứng được bản giác diệu 
không, thế thì núi sông đất liền, các tập khí hữu 
lậu hữu vi, có còn sanh khởi trở lại hay không? 


GIÁC BÁT SANH MÊ 

Đức Phật bảo Phú-lâu-na: Ví như người mê, 
nơi một xóm làng, lầm hướng nam thành 
hướng bắc, thì cái mê nầy do mê mà có, hay 
do ngộ mà ra? 

Phú-lâu-na bạch: Người mê như vậy, cũng 
không do nơi mê, cũng chẳng do nơi ngộ. Sao 
vậy? Mê vốn không có gốc, làm sao do nơi mê 
được? Ngộ chẳng sinh ra mê, làm sao lại do 
nơi ngộ? 

Đức Phật dạy: Nếu người mê kia, chính lúc 
đang mê, bỗng có người ngộ chỉ bày cho được 
ngộ. Phú-lâu-na, ý ông nghĩ sao? Người ây qua 
được cái mê, đối với xóm làng đó, có còn sanh 
mê nữa không? 

Phú-lâu-na thưa: Bạch Thế Tôn, không. 

Đức Phật bảo: Phú-lâu-na, các Đức Như Lai 


trong cả mười phương cũng đều như vậy. Cái 
mê ấy không có gốc, tánh nó rốt ráo là không. 
Xưa vốn chẳng có mê, tựa như có mê có giác. 
Giác ngộ được cái mê rồi thì cái mê ây không 
còn nữa, cái giác ấy không sinh ra cái mê. 
Cũng như người bị nhặm mắt thấy hoa đốm 
giữa hư không. Nếu bệnh nhặm được trừ, hoa 
đốm giữa hư không biến mát. Bỗng có người 
ngu, ở chỗ hoa đốm hư không kia đã diệt rồi, 
mong đợi hoa đốm kia sanh lại. Ông xem người 
ấy là người ngu hay người có trí huệ? 
Phú-lâu-na thưa: Vốn trong hư không không có 
hoa đốm, vì hư vọng mà thấy có sanh diệt. 
Thấy hoa đốm diệt giữa hư không, đã là người 
điên đảo rồi. Còn muốn nó sanh ra lại. Đó thật 
là người cuông si. Sao còn phải hỏi những 
người cuồng như thế là ngu sỉ hay trí huệ? 
Đức Phật bảo: Ông hiểu như vậy, sao còn hỏi 
tánh diệu giác minh không của Như Lai, có khi 
nào sinh khởi núi sông đất liền lại chăng? 
Cũng như khoáng chất kim loại lẫn trong vàng, 
khi đã luyện thành vàng ròng rồi thì vàng không 
trở thành tạp chất kim loại nữa. Như cây cháy 


đã thành tro, tro ấy không trở lại thành cây 
được nữa. 

Bò-đề niết-bàn của chư Phật và các Đức Như 
Lai cũng đều như vậy. 


SỰ DUNG THÔNG CỦA CÁC ĐẠI CHỦNG 


Phú-lâu-na, ông lại hỏi rằng, tánh của đất nước 
lửa gió vốn là viên dung, trùm khắp pháp giới, 
ông nghi tại sao tánh lửa và tánh nước lại 
không xâm đoạt lẫn nhau. Ông lại nêu ra hư 
không và đất liền trùm khắp pháp giới, lẽ ra nó 
không dung hợp với nhau. 

Phú-lâu-na, ví như hư không, bản thê của nó 
không phải là các tướng, nhưng hư không 
chẳng ngăn ngại các tướng ây hiện hữu trong 
nó. 

Vì sao như vậy? Phú-lâu-na, nơi hư không kia 
khi mặt trời lên thì chiếu sáng, khi mây kéo đến 
thì u ám, khi gió chuyễn thì lay động, khi trời 
tạnh thì trong xanh, khi khí ngưng tụ thì mờ 
đục, bụi nổi thì mù, nước lắng trong thì phản 
chiếu. 

Ý ông nghĩ sao? Các tướng hữu vi ở mỗi nơi 


khác nhau, nhân các cái kia mà sanh, hay nhân 
hư không mà có? 

Phú-lâu-na, nếu như nhân các thứ kia mà sanh 
ra, thì khi mặt trời lên, mặt trời đã chiếu sáng, 
mười phương thế giới đều thành sắc của mặt 
trời. Làm sao giữa hư không còn thây mặt trời 
tròn? Nếu là hư không sáng, thì hư không phải 
tự soi lẫy, làm sao lúc giữa đêm mây mù, lại 
không sinh ra sáng chói? 

Nên biết cái sáng đó, chẳng phải là mặt trời, 
chẳng phải là hư không, cũng chẳng khác hư 
không và mặt trời. 

Xét về tướng vốn là vọng, không thê chỉ bày. 
Như muốn hoa đốm giữa hư không kết thành 
quả của hư không. Làm sao còn hỏi về nghĩa 
xâm diệt lẫn nhau? 

Quán về tánh, vốn là chân, chỉ là tánh diệu giác 
minh. Tánh diệu giác minh, vốn chẳng phải là 
lửa, là nước. Làm sao còn hỏi về nghĩa không 
dung được nhau? 

Tánh diệu giác minh chân thật cũng như vậy. 
Nếu ông phát minh hư không, thì có hư không 
hiện ra. Nếu ông phát minh đất, nước, lửa, gió, 


thì mỗi thứ đều hiện ra. Nếu cùng phát minh 
các hiện tượng, thì tất cả cùng hiện ra. 

Thế nào là cùng hiện ra? Phú-lâu-na, như trong 
chỗ có nước hiện ra bóng mặt trời, có hai 
người cùng xem mặt trời hiện trong nước. Rồi 
mỗi người đi về mỗi hướng đông tây khác 
nhau, ắt là họ đều thấy có mặt trời theo mình. 
Theo hai người cùng đi, một về hướng đông, 
một về hướng tây, không có chuẩn đích nhất 
định. 

Nên không thể gạn hỏi rằng, mặt trời ây chỉ là 
một, tại sao khi mỗi người đi đều có mặt trời đi 
theo? Mặt trời đã thành hai, tại sao trước kia 
chỉ hiện ra một? Hư vọng quanh quần như vậy, 
chẳng có gì để làm bằng cứ. 

Phú-lâu-na, ông lây cái sắc không khuynh loát, 
xâm đoạt nhau trong Như Lai tạng, thì Như Lai 
tạng sẽ cùng theo ông làm sắc, làm không hiện 
khắp cả pháp giới. 

Thế nên trong ấy, gió thì động, hư không thì 
tĩnh lặng, mặt trời thì sáng, mây mù thì tối. 
chúng sanh mê lầm, trái ngược tánh giác, hợp 
với trần cảnh. Nên phát ra trần lao và các 


tướng thế gian. 

Như Lai dùng tánh giác diệu minh bất sinh bất 
diệt hiệp cùng Như Lai tạng, thì Như Lai tạng 
chỉ thuần là tánh giác diệu minh, chiếu khắp cả 
pháp giới. Cho nên trong ây, một là vô lượng, 
vô lượng là một, trong cái nhỏ hiện ra cái lớn, 
trong cái lớn hiện ra cái nhỏ. 

Đạo tràng bất động cùng khắp cõi giới mười 
phương. Thân bao trùm cả hư không vô tận 
khắp mười phương. Ở trên đầu một mảy lông 
mà hiện ra cõi Bảo vương. Ngồi trong vi trần 
mà chuyên bánh xe đại pháp. Diệt trần tướng, 
khế hợp tánh giác, nên phát ra tánh giác chân 
như sáng suốt nhiệm mâu. 

Mà Như Lai tạng chính là bỗn diệu viên tâm. 
Không phải là tâm, chẳng phải là không. Không 
phải là đất, chẳng phải là nước, chẳng phải gió, 
chẳng phải lửa; chẳng phải mắt tai mũi lưỡi 
thân ý; chẳng phải sắc thanh hương vị xúc 
pháp. Chẳng phải nhãn thức giới, như thế cho 
đến chẳng phải ý thức giới. 

Chẳng phải là minh, chẳng phải vô minh; chẳng 
phải là hết minh, chẳng phải hết vô minh. Như 


vậy cho đến chẳng phải là hết lão, hết tử, 
chẳng phải là hết lão, chẳng phải hết tử. 

Không phải là khổ là tập; chẳng phải là diệt là 
đạo. Không phải là trí là đắc. Không phải là bố 
thí, trì giới, không phải là tinh tần, nhẫn nhục; 
không phải là thiền định, trí tuệ; không phải là 
ba-la-mật-đa. 

Như thế cho đến chẳng có Như Lai, chẳng phải 
A La Hán, chẳng có Chánh biến tri. Chẳng có 
đại niễt-bàn, chẳng có thường lạc ngã tịnh. 

Do đó đều chẳng phải là các pháp thế gian và 
xuất thế gian. Tức là bản nguyên vi diệu sáng 
suốt cuả Như Lai tạng. Tức là tâm, là không. 
Tức là đất nước gió lửa. Tức là mắt tai mũi lưỡi 
thân ý. Tức là sắc thanh hương vị xúc pháp. 
Tức là nhãn thức giới, cho đến tức là ý thức 
giới. 

Tức là minh, là vô minh. Tức là chấm dứt minh 
và chấm dứt vô minh. Như thế cho đến tức là 
lão, là tử, tức là hết lão hết tử; tức là khổ, là 
tập, là diệt, là đạo. Tức là trí, là đắc. Tức bồ thí, 
trì giới, tức tinh tân, tức nhẫn nhục, tức thiền 
định, tức trí huệ, tức lục độ. Như thế cho đến 


tức Như Lai, tức Ứng cúng, tức Chánh biến tri. 
Tức đại niết-bàn, tức thường lạc ngã tịnh. 

Do vậy nó là cả hai pháp thế gian và xuất thế 
gian, Tức là Như Lai tạng diệu minh tâm 
nguyên. Rời các nghĩa tức, phi, mà cũng là 
nghĩa tức, và chẳng phải nghĩa tức. 

Làm sao chúng sanh trong ba cõi thế gian, 
cùng với hàng Thanh Văn Duyên Giác xuất thế 
gian, đem tâm sở tri mà suy lường Vô thượng 
bồ-đề của Như Lai, dùng ngôn ngữ thế gian để 
nhập vào tri kiến Phật? 

Ví như những cây đàn cầm, đàn sắt, đàn không 
hầu, đàn tỳ bà, tuy có âm thanh hay, nhưng 
nêu không có ngón tay tài ba gảy vào, thì rốt 
cuộc cũng không phát ra tiếng. 

Ông và chúng sanh cũng đều như vậy. Chân 
tâm giác ngộ quý báu đều đây đủ trong mỗi 
người. Nhưng khi Như Lai ấn ngón tay thì hải 
ân phát ra hào quang, còn các ông chỉ tạm 
móng khởi tâm, thì trần lao liền nỗi dậy. Do vì 
không siêng năng câu đạo giác ngộ vô thượng. 
Chỉ thích nghĩ đến Tiểu thừa, được một ít liền 
cho là đủ. 


Phú-lâu-na bạch: Chân tâm quý báu, thanh tịnh 
vi diệu, giác ngộ sáng suốt của con cùng với 
Như Lai vốn là viên mãn không hai. Nhưng xưa 
con mắc phải vọng tưởng từ vô thủy, nên phải 
ở lâu trong luân hồi. Nay được thánh thừa, còn 
chưa được chỗ cứu cánh. Như Thế Tôn, hết 
thảy các vọng đều dứt trừ, chỉ có diệu dụng của 
tánh chân thường. 

Con xin hỏi Như Lai, tất cả chúng sanh vì nhân 
gì mà có vọng, tự che tánh diệu minh mà chịu 
chìm đắm như vậy? 

Phật bảo Phú-lâu-na: Ông tuy đã trừ được mối 
nghi, nhưng còn những mê lầm chưa dứt sạch. 
Nay Như Lai sẽ dùng những việc hiện tiền ở 
thế gian để hỏi ông. 

Phú-lâu-na, Ông chưa nghe chuyện Diễn-nhã- 
đạt-đa trong thành Thất-la-phiệt hay sao? Buổi 
sáng anh ta lây gương soi mặt, bỗng nhiên ưa 
thích cái đầu trong gương, nó có thể thấy được 
lông mày lông mịi, rồi trách cái đầu mình không 
thê thấy được mặt mày của chính mình. Nên 
cho cái đầu mình là giống yêu quái, vô cớ phát 
điên bỏ chạy. 


Ông nghĩ sao, Người ấy vì sao vô cớ phát điên 
bỏ chạy như vậy? 

Phú-lâu-na thưa: Tâm người ấy điên, chứ 
không có duyên cớ gì khác. 

Đức Phật bảo: Tính diệu giác viên mãn sáng 
suốt, vốn là diệu minh viên mãn. Nếu đã gọi là 
vọng, thì làm sao có nhân? 

Nếu đã có nhân rồi, làm sao gọi là vọng? 

Chỉ tự các vọng tưởng xoay vẫn làm nguyên 
nhân cho nhau. Theo cái mê chứa cái mê, trải 
qua kiếp số như vi trần. Tuy Phật phát minh, 
nhưng không thê làm cho nó mất tác dụng. 
Nguyên nhân cái mê như vậy, là nhân mê mà 
tự có. Biết mê không có nguyên nhân, thì vọng 
chẳng còn chỗ tựa. Vốn không có chỗ sinh, 
muốn nó diệt làm gì? Người được chứng ngộ, 
như người đang thức mà nói chuyện trong 
mộng. Tâm dù có sáng suốt, nhưng với nhân 
duyên nào mà lây được vật trong mộng? 
Huống nữa cái mê vốn không nhân, vốn không 
thực có. Như Diễn-nhã-đạt-đa trong thành kia, 
đâu có nhân duyên gì, tự sợ cái đầu của mình 
mà bỏ chạy. Bỗng nhiên hết điên, thấy cái đầu 


chẳng do bên ngoài đưa đến. Dù chưa hết 
cuông, cái đầu cũng chưa từng mắt. 
Phú-lâu-na, tánh vọng tưởng là như vậy, 
nguyên nhân của nó do đâu mà tôn tại? 

Ông chỉ cần không theo sự phân biệt ba thứ 
tương tục: thế gian, nghiệp quả, chúng sanh. 
Do ba duyên đã đoạn, nên ba nhân không 
sanh. 

Tánh cuồng của Diễn-nhã-đạt-đa trong tâm ông 
tự hết. Hết tức là tâm bồ-đề thù thắng trong 
sạch sáng suốt, vốn trùm khắp pháp giới. 
Không do người khác mà có. Nào cần phải nhờ 
tu chứng nhọc nhẳn vất vả. 

Như có người trong chéo áo mình có buộc hạt 
châu như ý mà không tự biết. Đành chịu nghèo 
khổ đi khắp nơi xin ăn. Tuy thật nghèo cùng, 
nhưng hạt châu chưa từng mắt. 

Bỗng có người trí chỉ cho thấy hạt châu ấy. 
Điều mong câu toai nguyện, trở nên rất giàu. 
Mới biết hạt châu quý báu ây không phải do 
bên ngoài mà có. 


NHÂN DUYÊN và TỰ NHIÊN 


Khi ây, A-Nan liền từ trong đại chúng đứng dậy, 
đảnh lễ sát dưới chân Phật rồi bạch rằng, Thế 
Tôn giảng rằng khi ba duyên của các nghiệp 
sát đạo dâm đã dứt trừ, thì các nhân của chúng 
không còn sinh khởi nữa. Tánh cuông trong 
tâm của Diễn-nhã-đạt-đa tự hết, hết tức bồ-đề. 
Chẳng phải có được do từ người khác. Đây rõ 
ràng là nghĩa nhân duyên. Tại sao Như Lai vi 
bỏ nghĩa nhân duyên? 

Chính con cũng do nhân duyên mà được khai 
ngộ. Bạch Thế Tôn, nghĩa nầy chẳng riêng 
hàng Thanh Văn nhỏ tuổi hữu học như chúng 
con, mà các vị ngay trong hội nầy như Đại Mục- 
kiền-liên, Xá-lợi-phất, Tu-bô-đề... từ khi theo 
các vị Bà-la-môn, nghe lý nhân duyên của Phật, 
liền phát tâm khai ngộ, chứng được quả vô lậu. 
Nay Thế Tôn dạy bồ-đề không do nhân duyên, 
thì thuyết tự nhiên của nhóm Câu-xá-lê ở thành 
Vương xá lại thành đệ nhất nghĩa. Cúi mong 
Đắng đại bi khai mở chỗ mê lầm cho chúng 
con. 

Đức Phật bảo A-Nan: Như Diễn-nhã-đạt-đa 
trong thành, nếu trừ được nhân duyên của tánh 


cuông, thì tánh không cuông tự nhiên hiện ra. 
Lý nhân duyên tự nhiên rốt ráo cũng như vậy. 
A-Nan, như cái đầu của Diễn-nhã-đạt-đa vốn là 
tự nhiên. Vốn đã tự nhiên như thê thì có lúc 
nào mà không tự nhiên. Thế vì nhân duyên gì 
mà sợ cái đầu, phát điên bỏ chạy? 

Nếu cái đầu vốn là tự nhiên, do nhân duyên mà 
phát cuồng, vì sao lại không tự nhiên do nhân 
duyên mà mất? 

Đầu vốn không mát, nỗi cuồng sợ hư vọng phát 
ra. Vốn chưa từng thay đổi gì, đâu cần đến 
nhân duyên. 

Nếu tánh cuông vốn là tự nhiên, vốn sẵn có 
tánh cuồng sợ, thì khi chưa cuông, tánh cuồng 
ở đâu? 

Nếu tánh chẳng cuồng là tự nhiên, cái đầu vốn 
không mát, tại sao lại điên cuồng chạy khắp? 
Nếu nhận cái đầu là vốn có, rõ biết vì phát 
cuông mà bỏ chạy; thì nhân duyên, tự nhiên 
đều là hí luận. Thế nên Như Lai nói khi ba 
duyên đoạn trừ, đó tức là bồ-đề tâm. 

Tâm bô-đề sinh ra, tâm sinh diệt diệt đi. Đó chỉ 
là sinh diệt. 


Diệt và sanh đều dứt, đó gọi là vô công dụng 
đạo. Nếu có tự nhiên, như thế rõ ràng tâm tự 
nhiên sanh. Khi tâm sanh diệt đã diệt, thì đó 
cũng chỉ là sanh diệt. 

Phải không sanh diệt, mới gọi là tự nhiên. Như 
trong thế gian, các tướng hòa hợp với nhau 
thành một thê. Đó gọi là tánh hòa hợp. 

Cái chẳng phải hòa hợp thì gọi là tánh bản 
nhiên. Bản nhiên chẳng phải là bản nhiên, hòa 
hợp chẳng phải là hòa hợp. Hòa hợp và bản 
nhiên đều rời bỏ, ngay cả cái rời bỏ đều chẳng 
phải. Câu nói nầy mới được gọi là pháp không 
hí luận. Bồ-đề niết-bàn còn cách rất xa, nếu 
ông không chịu trải qua nhiều kiếp siêng năng 
khổ nhọc tu chứng. 

Ông tuy ghi nhớ diệu lý thanh tịnh nhiệm mâu 
trong 12 bộ kinh của các Đức Như Lai trong 
mười phương như số cát sông Hằng, cũng chỉ 
càng thêm hí luận. 

Ông tuy luận bàn nghĩa nhân duyên tự nhiên 
dứt khoát rõ ràng. Nhưng ông không thoát khỏi 
nạn Ma-đăng-gìà. 

Sao còn phải nhờ Phật đảnh thần chú của Như 


Lai, khiến cho lửa dâm trong tâm Ma-đăng-già 
dứt sạch và chứng quả A-na-hàm. Thành rừng 
tinh tân trong pháp của Như Lai, Sông ái khô 
cạn, khiến cho ông được giải thoát. 

Thế nên A-Nan, tuy ông trải qua nhiều kiếp ghi 
nhớ những pháp bí mật diệu nghiêm của Như 
Lai, cũng chẳng bằng một ngày tu pháp vô lậu, 
xa lìa hai cái khổ yêu ghét ở thế gian. 

Như Ma-đăng-già trước kia là dâm nữ, do nhờ 
sức của thần chú mà tiêu trừ ái dục. Nay trong 
Phật pháp có tên là Tánh tỷ-khưu ni. 

Cô ta với mẹ của La-hầu-la là Da-thâu-đà-la 
cùng biết được nhân đời trước, biết trải qua 
nhiêu đời, do vì tham ái mà khổ. Do một niệm 
huân tu thiện pháp vô lậu, nên người thì ra khỏi 
sự ràng buộc, người thì được Phật thọ ký. Sao 
ông còn tự khinh mình, mà lưu ngại trong cái 
thấy, cái nghe? 

A-Nan và đại chúng nghe Phật chỉ dạy, nghi 
lầm tiêu trừ, thân ý nhẹ nhàng, được điều chưa 
từng có. 

Lại thương khóc, đảnh lễ sát dưới chân Phật. 
Quỳ gối chắp tay mà bạch Phật rằng, Đức Vô 


Thượng Đại Bi Thanh tịnh Bảo Vương khéo 
dùng phương tiện khai mở tâm chúng con. Ngài 
hay dùng các phương tiện nhân duyên như thế 
để khuyến khích, dẫn dắt các chúng sanh mê 
mờ ra khỏi biễn khổ. 

Bạch Thế Tôn, con nay tuy nghe được pháp 
âm như thê. Biết tánh Như Lai tạng sáng suốt 
giác ngộ nhiệm mẫu, trùm khắp mười phương, 
hàm chứa các cõi bảo nghiêm thanh tịnh giác 
ngộ vi diệu trong mười phương quốc độ của 
chư Phật. Như Lai còn trách con nghe nhiều 
không có công đức, không bằng tu tập. 

Nay con như kẻ lang thang, bỗng được Thiên 
Vương ban cho ngôi nhà đẹp. Tuy được ngôi 
nhà lớn, phải nhờ có cửa mới vào nhà được. 
Cúi mong Như Lai mở lòng đại bi, chỉ dạy cho 
chúng con và những người còn tối tăm trong 
hội chúng, từ bỏ pháp Tiểu thừa, nhận được 
con đường phát tâm tu tập đi đến vô dư niết- 
bàn của Như Lai. Khiến cho hàng hữu học, biết 
cách nhiễp phục tâm phan duyên từ trước. 
Được pháp tống trì, chứng nhập tri kiến Phật. 
Thưa lời ấy rồi, năm vóc gieo sát đất. Trong hội 


chúng một lòng trông chờ lời dạy từ bi của Đức 
Phật. 


HAI NGHĨA QUYÉT ĐỊNH 


Khi ấy, Thế Tôn thương xót hàng Thanh Văn 
Duyên Giác trong chúng hội đối với bồ-đề tâm 
chưa được tự tại, và những chúng sanh phát 
bồ-đề tâm sau khi Phật đã diệt độ trong đời mạt 
pháp, khai thị con đường tu hành thượng thừa 
vi diệu. 

Tuyên dạy A-Nan và đại chúng rằng: Các ông 
quyết định phát tâm bồ-đề, đối với pháp tam- 
ma-đề vi diệu của chư Phật Như Lai mà không 
sanh tâm mệt mỏi, thì trước tiên phải rõ hai 
nghĩa quyết định lúc ban đầu tự giác phát tâm. 
Thế nào là hai nghĩa quyết định lúc mới phát 
tâm? 


ĐỆ NHẤT NGHĨA GIÁ 

A-Nan, nghĩa thứ nhất là, nêu các ông muốn xả 
bỏ pháp Thanh Văn, tu Bồ Tát thừa, thể nhập 
vào tri kiên Phật, nên phải xét kỹ nhân địa lúc 
phát tâm và quả địa khi giác ngộ là đồng hay là 


khác? 

A-Nan, nếu ở nhân địa, lây tâm sanh diệt làm 
nhân chính tu tập, mà cầu Phật thừa không 
sanh không diệt, thì chuyện ấy không bao giờ 
cÓ. 

Do nghĩa ấy, ông phải thấy rõ các pháp có thể 
tạo tác trên thế gian đều theo sự biến diệt. A- 
Nan, ông xem các pháp có thê tạo tác trên thế 
gian, có pháp nào không hoại diệt? 

Nhưng hoàn toàn không nghe hư không hoại 
diệt. Sao vậy? Vì hư không chẳng phải là pháp 
có thê tạo tác. Do đó trước sau trọn không hoại 
diệt. 

Trong thân ông tướng cứng là đất, tướng ướt là 
nước, hơi nóng là lửa, lay động là gió. Do bốn 
thứ ràng buộc này mà phân chia tâm giác ngộ 
sáng suốt vi diệu vắng lặng viên mãn trùm khắp 
của ông thành ra cái thấy nghe hay biết. Trước 
sau tạo thành năm lớp vẫn đục. 

Thế nào là vẫn đục? A-Nan, ví như nước trong, 
vốn sẵn là thanh khiết. Lại như các thứ bụi đất 
tro cát, vốn là chất ngăn ngại. Hai thể chất ấy 
vốn đã như vậy, không hợp nhau được. Như có 


người thế gian lây bụi đất kia ném vào nước 
trong, Trạng thái khuây trộn đó gọi là vẫn đục. 
Năm lớp vẫn đục của ông cũng giống như vậy. 
A-Nan, ông thấy hư không khắp cả mười 
phương thế giới, mà chẳng thây phân ra hư 
không và tánh thấy. (Tuy vậy) có hư không mà 
không có thực thể, có tánh thấy mà không có 
tánh biết. Hai bên đã đan dệt với nhau mà 
thành. Đây là lớp thứ nhất, gọi là 'kiếp trược.' 
Thân ông hiện bám lây tứ đại làm tự thể, nên 
cái thây nghe hay biết bị ngăn ngại. Trở lại làm 
cho các thứ đất nước lửa gió thành ra có cái 
hay biết. Các thứ đó đan dệt nhau, hư dối mà 
thành. Đây là lớp thứ hai gọi là kiến trược. 

Lại nữa, trong tâm ông do sự nhớ biết học tập 
mà tánh phát ra thấy biết. Dung nạp sáu trần, 
rời tiền trần thì không có tướng, rời cái biết thì 
không có tánh. Những điều đó đan dệt nhau, 
hư dối mà thành. Đây là lớp thứ ba gọi là phiền 
não trược. 

Lại nữa, tâm ông sớm chiều sanh diệt không 
ngừng. Cái thấy biết thì cứ muốn lưu mãi ở thế 
gian, mà nghiệp báo chuyền vân luôn luôn đồi 


dời từ cõi nầy đến cõi khác. Những điều đó đan 
dệt nhau, hư dối mà thành. Đây là lớp thứ tư 
gọi là chúng sanh trược. 

Cái thây nghe của ông vốn chẳng phải là tánh 
nào khác, do các trần cách trở nên bỗng nhiên 
trở thành khác. Tánh thì vẫn biết nhau, nhưng 
trong phần dụng thì trái nghịch nhau. Cái đồng 
cái khác mất hẳn chuẩn đích, cùng đan dệt 
nhau, hư dối mà thành. Đây là lớp thứ năm, gọi 
là mạng trược. 

A-Nan, nay ông muốn cho cái thấy nghe hay 
biết của mình, quay về khế hợp với bốn đức 
thường lạc ngã tịnh của Như Lai. 

Trước hết ông phải xác định cái gì là cội gốc 
sanh tử, rồi nương vào tánh không sanh không 
diệt, rỗng lặng trùm khắp đề thành tựu. 

Dùng cái vắng lặng mà xoay chuyên các thứ 
sanh diệt hư vọng đề trở về nơi bản giác. Được 
tánh giác sáng suốt không sanh diệt làm cái 
tâm tu nhân. Sau mới thành tựu quả địa tu 
chứng. 

Như lắng nước đục bằng cách để yên trong 
bình chứa. Lặng yên mãi không lay động, đất 


cát lắng xuống, nước trong hiện ra. Gọi là ban 
đầu hàng phục khách trần phiền não. 

Gạn bỏ đất bùn chỉ còn nước trong, gọi là dứt 
hẳn căn bản vô minh. Tướng sáng suốt tinh 
thuần, tất cả đều biến hiện mà không do phiền 
não. Đều hợp với đức thanh tịnh vi diệu của 
niết-bàn. 


ĐỆ NHỊ NGHĨA GIÁ 


Nghĩa thứ hai, các ông chắc muốn phát tâm bồ- 
đề, sanh tâm đại dõng mãnh với Bồ Tát thừa, 
quyết định rời bỏ các tướng hữu vi. 

Ông nên xét rõ cội gốc phiền não. Những thứ 
vô minh phát nghiệp nhuận sanh từ vô thủy đến 
nay, là do ai làm ai chịu? 

A-Nan, ông tu đạo bỏ-đề, nêu không quán sát 
rõ cội gốc phiền não, thì không thể biết được 
căn trần hư vọng, điên đảo chỗ nào. Chỗ (điên 
đảo) còn không biết, làm sao hàng phục được 
nó, đề thủ chứng quả vị Như Lai? 

A-Nan, ông xem người muốn mở các gút buộc 
trong thế gian, nếu không thấy chỗ gút, thì làm 
sao biết mở? 


Nhưng chẳng nghe hư không bị ông phá vỡ 
bao giờ. Sao vậy? Hư không chẳng có hình 
tướng, nên chẳng có thắt và mở. 

Như hiện nay sáu thứ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý, làm mai mối cho giặc, tự cướp của báu trong 
nhà. Do đây mà chúng sanh trong thế giới từ vô 
thủy phát sinh sự ràng buộc, không thể thoát 
khỏi các hiện tượng thế gian. 

A-Nan, thế nào gọi là chúng sanh và thế giới? 
Thế là dời đổi, giới là phương hướng. 

Nay ông nên biết các phương đông, tây, nam, 
bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, 
trên, dưới là giới; quá khứ, vị Lai, hiện tại là thế. 
Phương vị có mười, số lưu chuyên của thời 
gian có ba. Hết thảy chúng sanh đan dệt cái giả 
dối mà thành. Sự dời đồi trong thân và thế giới 
gắn bó với nhau. 

Nhưng tánh của thế giới ây dù có thiết lập tuy 
cả mười phương, định vị có rõ ràng. Thì thế 
gian chỉ nhận phương đông, phương tây, 
phương nam, phương bắc. Phương trên 
phương dưới không có vị trí rõ ràng, ở giữa 
cũng không có phương vị nhất định. Số bốn đã 


rõ, nhân với số thế. Ba lần bốn, bốn lần ba 
thành ra mười hai. 

Nhân cho ba lớp, mười thành trăm, thành ngàn. 
Tổng quát trước sau trong lục căn, mỗi căn có 
một ngàn hai trăm công đức. 

A-Nan, trong sáu căn đó, ông lại khắc định 
điểm mạnh điểm yếu. Như nhãn căn xem thấy 
phía sau tối, phía trước sáng; phương trước 
hoàn toàn sáng, phía sau hoàn toàn tối. Nhìn 
qua lại hai bên, chỉ được hai phần ba (32). Tóm 
lại, công năng của nhãn căn không được hoàn 
toàn. Trong ba phần công đức, một phần không 
có. Nên biết nhãn căn chỉ có tám trăm công 
đức. 

Như nhĩ căn nghe khắp cả mười phương 
không sót. Động thì giống như có xa, có gân; 
tĩnh thì không ngắn mé. Nên biết nhĩ căn viên 
mãn một ngàn hai trăm công đức. 

Như tỉ căn biết ngửi thông cả lúc thở ra thở 
vào. Có ra có vào, nhưng gián đoạn trong 
khoảng giữa. Xét kỹ tỉ căn ba phần khuyết một. 
Nên biết tỉ căn chỉ có tám trăm công đức. 

Như thiệt căn có thể diễn nói về trí thế gian và 


xuất thế gian. Lời nói có phần hạn, nhưng lý thì 
vô cùng. Nên biết thiệt căn viên mãn một ngàn 
hai trăm công đức. 

Như thân căn biết sự xúc chạm, biết các cảm 
xúc khó chịu và dễ chịu. Khi tiếp xúc thì biết, khi 
rời ra thì không. Rời ra chỉ một, hợp lại thành 
hai. Xét kỹ thân căn ba phần khuyết một. Nên 
biết thân căn chỉ có tám trăm công đức. 

Như ý căn âm thầm dung nạp tất cả các pháp 
thế gian xuất thế gian trong mười phương ba 
đời. Dù thánh hay phàm, chẳng pháp nào mà 
không bao dung đến tột cùng ngẳn mé. Nên 
biết ý căn viên mãn một ngàn hai trăm công 
đức. 

A-Nan, nay ông muốn ngược dòng ái dục sinh 
tử, quay ngược lại các căn lưu ngại, đến chỗ 
không sinh diệt. Ông nên xét trong sáu căn hiện 
đang thọ dụng nây. Căn nào hợp, căn nào ly. 
Căn nào sâu, căn nào cạn. Căn nào viên thông, 
căn nào không viên mãn? 

Nếu ngay nơi đây ngộ được căn tánh viên 
thông, ngược với dòng nghiệp hư vọng đan dệt 
từ vô thủy kia, theo tánh viên thông, thì đối với 


việc tu tập ở các căn không viên thông hiệu quả 
sẽ gấp bội, một ngày bằng một kiếp. 

Nay Như Lai đã chỉ rõ sáu căn vắng lặng sáng 
suốt viên thông, vốn có đây đủ công đức như 
vậy. Tùy ông xét kỹ căn nào có thê nhập đạo 
được. Như Lai sẽ giảng rõ, giúp ông tiền bộ 
hơn. 

Chư Phật Như Lai ở trong mười phương, đối 
với mười tám giới, mỗi giới tu hành đều được 
viên mãn vô thượng bỏ-đề. Trong các giới đó, 
không có cái nào hơn kém. Chỉ vì căn cơ ông 
còn thấp kém, chưa thể ở trong trí huệ viên 
mãn tự tại ây được. Nên Như Lai mới giảng 
nói, khiến cho ông chỉ cần đi sâu vào một căn. 
Vào một căn không còn vọng tưởng, thì cả sáu 
căn kia đồng thời thanh tịnh. 

A-Nan bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế 
nào là ngược dòng, đi sâu vào một căn, khiến 
cho sáu căn đồng thời thanh tịnh? 

Đức Phật bảo A-Nan: Nay ông đã chứng quả 
Tu-đà-hoàn. Đã diệt trừ được kiến hoặc của 
chúng sanh và thế gian trong tam giới. Nhưng 
do chưa biết rõ những tập khí hư vọng chứa 


nhóm trong căn từ vô thủy. Các tập khí ấy phải 
do nhờ tu nhân mới trừ hết được. Huống gì 
trong đó, còn phải chịu sanh trụ dị diệt và nhiều 
chỉ tiết về sanh trụ dị diệt? 

Nay ông hãy xem sáu căn hiện tiền là một hay 
là sáu? A-Nan, nếu nói là một thì sao lỗ tai 
không thây, mắt sao không nghe. Cái đầu sao 
không biết đi, chân sao không nói được? 

Nếu các căn ấy quyết định là sáu, như nay Như 
Lai ở trong hội chúng vì các ông mà tuyên 
dương pháp môn vi diệu. Vậy trong các căn 
của ông cái gì đến lãnh thọ? 

A-Nan thưa: Con nghe bằng tai. 

Đức Phật hỏi: Tai ông tự nghe, thì quan hệ gì 
đến thân và miệng? Tại sao miệng lại hỏi nghĩa 
lý, thân biểu hiện sự kính trọng? 

Do vậy nên biết, nếu không phải một thì phải là 
sáu, nếu không phải sáu thì phải là một. Thế 
nên các căn của ông, rốt ráo chẳng phải là một, 
chẳng phải là sáu. 

A-Nan nên biết, các căn ấy không phải là sáu, 
không phải là một. Do từ vô thủy đến nay điên 
đảo chấp trước, nên đối với tánh viên trạm, 


sinh ra nghĩa một và sáu. Ông đã chứng quả 
Tu-đà-hoàn, tuy chấp vào sáu đã tiêu, nhưng 
cái chấp một chưa quên. 

Như bầu hư không, chung hợp với các vật. Do 
hình trạng các vật có khác, nên gọi là hư không 
có khác. Nếu bỏ các vật ra mà quán sát hư 
không, thì nói hư không là một. 

Hư không kia làm sao vì ông mà thành đồng 
hay khác? Huống chỉ lại gọi là một hay chẳng 
phải một. Thế ông đã biết, sáu căn thọ dụng 
cũng giống như vậy. 

Do hai thứ tối sáng hiển bày lẫn nhau, kết dính 
tánh yên lặng nơi tánh diệu viên mà phát ra cái 
thấy. Cái thây ánh hiện ra thành sắc, kết sắc 
thành căn. Bốn nguyên của căn là tứ đại thanh 
tịnh. Nhân đó gọi hình thể của 'nhãn căn' như 
trái bồ đào. Phù căn tứ trần giong ruồi chạy 
theo sắc 

Do hai tướng động tỉnh đối chọi lẫn nhau, kết 
dính tánh yên lặng nơi tánh diệu viên mà phát 
ra cái nghe. Cái nghe ánh hiện ra thành tiếng, 
cuộn cái tiếng lại thành căn. Bổn nguyên của 
căn là tứ đại thanh tịnh. Nhân đó gọi hình thể 


của “nhĩ căn' là lá sen non. Phù căn tứ trần 
giong ruồi chạy theo âm thanh. 

Do hai tướng thông và bít phát hiện lẫn nhau, 
kết dính tánh yên lặng nơi tánh diệu viên mà 
phát ra tánh ngửi. Tính ngửi ánh hiện ra thành 
hương, thu nạp các hương thành căn. Bốn 
nguyên của căn là tứ đại thanh tịnh. Nhân đó 
gọi hình thể của tỉ căn' như hai móng tay duỗi 
xuống. Phù căn tứ trần giong ruồi chạy theo 
hương. 

Do vị nhạt và vị khác xen lẫn nhau, kết dính 
tánh yên lặng nơi tánh diệu viên mà phát ra 
tánh nễm. Tính nếm ánh hiện ra thành vị, thu 
nạp các vị thành căn. Bốn nguyên của căn là tứ 
đại thanh tịnh. Nhân đó gọi hình thể của thiệt 
căn' như mặt trăng lưỡi liềm. Phù căn tứ trần 
giong ruồi chạy theo vị. 

Do hai tướng ly và hợp cọ xát lẫn nhau, kết 
dính sự yên lặng trong tánh diệu viên mà phát 
ra cái biết xúc chạm. Tính biết xúc chạm ánh 
hiện thành xúc, thu nạp các xúc thành căn. Bồn 
nguyên của căn là tứ đại thanh tịnh. Nhân đó 
gọi thê của 'thân căn' như cái trống cơm. Phù 


căn tứ trần giong ruồi chạy theo xúc. 

Do hai thứ sinh diệt tương tục lẫn nhau, kết 
dính tánh yên lặng nơi tánh diệu viên mà phát 
ra cái biết. Tính biết ánh hiện thành các pháp, 
thu nạp các pháp thành căn. Bốn nguyên của 
căn là tứ đại thanh tịnh. Nhân đó gọi là 'ý tư, 
như cái thấy trong nhà tối. Phù căn tứ trần 
giong ruồi chạy theo pháp. 

A-Nan, sáu căn như vậy do tánh giác minh soi 
lại tánh minh giác. Làm mất tánh sáng suốt kia, 
kết dính với cái vọng mà phát ra ánh sáng. 

Vậy nên nay ông rời tối rời sáng, thì không có 
cái thê của thấy. Rời động rời tỉnh, thì không có 
cái nghe. Không có thông không bít, thì tánh 
ngửi không phát sinh. Không có mùi vị, không 
lạt, thì tánh nễm không có. Không rời xa, không 
kết hợp thì tánh xúc chẳng có. Không sanh 
không diệt, thì cái biết gá chỗ nào? 

Ông chỉ cần không theo động tĩnh hợp li, điềm 
biến thông tắc, sanh diệt ám minh, mười hai 
tướng như vậy. Tuỳ theo đó mà nhồỗ sạch một 
căn, thoát khỏi dính mắc, hàng phục nó từ bên 
trong. Hàng phục rồi trở về cội nguồn chân tâm, 


và phát ra tánh sáng suốt vi diệu vốn có. Khi 
tánh sáng suốt phát minh thì năm mối kết dính 
kia cũng được mở sạch. 

Không do tiền trần mà khởi lên cái thấy biết, thì 
cái sáng suốt sẽ không theo căn, chỉ gá nơi căn 
mà tánh sáng phát ra. Do đó mà sáu căn được 
dùng thay cho nhau. 

A-Nan, ông sao không biết, trong hội chúng 
này, ông A-na-luật-đà không có mắt mà vẫn 
thấy. Rồng Bạt-nan-đà không có tai mà vẫn 
nghe. Thần nữ Căng- già không có mũi mà ngửi 
được mùi hương. Ông Kiều-phạm-ba-đề lưỡi 
khác lưỡi người mà vẫn nêễm được mùi vị. 
Thần Thuấn-nhã-đa không có thân mà vẫn biết 
xúc chạm. Do hào quang của Như Lai ánh ra 
mà tạm hiện có thân, chứ bản chất của ông là 
gió, chứ không có thân thê. Các vị Thanh Văn 
được tịch diệt trong diệt tận định như Ma-ha 
Ca-diếp trong hội nây, ý căn đã diệt từ lâu rồi, 
mà vẫn rõ biết cùng khắp nhưng không do ở 
tâm niệm. 

A-Nan, nay các căn của ông nếu đã hoàn toàn 
nhồ sạch, sáng suốt bên trong sẽ phát ra. Như 


thế các phù trần và các tướng biến hoá trong 
thế gian như nước nóng làm tan băng. Ứng với 
tâm niệm, sẽ hoá thành vô thượng trí giác. 
A-Nan như người thế gian kia gom cái thây nơi 
mắt, nếu biêu nhắm kín thì tướng tối hiện ra. 
Cả sáu căn đều tối, thì đầu và chân đều giống 
nhau. Người kia lây tay rờ quanh ngoài thân 
thê, tuy không thấy được nhưng đã nhận ra 
đầu và chân rồi thì cái hiểu biết vẫn như nhau. 
Nếu sáng là duyên cần thiết của cái thấy, thì khi 
tối sẽ thành ra không thấy. Chứ không có ánh 
sáng mà phát ra cái thấy, thì các tướng không 
thê nào làm mờ tối được. 

Căn trần đã tiêu, làm sao tánh giác minh chẳng 
thành viên mãn và vi diệu? 


NGHE KHÔNG PHẢI LÀ TIÊNG 

A-Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, như 
Phật đã dạy, Muốn cầu quả thường trụ, khi 
phát tâm tu đạo giác ngộ ở nhân địa, phải 
tương ưng với quả vị. 

Bạch Thế Tôn, như trong các quả vị Bồ-đè, 
Niết-bàn, Chân như Phật tánh, Am-ma-la thức, 


Không Như Lai tạng, Đại viên cảnh trí. Bảy 
danh hiệu ấy tên gọi tuy khác, mà thể tánh 
thanh tịnh viên mãn vững chắc như kim cương 
vương, thường trụ bất hoại. 

Nếu cái thấy nghe này, rời các tướng tối sáng, 
động tỉnh, thông bít, thì rốt ráo nó không có tự 
thê. Cũng như tâm niệm, nếu rời khỏi tiền trần, 
là vốn không thật có. 

Sao lại đem cái tâm hoàn toàn đoạn diệt ấy làm 
nhân tu hành, mà mong đạt được bảy quả vị 
thường trụ của Như Lai? 

Bạch Thế Tôn, nếu rời sáng tối thì cái thây rốt 
ráo là không. Như không có tiền trần thì vọng 
niệm trong tự tánh bị diệt mắt. 

Xoay vần tới lui chiêm nghiệm chính chắn, thấy 
vốn không có tâm và tâm sở của con. Vậy con 
lấy gì làm nhân để cầu vô thượng giác? 

Trước đây Như Lai đã nói, tánh hay biết vốn 
vắng lặng, viên mãn, thường trụ, thật là lời nói 
trái ngược, rốt ráo thành hí luận. Làm sao để 
nhận ra lời dạy của Như Lai là chân thật? 

Cúi mong Như Lai rủ lòng đại từ khai ngộ chỗ 
mê lầm cho chúng con. 


Phật bảo A-Nan: Ông tuy học rộng nghe nhiều, 
nhưng mê lầm chưa sạch. Trong tâm chỉ biết 
suông cái nhân sở tri điên đảo. Cái điên đảo 
thật trước mắt, còn chưa biết được. 

Ngại rằng tâm thành của ông chưa được tin 
phục. Nay Như Lai thử đem các việc thế gian 
để trừ môi nghỉ cho ông. 

Liền khi ây, Như Lai bảo La-hầu-la đánh một 
tiếng chuông, 

Phật hỏi A-Nan: Ông có nghe không? 

A-Nan và đại chúng đều đáp: Chúng con có 
nghe. 

Khi chuông hết ngân. 

Đức Phật lại hỏi: Nay ông có nghe không? A- 
Nan và đại chúng đều đáp, Chúng con không 
nghe. 

Khi ây La-hâu-la lại đánh chuông. 

Đức Phật lại hỏi: Nay ông có nghe không? 
A-Nan và đại chúng lại đều đáp: Chúng con 
đều có nghe. 

Đức Phật hỏi A-Nan: Thế nào là ông có nghe, 
thế nào là không nghe? 

A-Nan và đại chúng đều bạch Phật rằng: Nếu 


chuông được đánh lên, thì con được nghe. 
Đánh lâu tiếng hết, âm vang đều dứt, gọi là 
không nghe. 

Như Lai lại bảo La-hầu-la đánh một tiếng 
chuông nữa và 

Hỏi A-Nan rằng: Nay tai có nghe có tiếng 
không? 

A-Nan thưa: Dạ có tiếng. 

Lát sau tiếng hét, 

Đức Phật lại hỏi: Nay tai có nghe có tiếng 
không? 

A-Nan cùng đại chúng thưa: Dạ không có tiếng. 
Lát sau La-hầu-la lại đánh một tiếng chuông. 
Đức Phật lại hỏi A-Nan: Nay tai có nghe có 
tiềng không? 

A-Nan cùng đại chúng thưa: Dạ có tiếng. 

Đức Phật hỏi A-Nan: Ông cho thê nào là có 
tiếng, thế nào là không tiếng? 

A-Nan và đại chúng đều bạch Phật rằng: Tiếng 
chuông được đánh lên, gọi là có tiếng. Đánh 
lâu tiếng hết, âm vang không còn, gọi là không 
tiếng. 

Đức Phật bảo A-Nan và đại chúng: Các ông 


hôm nay sao nói lộn xộn như vậy? 

A-Nan và đại chúng đều hỏi Đức Phật: Vì sao 
Thế Tôn bảo chúng con nói lộn xộn? 

Đức Phật bảo: Như Lai hỏi ông có nghe không? 
Các ông đáp, Có nghe. 

Như Lai hỏi ông có tiếng không? 

Các ông đáp, Có tiếng. 

Chỉ cái nghe và cái tiếng, mà ông trả lời không 
nhất định. Thế sao không gọi là lộn xộn? 
A-Nan, khi tiêng hết không còn âm vang, ông 
cho là không nghe. Nếu thực không nghe, thì 
tánh nghe đã mắt, giỗng như cây khô. Khi tiếng 
chuông lại được đánh lên, ông làm sao nghe? 
Biết có biết không, chính là thanh trần hoặc có 
hoặc không. Chứ tánh nghe kia đâu có vì ông 
mà thành có thành không? Nếu nói tánh nghe 
thật là không, thì ai biết là không nghe? 

Thế nên A-Nan, tiếng trong cái nghe, tự có sinh 
diệt, chẳng phải vì ông nghe có tiếng và không 
có tiếng. Khiến ông nghĩ rằng tánh nghe của 
ông là có, là không. 

Ông còn điên đảo, lầm cho tiếng là tánh nghe. 
Đâu có lạ gì khi cho thường là đoạn. Tóm lại, 


không nên nói rằng rời các tướng động tĩnh, bế 
tắc, khai thông thì cái nghe không có tánh. 

Như có người ngủ say trên giường. Trong nhà, 
khi người kia đang ngủ, có người giặt áo quân 
hoặc giã gạo. Người ấy trong mộng nghe rõ 
tiếng giã gạo. Lầm cho là tiếng gì khác, hoặc là 
đánh trống, hoặc là đánh chuông. 

Lúc chợt tỉnh, liền biết là tiếng chày giã gạo. Tự 
nói với gia nhân, ngay khi trong mộng. lầm 
tiếng chày này cho là tiếng trồng. 

A-Nan, người ây khi trong chiêm bao, đâu có 
nhớ những tướng động tịnh, mở đóng, thông 
bít. Thân tuy ngủ, nhưng tánh nghe không mờ 
tÔI. 

Dù cho thân hình ông có tiêu tan. Làm sao mà 
tánh nghe ấy vì ông mà tiêu mất? 

Do các chúng sanh từ vô thủy đến nay, theo 
các thứ sắc thanh, truy đuổi theo vọng niệm mà 
lưu chuyên. Chưa từng khai ngộ bản tánh 
thanh tịnh thường trụ vi diệu. 

Không theo cái thường, chỉ đuôi theo sanh diệt. 
Do vậy phải sanh mãi và chịu tạp nhiễm khi lưu 
chuyên. 


Nếu trừ bỏ sanh diệt, giữ tánh chân thường, 
tánh sáng suốt chân thường hiện tiền. Các thứ 
căn trần, thức tâm phân biệt đều tiêu mắt. 
Tướng của vọng tưởng là trần, thức tình phân 
biệt là cấu nhiễm. Cả hai đều rời bỏ, làm sao 
không thành Vô thượng trí giác? 


KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI 
MẬT NHƠN TU CHỨNG LIÊU NGHĨA 
CHƯ BÒ TÁT VAN HẠNH THỦ LĂNG NGHIÊM 


Sáu Căn Là Đầu Mỗi Của Sanh Tử 
Niết Bàn — Nhân Duyên và Phương 
Tiện Chứng Đắc Viên Thông 


MỞ SÁU GÚT THẮT 

A-Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, tuy Như 
Lai đã dạy về hai nghĩa quyết định. Nay xem 
trong thế gian những người muốn tháo gút thắt, 
nều không biết đầu gút thắt ở đâu, thì con tin 
chắc là những người ấy không tháo gút được. 
Bạch Thế Tôn, con và hàng Thanh Văn hữu 
trong hội chúng nầy cũng như vậy. Từ vô thuỷ 
đến nay, chúng con cùng sanh cùng diệt với 
các thứ vô minh, tuy được căn lành nghe được 
Phật pháp như vậy. Tuy được gọi là hàng xuất 
gia, nhưng như người bị sốt rét cách nhật. 

Xin nguyện Đức đại từ thương xót kẻ chìm 
đắm. Nay ngay nơi nơi thân tâm, xin chỉ cho 
chúng con thế nào là gút thắt, do đâu mà tháo 
mở ra. Cũng khiến cho chúng sanh khổ não 
trong đời vị lai thoát khỏi luân hồi, không rơi 


vào ba cõi. 

Nói lời ấy rồi, A-Nan và đại chúng gieo năm vóc 
sát đất, khóc lóc thành khẩn, ngưỡng trông 
được nghe lời khai thị vô thượng của Như Lai. 
Lúc bây giờ Đức Thế Tôn thương xót A-Nan và 
hàng hữu học trong chúng hội, lại cũng vì 
chúng sanh trong đời vị Lai, tạo cái nhân xuất 
thế để làm đạo nhãn cho đời sau. 

Đức Phật dùng tay sáng ngời vàng rực nhữ 
diêm-phù-đàn xoa đảnh đầu A-Nan. Liền khi ấy, 
các cõi Phật trong 10 phương thế giới đều rung 
động. Các Đức Như Lai nhiều như số vi trần 
trong các cõi nước đều có hào quang báu từ 
đảnh đầu phóng ra. 

Hào quang ấy đồng thời từ các cõi nước kia, 
đến rừng Kỳ-đà, rót xuống đảnh Đức Như Lai, 
Tất cả đại chúng ở đây đều được điều chưa 
từng có. 

Bấy giờ A-Nan cùng đại chúng đều nghe các 
Đức Như Lai trong 10 phương nhiều như vi 
trần đồng thanh bảo A-Nan rằng. 

Hay thay, A-Nan! Ông muốn biết câu sinh vô 
minh là đầu mối khiến ông phải luân hồi sinh tử, 


thì nó chính là sáu căn của ông chứ không phải 
là cái gì khác. 

Ông cũng muốn biết Vô thượng bồ-đề khiến 
ông mau được giải thoát an lạc vắng lặng diệu 
thường, đó cũng chính là sáu căn của ông, 
chẳng phải gì khác. 

A-Nan tuy nghe được pháp âm như vậy, nhưng 
tâm chưa rõ. Cúi đầu bạch Phật: Tại sao chính 
sáu căn khiến cho con phải chịu luân hồi sinh 
tử, và cũng chính sáu căn khiến cho con được 
an lạc diệu thường chứ không là cái gì khác? 
Đức Phật bảo A-Nan: Căn và trần đồng một 
gốc, trói và mở chẳng phải là hai. Bản tánh của 
thức là hư vọng, như hoa đốm giữa hư không. 
A-Nan, nhân nơi trần mà phát ra cái biết (của 
căn), nhân các căn mà có tướng (của trần). 
Tướng (phân sở kiến) và kiến (phần năng kiến) 
đều không có tự tánh, như bó lau gác vào 
nhau. 

Vậy nay chính ông ngay nơi tri kiến, lập nên 
tướng tri kiến, đó tức là cội gốc vô minh. Chính 
nơi tri kiến, không có tướng tri kiến, thì đó là vô 
lậu chân tịnh niết-bàn. Làm sao trong ây còn có 


vật gì khác? Bây giờ Đức Thế Tôn muốn lập lại 
nghĩa này, nên nói kệ rằng: 

Về chân tánh, pháp hữu vi đều không. 

Vì duyên sanh, nên chúng như huyễn. 

Vì các pháp là vô vi, nên chẳng sinh chẳng diệt. 
Chúng chẳng có thực, như hoa đốm giữa hư 
không. 

Nói vọng để hiển bày cái chơn. 

Vọng chơn đều là vọng. 

(Chân lý) Vốn chẳng phải chơn lẫn chẳng phải 
phi chơn. 

Làm sao có năng kiến, sở kiên? 

(Thức) ở giữa (căn và trần), không có thật tánh. 
Thế nên chúng giống như bó lau gác vào nhau. 
Buộc và mở cùng một sở nhân. 

Thánh và phàm chẳng phải hai đường. 

Ông hãy xem tánh chất giữa các cọng lau giao 
nhau, 

Đó chẳng phải là không và có. 

Mê mờ nghĩa ấy, tức vô minh. 

Hiểu ra nghĩa đó, tức là giải thoát. 

Tháo mở gút phải theo thứ lớp. 

Khi sáu nút đã được mở, thì một cũng không 


còn. 

Nơi các căn, hãy chọn tánh viên thông. 
Được vào dòng, tức thành chánh giác. 

Thức A-đà-na rất vi tế. 

(Khiễn cho) tập khí chảy như dòng nước xiết. 
E rằng sẽ lầm đó là chơn hay phi chơn 

Nên Như Lai thường không nói đến. 

Tự tâm chấp lây tự tâm. 

Vốn không phải huyễn, lại thành pháp huyễn. 
Chẳng thủ trước, thì chẳng có gì là phi huyễn. 
Phi huyễn còn chẳng sinh, 

Pháp huyễn làm sao lập? 

Đó gọi là Diệu Liên Hoa 

Kim Cang Vương Bảo Giác 

Như huyễn tam-ma-đề, 

Trong khoảnh khắc, vượt hàng vô học. 

Pháp A-tỳ-đạt-ma nây, 

Chính là con đường duy nhất dẫn đến niết-bàn, 
Mà các Đức Thế Tôn (Bạc-già-phạm) trong 
mười phương đồng tu tập. 

Lúc ấy A-Nan và đại chúng nghe lời dạy từ bị 
vô thượng của Như Lai, qua bài kệ tụng tinh 
tuý, diệu lý rõ ràng thông suốt, nên tâm được 


khai ngộ, đồng tán thán là việc chưa từng có. 


SÁU NÚT 

A-Nan chắp tay đảnh lễ bạch Phật: Con nay 
nghe Phật mở lòng vô giá đại bi dạy cho chúng 
con những lời pháp chân thật, thanh tịnh diệu 
thường. Nhưng tâm chúng con còn chưa được 
rõ mở từng nút theo thứ lớp, chưa rõ mở sáu 
nút thì một cũng không còn. Xin Đức Phật lại 
mở lòng từ bi, thương xót hội chúng nây và 
những chúng sanh trong đời sau, mà ban bố 
cho pháp âm, để rửa sạch những cầu nhiễm 
sâu dày của chúng con. 

Liền khi ây từ toà sư tử, Như Lai chỉnh y niết- 
bàn tăng, vén y tăng-già-lê, vịn vào bàn thất 
bảo, tay cầm lên chiếc khăn hoa kiếp-ba-la do 
chư thiên dâng cúng. 

Đức Phật ở trước đại chúng, (từ chiếc khăn) 
cột thành một nút, đưa cho A-Nan xem và Phật 
hỏi rằng: Đây là cái gì? 

A-Nan và đại chúng đồng bạch Phật rằng: Đó 
gọi là nút thắt. 

Đức Phật cột nút khác và hỏi A-Nan, Đây là cái 


gì? 

A-Nan và đại chúng lại đồng bạch Phật rằng, 
Đó gọi là nút thắt. 

Đức Phật tuần tự cột từng nút như vậy trên 
chiếc khăn hoa, tổng cộng thành sáu nút. Mỗi 
khi cột xong một nút, đều đưa lên hỏi A-Nan 
rằng Đây là cái gì? 

A-Nan và đại chúng cũng tuần tự đồng bạch 
Phật rằng, Đó gọi là nút thắt. 

Đức Phật bảo A-Nan: Khi Như Lai mới cột khăn 
lại thì ông gọi là nút, cái khăn hoa nây, trước 
đây chỉ một cái, tại sao lần thứ hai, thứ ba, ông 
vẫn gọi là nút. 

A-Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chiếc 
khăn hoa thêu quý báu nây vốn chỉ một thể, 
song theo ý con, khi Như Lai cột một lần thì gọi 
là một nút, nếu cột 100 lần, thì thành 100 nút. 
Huống chỉ khăn nây chỉ có sáu nút, không đến 
bảy, cũng không dừng ở năm. Sao Như Lai chỉ 
gọi cái đầu tiên là nút, mà cái thứ hai thứ ba thì 
không gọi là nút? 

Đức Phật bảo A-Nan, Cái khăn hoa báu nàây, 
ông biết nó vốn chỉ là một, khi Như Lai thắt sáu 


lần thì ông gọi là sáu nút. Ông quán sát kỹ, thấy 
thê của khăn nây là đồng, do vì các nút mà 
thành ra khác. 

Ý ông nghĩ sao? Khi mới cột nút lần đầu thì gọi 
là nút thứ nhất, như thế cho đến nút thứ sáu. 
Nay Như Lai muốn gọi nút thứ sáu là nút thứ 
nhất có được không? 

A-Nan: Bạch Thế Tôn. Không. Nếu còn sáu nút, 
thì cái gọi là thứ sáu, rốt cuộc chẳng phải là cái 
thứ nhất. Dù con có biện bạch hết đời, làm sao 
có thê lộn lạo tên gọi của sáu nút kia được? 
Đức Phật dạy: Đúng vậy, sáu nút không đồng 
nhau, Xét về căn gốc, vẫn do một cái khăn mà 
ra. Nhưng làm cho nó đảo lộn thứ tự thì rốt ráo 
không thê được. 

Sáu căn của ông cũng giống như vậy. Trong 
thê tánh tuyệt đối giống nhau, lại sinh ra cái 
tuyệt đối khác nhau. 

Đức Phật bảo A-Nan: 'Ông chắc không muốn 
có sáu nút này, mà chỉ muốn thành một thê, 
việc ây phải làm sao?” 

A-Nan thưa rằng: 'Nếu còn những nút đó, thì 
điều thị phi sẽ nỗi dậy, trong đó sẽ tự cho rằng 


nút này chẳng phải là nút kia, nút kia chẳng 
phải là nút này. Nhưng nay Như Lai giải trừ tất 
cả. Các nút đã không sinh ra thì không có bỉ 
thử. Đã không có một thì sáu làm sao thành? ' 
Đức Phật bảo: Nghĩa mở được sáu, một không 
còn cũng như vậy. 

Do từ vô thuỷ, tâm ông điên loạn. Tri kiến vọng 
phát mãi mãi không dừng, làm cho tri kiến sinh 
mệt nhọc. Như khi con mắt mỏi mệt thì thấy 
như có hoa đồm không có nguyên nhân gì, hỗn 
loạn khởi lên trong thể tánh sáng suốt rỗng 
lặng. 

Tất cả các tướng trong thế gian, núi sông đất 
liền, sinh tử niết-bàn, đều là tướng hoa đốm 
điên đảo, do bệnh mê lầm mà phát ra. 

A-Nan thưa: Bệnh mê lầm nây cũng giỗng như 
các nút thắt, làm sao để giải trừ? 

Đức Phật dùng tay cầm cái khăn có nút, kéo 
mối bên trái, hỏi A-Nan rằng, Thế này có cởi 
được không? 

A-Nan đáp: Bạch Thế Tôn. Không. 

Đức Phật dùng tay kéo riêng mối bên phải, rồi 
hỏi A-Nan rằng, Thế này có cởi được không? 


A-Nan đáp: Bạch Thế Tôn. Không. 

Đức Phật bảo A-Nan: Nay Như Lai dùng tay 
kéo mối bên phải rồi bên trái, rốt cuộc vẫn 
không cởi được. Vậy ông dùng phương tiện 
nào mà mở ra được? 

A-Nan bạch Phật ngôn: Bạch Thế Tôn, ngài 
phải cởi từ chính giữa, các nút sẽ được mở ra. 
Đức Phật bảo A-Nan: Đúng vậy, đúng vậy. Nếu 
ông muốn mở nút, ông phải mở từ chính giữa. 
A-Nan, Như Lai nói Phật pháp do nhân duyên 
sinh, chẳng phải là căn cứ vào những tướng 
hoà hiệp thô trọng của thế gian. Như Lai nhận 
ra các tướng thê gian và xuất thế gian, biết rõ 
bản nhân của chúng do nhân duyên gì mà phát 
sinh ra. 

Như thế cho đến một giọt mưa ngoài hằng sa 
thế giới, (Như Lai) cũng đều biết số mục. Cũng 
như nay trước mắt ông, các thứ cây tùng 
thẳng, cây gai cong, chim hộc trắng, chim quạ 
đen, (Như Lai) đều biết nguyên do. 

Vậy nên A-Nan, tùy tâm ông lựa chọn trong sáu 
căn, nếu trừ được nút thắt trong căn ấy rồi, thì 
trần tướng tự diệt. Các vọng đã tiêu, đó chẳng 


phải chân thì là gì? A-Nan, nay Như Lai hỏi 
ông: Cái khăn hoa nây hiện có sáu nút, nếu 
đồng thời cởi ra, thì có thể cùng lúc trừ hết 
được chăng? 

A-Nan: Bạch Thế Tôn. Không. Những nút này 
khi cột lại, vốn có thứ tự. Nay cũng phải theo 
thứ lớp mà mở. Sáu nút tuy đồng một thẻ, 
nhưng cột lại không đồng thời, thì khi mở nút, 
làm sao cùng một lúc mà mở hết được? 

Đức Phật dạy rằng, Việc giải trừ các nút nơi 
sáu căn cũng như vậy. Khi các căn bắt đầu 
được mở, trước hết sẽ được nhân không. Đến 
khi tánh không viên mãn sáng suốt, thì giải 
thoát được pháp chấp. Pháp chấp được giải 
thoát rồi, thì cả nhân không lẫn pháp không đều 
chẳng sanh khởi. 

Đó gọi là Bồ Tát do tam-ma-điạ mà chứng 
được vô sanh nhẫn. 


25 PHÁP MÔN VIÊN THÔNG 


A-Nan và đại chúng nhờ Phật khai thị, tuệ giác 
được viên dung thông suốt, không còn điều gì 
nghi hoặc. Cùng lúc chắp tay, đảnh lễ sát hai 
chân Phật mà thưa rằng, Ngày nay thân tâm 
chúng con được sáng suốt, vui mừng được 
điều vô ngại. 

Tuy hiểu ra nghĩa một và sáu đều không còn, 
nhưng còn chưa rõ được căn tánh bản lai của 
viên thông. 

Bạch Thế Tôn, chúng con đã phiêu dạt bơ vơ 
từ nhiều kiếp. Không biết do đâu mà được dự 
vào dòng Phật. Như trẻ con khát sữa, bỗng gặp 
mẹ hiên. 

Nếu nhân trong hội nầy mà được thành đạo, 
chỗ bản ngộ phù hợp với đạo lý vi mật được 
nghe, thì với những người chưa được nghe. 
Xin Đức Phật rủ lòng đại bi ban cho chúng con 
những pháp bí mật trang nghiêm như là lời khai 
thị tối hậu của Như Lai. 

Nói lời ấy xong, A-Nan gieo năm vóc xuống đất, 
lui về an trụ trong chánh niệm, trông chờ lời chỉ 
dạy vi mật của Đức Phật. 


Bấy giờ Thế Tôn bảo khắp các vị đại Bồ Tát và 
các vị A La Hán đã sách các lậu hoặc trong đại 
chúng rằng: Các ông là những vị Bồ Tát và A 
La Hán sinh trưởng trong Phật pháp, đã chứng 
được quả vô học. Nay Như Lai hỏi các ông, lúc 
ban đầu mới phát tâm, ngộ tánh viên thông ở 
giới nào trong mười tám giới? Do phương tiện 
gì mà được tam-muội? 


VIÊN THÔNG SÁU TRAĂN 
1. VIÊN THÔNG THANH TRÀN 


Kiều Trần Na 

Nhóm năm vị tỷ-khưu Kiều-trằn-na liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi thưa 
rằng, Chúng con khi ở Lộc uyễn và Kê viên, 
thấy Như Lai khi mới thành đạo, nhờ nghe 
được pháp âm của Như Lai mà ngộ được lý Tứ 
diệu đề. 


Phật hỏi trong hàng tỷ-khưu chúng con (về viên 
thông). Con là người đầu tiên giải ngộ, nên 
Như Lai ân chứng cho con là A-nhã-đa. Tính vi 
diệu của âm thanh vốn là nhiệm mẫu và viên 
mãn, con nhờ âm thanh mà chứng được A La 
Hán. 

Đức Phật hỏi về viên thông, theo sở chứng của 
con, âm thanh là hơn cả. 


VIÊN THÔNG SÁU TRAĂN 
2. VIÊN THÔNG SẮC TRÀN 


ƯUu bà ni sa đà 

Ưu-ba-ni-sa-đà (Upanisad) liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật 
rằng: Con cũng được gặp Phật lúc mới thành 
đạo. Con quán tướng bất tịnh, sanh lòng nhàm 
chán, ngộ thế tánh của sắc, từ tướng bắt tịnh, 
đến tướng xương trắng, tướng vi trần, đều quy 


về hư không. Thấy cả cái không và cái sắc đều 
là không, nên thành bậc vô học. 

Như Lai ân chứng cho con tên là Ni-sa-đà. Sắc 
của trần cảnh đã tận diệt, thì thê của sắc tinh 
diệu được viên mãn. Con do quán tưởng sắc 
tướng mà chứng đắc A La Hán. Nay Đức Phật 
hỏi về pháp tu viên thông, như sở chứng của 
con, thì sắc trần là hơn cả. 


VIÊN THÔNG SÁU TRAĂN 
3. VIÊN THÔNG HƯƠNG TRÀN 


Hương Nghiêm Đồng Tử 

Hương Nghiêm đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ sát dưới chân Phật rồi bạch Phật 
rằng, Con nghe Như Lai dạy con quán sát thật 
kỹ về tường hữu vi. 

Khi con từ giã Phật, về ngôi yên tĩnh trong liêu 
vắng. Thấy các tỷ-khưu đốt hương trầm, mùi 


hương lặng lẽ xông vào mũi con. Con quán sát 
hương này, vốn chẳng phải là cây, chẳng phải 
là hư không, chẳng phải là khói, chẳng phải là 
lửa. Đền chẳng dính mắc vào đâu, đi cũng 
chẳng do đâu. Do đó mà mọi ý niệm (phân biệt) 
đều được tiêu sạch, và con đạt được vô lậu. 
Như Lai ân chứng cho con tên Hương Nghiêm. 
Tướng của hương trần bỗng tiêu tan, thể tánh 
của hương là vi mật và viên mãn. Con từ 
hương nghiêm mà chứng được A La Hán. Nay 
Đức Phật hỏi về pháp tu viên thông, như sở 
chứng của con, thì hương trần là hơn cả. 


4. VIÊN THÔNG VỊ TRÀN 
Dược Vương, Dược Thượng Bồ Tát 


Hai vị Pháp vương tử Dược vương, Dược 
thượng cùng với năm trăm vị Phạm thiên trong 


chúng hội, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, 

Từ vô thuỷ kiếp đến nay, chúng con làm lương 
y trong thê gian, miệng thường nêm các thứ cỏ 
cây, đá, kim loại trong cõi giới ta-bà này, số 
mục có đến tám vạn bốn ngàn thứ. Chúng con 
biết hết các vị đẳng, chua, mặn, nhạt, ngọt, 
cay..., cùng sự hoà hợp và biến đổi từ các vị ấy 
sinh ra. Thứ nào là lạnh, thứ nào tánh nóng, 
thứ nào độc, thứ nào không độc, chúng con 
đều biết rõ. 

Chúng con nhờ thừa sự Như Lai, mà rõ biết 
bản tánh của vị trần vốn chẳng phải là không, 
chẳng phải là có; không phải chính là thân tâm, 
chẳng phải tách rời thân tâm. Do phân biệt 
được bản nhân của vị trần mà được khai ngộ. 
Nhờ Phật ân chứng cho anh em chúng con tên 
gọi là Dược Vương Dược Thượng Bồ Tát. Nay 
trong chúng hội, chúng con là pháp vương tử. 
Nhờ vị trần mà được chứng ngộ trong hàng Bồ 
Tát. Nay Đức Phật hỏi về viên thông. Như chỗ 
chứng ngộ của chúng con, căn nguyên từ vị 
trần là hơn cả. 


VIÊN THÔNG SÁU TRAN 
5. VIÊN THÔNG XÚC TRÀN 


Bạt-đà-bà-la 

Bạt-đà-bà-la cùng đồng bạn là mười sáu vị khai 
sĩ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân 
Phật rồi bạch Phật rằng. 

Chúng con ban đầu nghe pháp từ Đức Phật 
Oai âm vương mà xuất gia. Trong khi chư tăng 
đang tắm, theo thứ tự đi vào phòng tắm, bỗng 
nhiện ngộ ra bản tánh của nước. Vốn nó không 
tây được bụi, cũng chẳng tây được mình. Ở 
giữa hai điều ấy, con được rỗng rang tịch lặng, 
con nhận ra cái không có gì. 

Đến nay con vẫn chưa quên điều sở chứng 
trong quá khứ, đến khi theo Phật xuất gia, con 
được quả vị vô học. Đức Phật ấy gọi con là 
Bạt-đà-bà-la. Do phát minh diệu tánh của xúc 


trần, nên thành bậc Phật tử trụ. 
Đức Phật hỏi về viên thông, theo sở chứng của 
con, do xúc trần là hơn cả. 


VIÊN THÔNG SÁU TRẤN 


6. VIÊN THÔNG PHÁP TRẤN 

Ma-ha Ca-diếp 

Ma-ha Ca-diếp cùng tỷ-khưu ni Tử Kim Quang 
cùng những người khác liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ sát chân Phật và bạch Phật rằng: 
Con từ kiếp trước, trong cõi này, có Đức Phật 
ra đời hiệu là Nhật Nguyệt Đăng. Con được 
thân cận, nghe pháp tu học với ngài. Khi Phật 
diệt độ, chúng con thắp đèn sáng mãi để cúng 
dường xá+lợi, lại lây vàng thếp hình tượng 
Phật. Từ đó đến nay, đời này qua đời khác, 
thân chúng con đều viên mãn sáng ngời như 
sắc vàng thắm. Tỷ-khưu ni Tử kim quang đây là 
quyền thuộc, cùng phát tâm một lần như chúng 
con. 


Con quán sát trong thế gian, sáu trần đều biến 
hoại, chỉ dùng pháp không tịch tu diệt tận định, 
thân tâm mới có thể trải qua trăm ngàn kiếp 
như khảy móng tay. Con do quán các pháp là 
không nên thành A La Hán. Thế Tôn nói con tu 
hạnh đầu-đà bậc nhất. Khai ngộ được diệu 
tánh của các pháp, thì các lậu hoặc tận diệt. 
Nay Phật hỏi về pháp tu viên thông, theo điều 
sở chứng của con, thì do pháp trần là hơn cả. 


VIÊN THÔNG NĂM CĂN 
1. VIÊN THÔNG NHÃN CĂN 


A-na-luật-đà 

A-na-luật-đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ 
sát chân Phật và bạch Phật rằng: Khi mới xuất 
gia con thường thích ngủ. Như Lai quở trách 
con là loài súc sinh. Con nghe Phật mắng, khóc 
thầm tự trách mình, suốt bảy ngày đêm không 
ngủ, bị mù hai mắt. 


Thế Tôn dạy con tu pháp nhạo kiến chiếu minh 
kim cang tam-muội. Con bị mù mắt, nhưng thây 
mười phương rỗng suốt tinh tường như thấy 
trái cây trong lóng bàn tay. Như Lai ân chứng 
cho con đạt quả vị A La Hán. 

Đức Phật hỏi về viên thông, như chỗ sở chứng 
của con, xoay cái thấy trở về căn nguyên, đó là 
pháp môn hay nhất. 


VIÊN THÔNG NĂM CĂN 
2. VIÊN THÔNG TỊ CĂN 


Châu-lợi Bàn-đặc-ca 

Châu-lợi Bàn-đặc-ca liền từ chỗ ngồi đứng dậy 
đảnh lễ sát chân Phật và bạch Phật rằng: 

Con không có khả năng trì tụng, không có khiếu 
đa văn. Khi mới được gặp Phật, nghe pháp 
xuất gia, con cô nhớ một câu kệ của Như Lai, 
nhưng trong 100 ngày, nhớ trước quên sau, 


nhớ sau quên trước. 

Đức Phật thương con ngu muội, dạy con pháp 
an cư, điều hoà hơi thở ra vào. Con quán sát 
hơi thở của con đến chỗ rốt ráo, từng chỉ tiết 
của các hạnh sinh, trụ, dị, diệt trong từng sát- 
na. 

Tâm con bỗng nhiên đạt được đại vô ngại, cho 
đến hết sạch các lậu hoặc, thành A La Hán. 
Trước pháp toà của Phật, con được ân chứng 
là bậc vô học. 

Đức Phật hỏi về viên thông, như điều chứng 
được của con, quay hơi thở trở về với tánh 
không, đó là phương pháp hay nhất. 


VIÊN THÔNG NĂM CĂN 
3. VIÊN THÔNG THIỆT CĂN 


Kiều-phạm-bát-đề 


Kiều-phạm-bát-đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng, Con 
bị khâu nghiệp, khinh chê một vị sa-môn trong 
thời quá khứ, nên đời đời mắc bệnh nhai lại 
như bò. 

Như Lai dạy con pháp môn nhất vị thanh tịnh 
tâm địa. Con đạt được chỗ tận diệt tâm phân 
biệt, nhập vào được tam-ma-đề. Quán sát tánh 
biết của vị, nó vốn chẳng phải thể, chẳng phải 
vật. Ngay đó siêu việt các lậu hoặc thế gian. 
Bên trong thân tâm giải thoát, bên ngoài rời bỏ 
thế giới, xa lìa ba cõi như chim số lồng. Rời hết 
câu nhiễm, tiêu diệt trần tướng nên pháp nhãn 
thanh tịnh, thành A La Hán. Như Lai ấn chứng 
cho con đạt đạo vô học. 

Đức Phật hỏi về viên thông, như sở chứng của 
con, trả tánh của vị về khỏi sự phân biệt, xoay 
tánh biết về với tự tánh, đó là điều tốt nhất. 


VIÊN THÔNG NĂM CĂN 


4. VIỄN THÔNG THÂN CĂN 


Tất-lăng-già Bà-ta 

Tất-lăng-già Bà-ta liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng: 

Khi con vừa mới phát tâm xuất gia theo Phật 
nhập đạo, thường nghe Thế Tôn dạy về những 
điều trên thế gian không thể đem lại niềm vui. 
Có lần con đang khất thực trong thành, tâm 
đang quán chiều vào pháp môn này, đột nhiên 
giữa đường bị gai độc đâm vào chân. Toàn 
thân đau nhức. Tâm con biết mình biết có cái 
đau ấy, nhưng biết rõ tự tâm vốn thanh tịnh, 
không có cái đau và cái biết đau. 

Con lại suy nghĩ, một thân nây lẽ ra phải có hai 
cái biết? Nhiếp niệm chưa lâu, thân tâm bỗng 
nhiên rỗng lặng. Trong hai mươi mốt ngày, các 
lậu hoặc dứt sạch, thành bậc A La Hán. Được 
Phật ấn chứng là bậc vô học. 

Đức Phật hỏi về viên thông, như sở chứng của 
con, thìthuần tịnh cái tánh biết, quên bằng thân 
thể, là điều tốt nhất. 


VIÊN THÔNG NĂM CĂN 
5. VIÊN THÔNG VỀ Ý CĂN 


Tu-bồ-đề 

Tu-bô-đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
chân Phật rồi bạch Phật rằng, Con từ nhiều 
kiếp đến nay, tâm đạt được vô ngại, tự nhớ 
rằng mình đã thọ sanh nhiều đời như cát sông 
Hằng. Lúc còn trong thai mẹ, đã biết tánh 
không tịch. Như thế cho đến mười phương đều 
rỗng lặng và cũng khiến cho chúng sanh chứng 
được tánh không. 

Nhờ được Như Lai chỉ bày cho tánh giác vốn là 
rỗng lặng, nên tánh không được viên minh. 
Nhờ đó con chứng được A La Hán, liền thể 
nhập vào Bảo minh không hải của Như Lai, Tri 
kiên của con được đồng như Phật, được Phật 
ân chứng thành bậc vô học. Trong sự giác ngộ 
về tánh không, con được viên mãn nhất. 

Đức Phật hỏi về viên thông, như sở chứng của 


con, các tướng đều nhập vào phi tướng, năng 
phi, sở phi đều tận diệt, xoay các pháp về chỗ 
rỗng lặng, đó là thù thắng nhất. 


VIÊN THÔNG SÁU THỨC 
1. VIÊN THÔNG VỀ NHÃN THỨC 


Xá-lợi-phất 

Xá-lợi-phất liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, Con từ nhiều 
kiếp lâu xa đến nay, chỗ thấy của con được 
thanh tịnh, tuy con thọ sanh nhiều đời như cát 
sông Hằng, mà đối với với các pháp biến hoá 
trong thế gian và xuất thế gian, hễ con thây 
được là liền thông suốt, được điều không 
chướng ngại. 

Con gặp anh em Ca-diêp-ba ở giữa đường, 
cùng đi theo họ. Họ nói về thuyết nhân duyên, 
con ngộ được tâm không có bờ mé. 


Con theo Phật xuất gia, cái thấy biết của con 
trở nên sáng suốt viên mãn, được đại vô uý và 
trở thành bậc A La Hán. Là một trong những 
trưởng tử của Đức Phật, từ miệng Phật mà 
sinh ra, từ pháp Phật mà hoá sinh. 

Đức Phật hỏi về viên thông, như sở chứng của 
con, tánh thây của tâm thể phát ra sáng suốt, 
cùng tột các tri kiến, đó là bậc nhất. 


VIÊN THÔNG SÁU THỨC 


2. VIÊN THÔNG NHĨ THỨC 


Bồ Tát Phổ Hiên 

Phổ Hiền Bồ Tát tức tòng toà khởi, đảnh lễ 
Phật túc nhi bạch Phật ngôn. Ngã dĩ tằng dữ 
hằng sa Như Lai vi Pháp vương tử. Thập 
phương Như Lai giáo kỳ đệ tử. Bồ Tát căn giả, 
tu Phố Hiền hạnh, tòng ngã lập danh. 

Bạch Thế Tôn, con dùng tâm để nghe và phân 


biệt mọi tri kiến của chúng sanh. Nếu ở phương 
khác, cách hằng sa cõi giới bên ngoài, nếu có 
một chúng sanh, trong tâm họ phát tâm tu tập 
hạnh nguyện Phổ Hiền, lúc ấy con sẽ phân 
thân thành trăm ngàn, cỡi voi sáu ngà liền đến 
chỗ người ấy. Dù người ấy nghiệp chướng sâu 
nặng, không thấy được con, con cũng thầm xoa 
đầu người ấy, ủng hộ an ủi, khiến họ được sự 
thành tựu. 

Đức Phật hỏi về viên thông, con trình bày bản 
nhân của con là phát minh tánh nghe của tâm 
thể, phân biệt tự tại, đó là thứ nhất. 


VIÊN THÔNG SÁU THỨC 
3. VIÊN THÔNG TỊ THỨC 
Tôn-đà-la Nan-đà 


Tôn-đà-la Nan-đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, Lúc 


con mới xuất gia, theo Phật nhập đạo, tuy giữ 
đúng giới luật, nhưng trong pháp tam-ma-đề, 
tâm thường tán loạn, nên chưa đạt được quả vị 
vô lậu. Thế Tôn dạy con cùng với Câu-si-la 
quán tướng đầu chót mũi trắng. 

Ban đầu con con tu quán, trải qua hai mươi mốt 
ngày, thấy hơi thở ra vào qua mũi như làn khói 
trăng, thân tâm bên trong sáng suốt viên mãn 
đồng như thế giới. Khắp nơi thanh tịnh như 
ngọc lưu ly. Tướng khói dần dân tiêu mất. Hơi 
thở trong mũi trở nên màu trắng. 

Tâm được khai ngộ, các lậu hết sạch, hơi thở 
ra vào hoá thành hào quang chiếu khắp mười 
phương thế giới. Con chứng quả A La Hán. 
Thế Tôn thọ ký cho con sẽ thành tựu quả vị bồ- 
đề. 

Đức Phật hỏi về viên thông, con dùng phép 
nhiếp niệm vào hơi thở, dừng lặng lâu ngày 
nên phát ra sáng suốt. Sự sáng suốt viên mãn, 
trừ sạch các lậu hoặc, đó là phương pháp hay 
nhật. 


VIÊN THÔNG SÁU THỨC 
4. VIÊN THÔNG THIỆT THỨC 


Phú-lâu-na Di-đa-la-ni Tử 

Phú-lâu-na Di-đa-la-ni Tử liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, 
Con từ nhiều kiếp đến nay được biện thuyết 
không ngại. Con tuyên thuyết các pháp khổ, 
không, thâm đạt tướng chân thật. Như thế cho 
đến các pháp môn bí mật của Như Lai nhiều 
như cát sông Hằng, con đều dùng phương tiện 
khai thị ở trong chúng. Con đạt được sức vô uý. 
Thế Tôn biết con có tài giảng thuyết, nên dùng 
pháp luân âm thanh, dạy con tuyên dương 
chánh pháp. Con theo giúp Phật chuyển pháp 
luân, nhờ pháp âm như tiếng sư tử mà con 
thành A La Hán. Thế Tôn ấn chứng cho con là 
thuyết pháp bậc nhất. 

Đức Phật hỏi về viên thông, con dùng pháp âm 
hàng phục ma oán, diệt sạch các lậu hoặc, đó 


là phương pháp tốt nhất. 


VIÊN THÔNG SÁU THỨC 
5. VIÊN THÔNG VỀ THÂN THỨC 


Ưu-ba-ly 

Ưu-ba-ly liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
chân Phật rồi bạch Phật rằng, Con được theo 
Phật vượt thành xuất gia, tự mình thấy Như Lai 
sáu năm tinh cần khổ hạnh, đích thân thấy Như 
Lai hàng phục các ma, chế ngự các ngoại đạo, 
và giải thoát hẳn mọi tham dục thế gian. 

Con nương vào giới luật do Đức Phật dạy, nên 
ba ngàn oai nghi, tám vạn tế hạnh, cho đến 
tánh nghiệp, giá nghiệp đều được thanh tịnh. 
Thân tâm con được vắng lặng, thành bậc A La 
Hán. 

Nay làm vị cương kỉ trong chúng hội của Như 
Lai, Chính Đức Phật ân chứng cho là người 


con giữ giới tu thân, được đại chúng suy cử là 
bậc nhất. 

Nay Đức Phật hỏi về viên thông. Con do giữ 
giới nơi thân mà thân được tự tại, giữ giới ở 
tâm thì tâm được thông suốt, sau đó thân tâm 
đều được viên thông tự tại, đó là phương pháp 
tốt nhất. 


VIÊN THÔNG SÁU THỨC 
VIÊN THÔNG Ý THỨC 


Mục-kiền-liên 

Đại Mục-kiền-liên liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, Ban 
đầu con đi khát thực, giữa đường gặp ba anh 
em Ca-diếp-ba là Ưu-lâu-tằn-loa, Già-da, Na- 
đề, họ giảng nói nghĩa lý thâm diệu của pháp 
nhân duyên của Như Lai, Con liền phát tâm, 
được sự thông đạt sâu xa. 


Như Lai ban cho con y ca-sa đắp trên thân, râu 
tóc tự rụng. Con có thê đi khắp mười phương 
mà không ngăn ngại. Có được thần thông, 
được đại chúng suy cử là đệ nhất, thành bậc A 
La Hán. 

Không chỉ riêng Thế Tôn, mà mười phương 
Như Lai đều tán thán năng lực thần thông của 
con được thanh tịnh, viên mãn, sáng suốt và 
không sợ hãi. 

Đức Phật hỏi về viên thông, con xoay ý niệm 
trở về bản thê tròn đầy sâu lắng, tâm thể sáng 
suốt được hiễn bày, như nước đục lắng trong, 
lâu ngày thành trong suốt, đó là phương pháp 
tốt nhất. 


VIÊN THÔNG BẢY ĐẠI 


* * * 


1. VIÊN THÔNG HOẢ ĐẠI 
Ô-sô-sắc-ma 


Ô-sô-sắc-ma đến trước Phật, chắp hai tay đảnh 
lễ sát chân Phật rồi bạch rằng, Con thường nhớ 
trước đây, trong nhiều kiếp xa xưa, tánh con 
nhiều dâm dục. Có Đức Phật ra đời, hiệu là 
Không Vương, nói rằng người đa dâm giống 
như đồng lửa dữ, ngài dạy con quán khắp hơi 
nóng lạnh trên khắp trăm vóc tứ chỉ. 

Được giác tánh sáng suốt ngưng lặng bên 
trong, tâm đa dâm hoá thành lửa trí huệ. Từ đó, 
mỗi khi chư Phật triệu mời con, thường gọi là 
Hoả đầu. 

Con dùng sức hoả quang tam-muội mà thành A 
La Hán. Tâm phát nguyện lớn rằng khi chư 
Phật thành đạo, con sẽ làm vị lực sĩ thân cận 
chư Phật, hàng phục ma oán. 

Đức Phật hỏi về viên thông, con dùng pháp 
quán sát hơi âm nơi thân tâm đều lưu thông 
không ngăn ngại. Khi các lậu hoặc đã tiêu trừ, 
liền phát ra lửa đại trí huệ quý báu, được bậc 
giác ngộ vô thượng. Đó là đệ nhất. 


VIÊN THÔNG BẢY ĐẠI 


2. VIÊN THÔNG ĐỊA ĐẠI 


Trì Địa Bồ Tát 

Trì Địa Bồ Tát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, Con nhớ 
vào kiếp trước, khi Đức Phật Phổ Quang Như 
Lai ra đời, con là tỷ-khưu thường ở những nơi 
đường sá, bến đò, đất đai hiểm trở, eo hẹp, 
không được an toàn; đề phòng cho sự tốn hại 
đến xe ngựa, con đều san bằng, con làm cầu 
hoặc đắp đất. 

Con siêng năng khó nhọc như vậy, trải qua vô 
số chư Phật ra đời. Hoặc có chúng sanh, ở nơi 
chợ triền cần người mang đồ vật, trước hết con 
mang giúp cho họ, đến nơi để đồ vật xuống, 
con liền đi ngay, không nhận tiền công. 

Khi đó vào thời Đức Phật Tì-xá-phù ra đời, thế 
gian phần nhiều đói kém, con cõng giúp người 
không kể gần xa, mà chỉ nhận một tiền. Hoặc 


có xe trâu mắc phải sình lầy, con dùng sức 
mạnh đầy xe lên, giúp họ khỏi khổ não. 

Lúc ấy trong nước có vị quốc vương thiết trai 
cúng dường Đức Phật, con liền sửa sang 
đường đất bằng phẳng đón Phật đi qua. Tì-xá- 
phù Như Lai xoa đầu con nói rằng, Nên bình 
tâm địa, thì tất cả đất đai trên thế giới đều được 
an bình. 

Tâm con liền được khai ngộ, thấy vi trần nơi 
thân cùng với vi trần tạo nên thế giới vốn chẳng 
sai biệt. Tự tánh của vi trần không cọ xát nhau, 
cho đến đao binh cũng không đụng chạm được 
dì. 

Con do nơi pháp tánh mà ngộ vô sanh nhẫn, 
thành bậc A La Hán. Nay hướng tâm thể nhập 
Bồ Tát đạo. (Trong pháp hội) nghe các Đức 
Như Lai giảng bày Tri kiến Phật như Diệu liên 
hoa, con liền được chứng minh là vị thượng 
thủ. 

Đức Phật hỏi về viên thông, con do quán sát kỹ 
về hai thứ trần nơi thân và thế giới đều không 
sai biệt, vốn là tánh Như Lai tạng, hư vọng phát 
ra trần tướng. Khi trần tướng tiêu sạch, thì trí 


huệ được viên mãn, thành đạo vô thượng. Đó 
là phương pháp tốt nhất. 


VIÊN THÔNG BẢY ĐẠI 
3. VIÊN THÔNG THUY ĐẠI 


Nguyệt Quang Đông Tử 

Nguyệt Quang đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, 
Con nhớ hằng hà sa kiếp từ trước, có Đức 
Phật ra đời hiệu là Thuỷ Thiên, dạy cho các 
hàng Bồ Tát tu pháp quán về nước đề nhập 
chánh định. 

Quán sát trong thân, tánh nước không xâm 
đoạt lẫn nhau. Ban đầu từ nước mũi, nước dãi, 
cho đến các thứ tân dịch tinh huyết, đại tiện, 
nước tiêu, châu lưu trong thân đều cùng một 
thê tánh. Con quán sát thấy nước trong thân 
cùng nước trong các biễn hương thuỷ trong 


quốc độ của Phù Tràng Vương đều không sai 
biệt. 

Lúc ấy, ban đầu con mới thành tựu được phép 
quán nây, chỉ thấy được nước, chưa đạt được 
chỗ không thấy có thân. Lúc ấy con là vị tỷ- 
khưu đang ngồi thiền trong thất. Có vị đệ tử khi 
nhìn qua cửa số, thây trong phòng chỉ toàn 
nước trong, chứ không thấy gì khác. 

Đông tử không biết, lây miếng ngói ném vào 
trong nước, rơi xuống nước phát ra tiếng, chú 
nhìn quanh rồi bỏ đi. Sau khi con xuất định, mới 
thấy đau tim, như Xá-lợi-phất bị quỷ Vi hại 
đánh. 

Con tự nghĩ, nay con đã thành bậc A La Hán, 
đã lâu không còn bệnh duyên, tại sao hôm nay 
bỗng dưng đau tim? Phải chăng đã bị thối thất? 
Lúc bấy giờ, chú đệ tử đi đến, kể lại những việc 
như trước. Con bảo chú rằng, về sau khi nào 
lại thây nước trong phòng thì hãy mở cửa, vào 
trong nước lẫy viên ngói ra. Chú đệ tử theo lời 
con dặn, khi con nhập định, chú thấy viên ngói 
trong nước rõ ràng. Chú mở cửa vào lẫy viên 
ngói đi. Sau khi con xuất định, thân thể bình 


thường như trước. 

Con đã gặp được vô lượng chư Phật, cho đến 
khi gặp Đức Sơn Hải Tự Tại Thông Vương 
Như Lai, con mới chứng được không thân, 
cùng với thê tánh của nước biển hương thuỷ 
trong mười phương cùng thể nhập với chân 
không, chẳng hai chẳng khác. Nay ở trong 
pháp hội của Như Lai, con được danh hiệu là 
Đồng chân, được dự vào chúng hội của hàng 
Bồ Tái. 

Đức Phật hỏi về viên thông, con do quán tánh 
nước lưu thông thuần một vị, nên chứng được 
vô sinh nhẫn, viên mãn đạo quả bồ-đề. Đây là 
phương pháp thứ nhất. 


VIÊN THÔNG BẢY ĐẠI 
4. VIÊN THÔNG PHONG ĐẠI 


Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử 


Lưu Ly Quang Pháp vương tử liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật 
rằng: Con nhớ hằng hà sa kiếp trước, có Đức 
Phật ra đời hiệu là Vô Lượng Thanh, ngài khai 
thị cho hàng Bồ Tát tánh bản giác diệu minh. 
Ngài dạy quán sát thế giới nầy và thân chúng 
sanh đều là do sức lay động của nhân duyên 
hư vọng mà ra. 

Lúc ấy, con quán sự an lập của thế giới, quán 
sự thiên lưu của thời gian, quán thân khi động 
khi yên, quán tâm khi khởi khi diệt. Thấy các 
tánh động ấy đều bình đẳng như nhau, vốn 
không sai biệt. 

Bấy giờ con nhận ra các tánh lay động ấy, đến 
không do đâu, đi chẳng về đâu. Mười phương 
chúng sanh điên đảo nhiều như số vi trần đều 
đồng một tánh hư vọng. 

Như thế cho đến hết thảy chúng sanh trong một 
tam thiên đại thiên, cũng như hằng trăm loài 
muỗi mòng có trong đồ chứa, kêu vo ve ẫm ï, ở 
trong gang tấc, ồn ào rồi rít. Con gặp Phật chưa 
bao lâu, liền được vô sinh pháp nhẫn. 

Bấy giờ tâm con khai ngộ, mới thấy được cõi 


Phật Bất động ở phương đông. Con thành vị 
Pháp vương tử, thừa sự mười phương Phật. 
Thân tâm phát ra ánh sáng rỗng suốt không 
ngăn ngại. 

Đức Phật hỏi về viên thông, con do quán sát 
sức lay động của gió vốn không nương vào 
đâu, nên ngộ ra tâm bồ-đề, thể nhập vào chánh 
định. Hợp với diệu tâm của chư Phật trong 
mười phương đã truyền dạy. Đó là phương 
pháp tốt nhất. 


VIÊN THÔNG BẢY ĐẠI 
5. VIÊN THÔNG KHÔNG ĐẠI 


Hư Không Tạng Bồ Tát 

Hư Không Tạng Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, 
Con cùng Đức Như Lai chứng được vô biên 
thân nơi Đức Phật Định Quang. 


Lúc ấy tay con cầm bốn hạt châu lớn, chiều 
sáng khắp mười phương cõi Phật nhiều như vi 
trần, và biên các cõi nước ấy thành hư không. 
Lại trong tự tâm hiện ra đại viên kính trí, trong 
đó phóng ra 10 loại hào quang báu vi diệu, đều 
soi khắp cùng tận hư không khắp mười 
phương. 

Các cõi nước Phù tràng vương đều hiện ra 
trong kính nầy và nhập vào thân con. Thân con 
đồng như hư không, không phương ngại lẫn 
nhau. Thân con khéo nhập vào các quốc độ 
nhiều như vi trần. Làm nhiều Phật sự, được sự 
tùy thuận. 

Có được thân lực lớn nây là do con quán chiếu 
rõ ràng, thấy tứ đại không nương vào đâu, do 
vọng tưởng mà có sanh diệt. Hư không vốn 
chẳng phải hai, quốc độ Phật vốn đồng nhau. 
Do thấy được thê tánh đồng mà được vô sinh 
pháp nhẫn. Đức Phật hỏi về viên thông, con do 
quán chiêu hư không vốn không ngắn mé, nên 
được thể nhập vào chánh định, có được diệu 
lực viên minh. Đây là phương pháp tốt nhất. 


VIÊN THÔNG BẢY ĐẠI 
6. VIÊN THÔNG THỨC ĐẠI 


Di Lặc Bồ Tát 

Di-lặc Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, Con nhớ 
trong kiếp trước nhiều như vi trần, có Đức Phật 
ra đời hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh, con theo 
Phật xuất gia. Nhưng tâm con còn trọng hư 
danh thế gian, thích giao du với hàng quyên 
duý. 

Lúc ây Đức Thê Tôn dạy con tu tập pháp định 
duy tâm thức, con được nhập vào chánh định. 
Từ nhiều kiếp nay, nhờ chánh định nầy, mà con 
được phụng sự chư Phật nhiều như cát sông 
Hằng. Tâm cầu danh thế gian đã diệt sạch 
không còn. 

Cho đến khi Đức Phật Nhiên Đăng thị hiện ra 
đời, con được thành tựu vô thượng diệu viên 


thức tâm tam-muội. Cho đến cùng tận hư 
không các cõi nước của Như Lai, dơ sạch, có 
không, đều là biến hiện từ tâm con. 

Bạch Đức Thế Tôn, do con rõ được tánh duy 
thức như vậy, nên từ thức tánh lưu xuất vô 
lượng Như Lai, Nay được Phật thụ kí, kế tiếp 
thành Phật ở cõi này. Đức Phật hỏi về viên 
thông, con dùng pháp quán tường tận mười 
phương đều do thức biến. Thức tâm được tròn 
sáng, thể nhập tánh viên thành thật, rời xa các 
tánh y tha khởi và tánh biến kế sở chấp, được 
pháp vô sanh nhẫn. Đó là phương pháp tốt 
nhât. 


VIÊN THÔNG BẢY ĐẠI 
7. VIÊN THÔNG KIÉN ĐẠI 
Bồ Tát Đại Thế Chí 


Đại Thế Chí Pháp vương tử cùng 52 vị Bồ Tát 
cùng tu tập, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 


sát chân Phật rồi bạch Phật rằng: 

Con nhớ hằng hà sa kiếp trước, có Đức Phật ra 
đời hiệu là Vô Lượng Quang. Lúc ây có 12 Đức 
Như Lai kế tục nhau thành Phật trong một kiếp. 
Đức Phật sau cùng hiệu là Siêu Nhật Nguyệt 
Quang, ngài dạy con pháp niệm Phật tam-muội. 
Ví như có người, một đằng chuyên nhớ, một 
đằng chuyên quên, thì hai người ấy, dầu gặp 
cũng không là gặp, dầu thấy cũng không là 
thấy. 

Nếu cả hai người đều nhớ nhau, hai bên nhớ 
nhau thật sâu trong tâm niệm, như thế cho đến 
đời nầy sang đời khác, như hình với bóng, 
không bao giờ cách xa nhau. 

Mười phương Như Lai thương nhớ chúng sanh 
như mẹ thương con. Nếu con trốn tránh, tuy 
nhớ, nào có ích gì. Nếu con nhớ mẹ, như khi 
mẹ nhớ con, thì mẹ con đời đời không cách xa 
nhau. 

Nếu tâm chúng sanh, nhớ Phật, tưởng đến 
Phật, thì đời nầy, đời sau, nhất định thấy Phật. 
Họ đã cách Phật không xa, nên không nhờ vào 
phương tiện mà được tâm khai ngộ. 


Như người xông hương thì thân thể có mùi 
thơm. Đó gọi là hương quang trang nghiêm. 
Bản nhân của con là dùng tâm niệm Phật mà 
thê nhập vô sanh nhẫn. Nay con trong cõi nây, 
tiếp dẫn những người niệm Phật trở về cõi Tịnh 
độ. 

Đức Phật hỏi về viên thông, con do thu nhiếp 
tất cả sáu căn mà không cân lựa chọn, tịnh 
niệm liên tục. Đó là phương pháp hay nhất. 


KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI 
MẬT NHƠN TU CHỨNG LIÊU NGHĨA 
CHƯ BÒ TÁT VAN HẠNH THỦ LĂNG NGHIÊM 


Nhĩ Căn Viên Thông —- Nhiếp Tâm 
Là Giới 


GIẢNG GIẢI NHĨ CĂN 
Quán Thế Âm Bồ Tát 


Lúc bấy giờ Bồ Tát Quán Thế Âm liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát dưới chân Đức 
Phật, rồi bạch Phật rằng: 

Bạch Đức Thế Tôn, con nhớ vào hằng hà kiếp 
từ thời quá khứ, lúc ây có Đức Phật xuất hiện 
trên đời, danh hiệu là Quán Thế Âm. Con phát 
tâm bồ- đề từ Đức Phật đó. Ngài dạy con từ 
nghe, quán chiếu, tu tập mà thể nhập chánh 
định. 

Ban đầu, con ở trong tánh nghe, vào được 
dòng viên thông thì không còn trạng thái sở văn 
nữa, tướng sở nhập cũng vắng lặng, hai trạng 
thái động tịnh rõ ràng chẳng còn sanh. Tình 
trạng như vậy tăng dân, các tướng năng văn, 


sở văn đều hết sạch. 

Cũng không dừng trụ trong chỗ hết sạch năng 
văn, sở văn, đạt đến năng giác sở giác đều 
vắng lặng. Không giác viên mãn tột bậc, thì các 
tướng năng không và sở không đều tịch diệt. 
Sinh diệt đã diệt, thì bản tánh tịch diệt hiện tiền. 
Bỗng nhiên con vượt ra ngoài thế gian và xuất 
thế gian, khắp mười phương một thể sáng suốt 
viên mãn hiển bày, và con đạt được hai cảnh 
giới thù thắng. 

Một là, trên hợp với bốn diệu giác tâm của 
mười phương chư Phật. Con đạt được từ lực 
đồng như của chư Phật Như Lai. 

Hai là, dưới hợp với tất cả chúng sanh trong lục 
đạo khắp mười phương. Cùng với chúng sanh 
đồng một bi ngưỡng. 


ỨNG THÂN DIỆU TỊNH 
Bạch Thế Tôn, do con cúng dường đức Quán 


Âm Như Lai, nên con được ngài truyền thọ Như 
huyễn văn huân văn tu kim cang tam-muội, 


được cùng chư Phật Như Lai có đồng một từ 
lực. Khiến cho thân con thành tựu ba mươi hai 
ứng thân, có thể đến đi khắp mọi quốc độ. 
Bạch Thế Tôn 

Nếu có Bồ Tát nhập tam-ma-địa, tiến tu pháp 
vô lậu, đã được thắng giải và thể hiện viên 
thông, con sẽ hiện thành thân Phật thuyết pháp 
cho các vị nghe, khiến cho các vị Bồ Tát ấy 
được giải thoát. 

Nếu có hàng hữu học tu pháp diệu minh vắng 
lặng, đã được thắng diệu viên mãn, con sẽ hiện 
ra trước các vị ây thân Độc giác, thuyết pháp 
cho họ nghe, giúp cho họ được giải thoái. 

Nếu các hàng hữu học đoạn mười hai nhân 
duyên, do các duyên đã đoạn mà phát ra thắng 
tánh, và thắng tánh đã viên mãn. Con hiện ra 
trước người đó thân Duyên Giác, thuyết pháp 
cho họ nghe khiến cho họ được giải thoát. 

Nếu có hàng hữu học đã đạt được tánh không 
của Tứ đề, tu Đạo đề, và thê nhập Diệt đề, 
thắng tánh hiện bày viên mãn, con liền hiện ra 
thân Thanh Văn trước người kia, thuyết pháp 
cho họ nghe để giúp cho họ được giải thoát. 


Nếu có chúng sanh, muốn tâm được tỏ ngộ, 
không phạm vào cảnh ngũ dục lạc thế gian, và 
muốn thân được thanh tịnh. Con liền hiện ra 
trước người ấy thân Phạm vương, thuyết pháp 
cho họ nghe, khiến cho họ được giải thoát. 
Nếu có chúng sanh muốn làm Thiên chủ, thống 
lãnh các cõi trời, con liền hiện ra trước người 
này thân Đề thích, thuyết pháp cho họ nghe, 
giúp cho họ được thành tựu ước nguyện. 

Nếu có chúng sanh muốn có thân tự tại, đi 
khắp mười phương, con hiện ra thân Tự tại 
thiên trước người đó, thuyết pháp cho họ nghe, 
khiến cho họ được thành tựu ước nguyện. 

Nếu có chúng sanh muốn có thân tự tại, phi 
hành giữa hư không, con hiện ra trước người 
đó thân Đại tự tại thiên, thuyết pháp cho họ 
nghe đề giúp cho họ thành tựu ước nguyện. 
Nếu có chúng sanh muốn thống lĩnh quỷ thần, 
CỨU GIúp đất nước, con sẽ hiện ra trước người 
đó thân Thiên Đại tướng quân, thuyết pháp cho 
họ nghe để giúp cho họ thành tựu ước nguyện. 
Nếu có chúng sanh thích thống lĩnh thế giới, 
bảo hộ chúng sanh, con sẽ hiện ra trước người 


đó thân Tứ thiên vương, thuyết pháp cho họ 
nghe để giúp cho họ thành tựu ước nguyện. 
Nếu có chúng sanh muốn sanh ở thiên cung, 
sai khiến quỷ thần, con sẽ hiện ra thân Thái tử 
con của Tứ thiên vương trước người kia, nói 
pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 
Nếu có chúng sanh thích làm vua cõi người, 
con sẽ hiện ra thân Quốc vương trước người 
kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được 
thành tựu. 

Nếu có chúng sanh muốn làm chủ một gia đình 
thế tộc, được người đời kính ngưỡng, con sẽ 
hiện ra thân Trưởng gia trước người kia, nói 
pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 
Nếu có chúng sanh thích đàm luận những lời 
hay, sống đời trong sạch, Con sẽ hiện ra thân 
Cư sĩ trước người kia, nói pháp cho họ nghe để 
giúp họ được thành tựu. 

Nếu có chúng sanh thích việc trị nước, chỉ huy 
đoán định các bang ấp, con sẽ hiện ra thân Tế 
quan trước người kia, nói pháp cho họ nghe để 
giúp họ được thành tựu. 

Nếu có chúng sanh thích môn số thuật, tự mình 


nhiếp tâm giữ thân, con sẽ hiện ra thân Bà-la- 
môn trước người kia, nói pháp cho họ nghe để 
giúp họ được thành tựu. 

Nếu có người thiện nam muốn học pháp xuất 
gia, giữ các giới luật, con sẽ hiện ra thân tỷ- 
khưu trước người kia, nói pháp cho họ nghe để 
giúp họ được thành tựu. 

Nếu có người tín nữ muốn học pháp xuất gia, 
giữ các giới luật, con sẽ hiện ra thân tỷ-khưu-ni 
trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp 
họ được thành tựu. 

Nếu có người thiện nam thích giữ ngũ giới, con 
sẽ hiện ra thân Ưu-bà-tắc trước người kia, nói 
pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 
Nếu có người tín nữ thích giữ ngũ giới, con sẽ 
hiện ra thân Ưu-bà-di trước người kia, nói pháp 
cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 

Nếu có phụ nữ lập thân trong việc nội chánh để 
điều hành gia đình hay quốc gia, con sẽ hiện ra 
thân nữ chủ hoặc thân quốc phu nhân mạng 
phụ đại gia trước người kia, nói pháp cho họ 
nghe để giúp họ được thành tựu. 

Nếu có chúng sanh, không hoại nam căn, con 


sẽ hiện ra thân đồng nam trước người kia, nói 
pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 
Nếu có người con gái, muốn làm trinh nữ, 
không thích kết hôn, con sẽ hiện ra thân đồng 
nữ trước người kia, nói pháp cho họ nghe để 
giúp họ được thành tựu. 

Nếu có chư thiên muốn thoát khỏi loài trời, Con 
sẽ hiện ra thân chư thiên, nói pháp cho họ nghe 
để giúp họ được thành tựu. 

Nếu có loài rồng muốn thoát khỏi thân rồng, 
Con sẽ hiện ra thân rồng, nói pháp cho họ nghe 
để giúp họ được thành tựu. 

Nếu có loài dược-xoa muốn thoát khỏi loài của 
mình, Con sẽ hiện ra trước họ thân dược-xoa, 
nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành 
tựu. 

Nếu có loài càn-thát-bà muốn thoát khỏi loài 
của mình, Con sẽ hiện ra trước họ thân càn- 
thát-bà, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được 
thành tựu. 

Nếu có loài a-tu-la muốn thoát khỏi loài của 
mình, Con sẽ hiện ra trước họ thân a-tu-la, nói 
pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 


Nếu có loài khẳn-đà-la muốn thoát khỏi loài của 
mình, Con sẽ hiện ra trước họ thân khẩn-đà-la, 
nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành 
tựu. 

Nếu có loài ma-hô-la-già muốn thoát khỏi loài 
của mình, Con sẽ hiện ra trước họ thân ma-hô- 
la-già, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được 
thành tựu. 

Nếu có chúng sanh thích được thân người, tu 
để thành thân người, Con sẽ hiện ra thân 
người, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được 
thành tựu. 

Nếu có loài phi nhân, hoặc có hình, hoặc không 
có hình, hoặc có tưởng, hoặc không có tưởng, 
muốn thoát khỏi loài của mình, Con sẽ hiện ra 
trước họ với thân hình như họ, nói pháp cho họ 
nghe để giúp họ được thành tựu. 


Đây gọi là 32 ứng thân diệu tịnh, đều đi vào 
được các cõi nước và thành tựu một cách tự tại 
văn huân văn tu tam muội và vô tác diệu lực. 


CÔNG ĐỨC VÔ ÚY 


Bạch Thế Tôn, do con lại dùng vô tác diệu lực 
và văn huân văn tu kim cang tam muội ấy, và vì 
con có cùng một lòng bi ngưỡng với tất cả 
chúng sanh trong lục đạo mười phương ba đời, 
nên khiến cho chúng sanh, ai đã thể nhập vào 
thân con, đều có được 14 công đức vô uý. 

Một là, do con không tự quán âm thanh, mà 
quán cái tâm năng quán, nên khiến cho chúng 
sanh đang khổ não trong mười phương ba đời 
kia quán sát âm thanh, liền được giải thoát. 
Hai là tri kiến đã xoay trở lại, khiến cho các 
chúng sanh dù vào đống lửa, lửa vẫn không 
cháy. 

Ba là, quán cái nghe đã quay trở lại, khiến cho 
các chúng sanh dù vào nước sâu, nước không 
nhận chìm. 

Bồn là đã diệt hết vọng tưởng, tâm không sát 
hại, khiến cho chúng sanh khi vào những nước 
quỷ, quỷ không hại được. 

Năm là huân tập và thành tựu được tánh nghe. 
Sáu căn đều tiêu giải, quay về bản tánh, đồng 
như tánh nghe. Có thể khiến cho chúng sanh 


lúc sắp bị hại, dao gậy sẽ gãy từng đoạn, khiến 
cho binh khí chạm vào thân người như cắt vào 
nước, như thổi ánh sáng, bản tánh không hề 
lay động. 

Sáu là huân tập tánh nghe sáng suốt thấy khắp 
pháp giới, thì các tánh tối tăm không thể còn 
được. Khiến cho chúng sanh, tuy các loài 
dược-xoa, la-sát, cưu-bàn-trà quỷ, cập tỳ-xá- 
già, phú-đan-na...đến gần bên cạnh, mắt chúng 
vẫn không nhìn thấy được. 

Bảy là các âm thanh đều hoàn toàn tiêu mất, 
tánh quán sát và tánh nghe đều quay về tự 
tánh, lìa hắn các vọng trần. Có thể khiến cho 
các thứ cùm dây, gông xiềng không thể dính 
vào được. 

Tám là diệt đối tượng âm thanh, tánh nghe viên 
mãn, sanh từ lực cùng khắp, khiến chúng sanh 
đi qua đường hiểm mà giặc không thể cướp 
được. 

Chín là do huân tập tánh nghe được thanh tịnh, 
la xa trần tướng, sắc, thanh... không lôi kéo 
được, khiến cho những chúng sanh đa dâm lìa 
xa tham dục. 


Mười là con chỉ lưu lại thuần một viên âm thanh 
tịnh, không còn đối tượng thanh trần, căn cảnh 
viên dung, không còn đối đãi năng sở, khiến 
cho chúng sanh xa lìa được tham sân si sân 
nhuê. 

Mười một là, tiêu dung thanh trần đối tượng, 
con xoay cái nghe về tánh bản minh, thân tâm 
và pháp giới trong sáng như lưu ly, lẵng trong, 
không ngăn ngại. Khiến cho những chúng sanh 
ngu ngốc mê tối xa lìa sự si mê tăm tối. 

Mười hai là viên dung các hiện tượng, con xoay 
tánh nghe trở về. Nơi đạo tràng bất động mà 
hòa vào thế gian nhưng không hủy hoại thế 
giới. Có thê cúng dường chư Phật Như Lai như 
số vi trần trong khắp mười phương, con ở bên 
mỗi Đức Phật làm Pháp vương tử. Khiến trong 
pháp giới những chúng sanh không có con, câu 
có con trai, sanh được con trai phước đức trí 
tuệ. 

Mười ba là, sáu căn của con được viên thông, 
cái được soi sáng là bất nhị, trùm khắp mười 
phương phương, thành đại viên kính không 
Như Lai tàng, con vâng lãnh những pháp môn 


bí mật của thập phương Như Lai như vi trần 
không hề thiếu sót, khiến cho trong pháp giới 
những chúng sanh không có con, cầu có con 
gái, sanh được con gái tướng tốt đoan chính, 
phước đức dịu dàng, được nhiều người kính 
TÂN | 

Mười bôn là, trong tam thiên đại thiên thê giới 
này, có trăm ức mặt trời, mặt trăng, các Pháp 
vương tử hiện ở trong thế gian đông như số cát 
62 sông Hằng, đều tu Phật pháp, làm gương 
mẫu, giáo hóa chúng sanh, tùy thuận chúng 
sanh. Trí tuệ và phương tiện mỗi Ngài đều khác 
nhau. 

Do con được tánh viên thông, phát ra diệu tánh 
của nhĩ căn. Nên thân tâm vi diệu trùm khắp 
pháp giới. Khiến cho chúng sanh chấp trì danh 
hiệu của con, so với những người chấp trì danh 
hiệu Pháp vương tử số lượng bằng 62 số cát 
sông Hằng nói trên, công đức bằng nhau không 
sai khác. 

Bạch Thế Tôn, một danh hiệu của con, cùng 
với các danh hiệu kia đều không sai khác, là do 
con tu tập được tánh viên thông chân thực. 


Đó gọi là Mười bốn lực vô úy, con đem điều 
phước đến đây đủ khắp cho các chúng sanh. 


BÓN ĐỨC VÔ TÁC NHIỆM MÀU 


Bạch Thế Tôn! Con lại được đạo tu chứng viên 
thông vô thượng đó, nên lại khéo được bốn 
đức vô tác nhiệm mâu không thể nghĩ bàn: 
Một là, ban đầu con chứng được tánh nghe vi 
diệu, tâm tánh không còn các tướng năng văn. 
Các việc thây nghe hay biết không còn cách 
biệt, con thành tựu được bảo giác viên dung 
thanh tịnh. Nên con có thê hiện ra rất nhiều 
diệu dụng, nói được rất nhiều thần chú bí mật. 


Chẳng hạn, con có thể hiện ra từ 1 đầu, 3 đâu, 
5 đầu, 7 đầu, 9 đầu, 11 đầu, 108 đầu, 1.000 
đầu, 10.000 đầu cho đến 84.000 đầu thước-ca- 
la. 

Con có thể hiện ra 2 tay, 4 tay, 6 tay, 12 tay, 14 
tay, 16 tay, 18 tay, 20 tay, 24 tay, 108 tay rồi 
1.000 tay, 10.000 tay cho đến 84.000 tay mẫu- 
đà-la. 


Hoặc có thê hiện ra 2 mắt, 3 mắt, 4 mắt, 9 mắt, 
108 mắt, rồi 1.000 mắt, 10.000 mắt, cho đến 
84.000 con mắt báu thanh tịnh. Hoặc khi thì 
(hiện thân) từ, khi thì uy, khi thì định, khi thì tuệ 
để cứu độ chúng sanh được hoàn toàn tự tại. 
Hai là do tánh nghe và suy nghĩ của con thoát 
ngoài sáu trần, như âm thanh xuyên qua vách 
tường, không bị ngăn ngại. Cho nên diệu dụng 
của con có thê hiện ra mỗi mỗi hình, tụng mỗi 
mỗi chú. Hình và chú đó đều có thể đem sức vô 
uý mà bố thí cho chúng sanh. Thế nên các cõi 
nước trong mười phương nhiều như vi trần đều 
gọi con là vị bố thí sự không sợ hãi. 

Ba là do con tu tập căn tánh bản diệu viên 
thông thanh tịnh, nên đi qua thế giới nào, đều 
khiến cho chúng sanh xả thân, xả đồ trân bảo, 
cầu con thương xót. 

Thứ tư, do con chứng được tâm Phật, đạt đến 
chỗ rốt ráo, nên có thê đem các thứ trân báu 
cúng dường mười phương Như Lai, khắp đến 
chúng sanh trong sáu đường cả pháp giới. 

Ai cầu vợ thì được vợ, cầu con được con, cầu 
tam-muội được tam-muội, cầu sống lâu được 


sống lâu. Như thế cho đến câu Đại niết-bàn liền 
được Đại niết-bàn. 

Đức Phật hỏi về viên thông, con do được viên 
chiếu tam-muội nơi nhĩ căn mà duyên tâm 
được tự tại. Nhân tướng nhập lưu mà được 
tam-ma-đề, thành tựu quả vị bồ-đề. Đó là thứ 
nhất. 

Bạch Thế Tôn, Đức Phật Như Lai đó, đã khen 
ngợi con khéo chứng được pháp môn viên 
thông. Trong đại chúng, ngài thọ ký cho con 
danh hiệu Quán Thế Âm. 

Do con thây nghe thấu suốt mười phương, nên 
tên gọi Quán Thế Âm cùng khắp mười phương 
thế giới. 

Lúc bây giờ, Đức Thế Tôn nơi sư tử toà, từ 
năm vóc đều phóng hào quang báu, tỪ xa rót 
xuống đảnh các Đức Như Lai nhiều như vi trần 
và trên đảnh đầu các vị Bồ Tát Pháp vương tử. 
Các đức Như Lai kia, từ năm vóc cũng đều 
phóng hào quang báu, từ các thế giới nhiều 
như vi trần đến rót trên đảnh Đức Phật và trên 
đảnh các vị Bồ Tát và A La Hán trong chúng 
hội. 


Rừng cây, ao hồ đều diễn ra pháp âm. Hào 
quang giao xen nhau như lưới tơ báu. 

Đại chúng được điều chưa từng có, tất cả đều 
chứng được Kim cang tam-muội. 

Liền khi ây, mưa trời rơi xuống loài hoa sen 
trăm báu, màu xanh vàng đỏ trắng xen lẫn 
nhau. Mười phương hư không hóa thành màu 
sắc bảy thứ châu báu. 

Núi sông đất liền của cõi ta-bà này cùng lúc 
không hiện ra. Chỉ thấy các quốc độ như vi trần 
trong mười phương hợp thành một thế giới. Kệ 
tụng, tán ca tự nhiên 

vang lên. 


Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi 

TUYẾN CHỌN VIÊN THÔNG 

Lúc đó, Đức Như Lai bảo ngài Văn Thù Sư Lợi 
Pháp vương tử rằng: “Nay ông hãy xem trong 


25 vị Đại Bồ Tát và A La Hán vô học, mỗi vị đều 
trình bày phương tiện ban đầu đề thành đạo, 


họ đều nói về tu tập tánh viên thông chân thật. 
Việc tu hành của các vị đó thật là chẳng có chỗ 
hơn kém, trước sau khác nhau.” 

Nay Như Lai muốn khiến cho A-Nan khai ngộ, 
thì trong 25 hạnh tu đó, hạnh nào hợp với căn 
cơ A-Nan? Và sau khi Như Lai diệt độ, chúng 
sanh trong cõi nầy muốn thể nhập Bỏ Tát thừa, 
cầu đạo vô thượng, do phương tiện gì mà dễ 
thành tựu? 

Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp vương tử vâng lời 
dạy của Đức Phật, liền t ừ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ sát chân Phật. Nương vào oai thần của 
Đức Phật, đáp bằng kệ rằng: 


Biển giác tánh lặng trong viên mãn 
Vốn nhiệm mâu viên mãn trong lặng 
Tánh bản minh chiều thành ra “sở” 
Tướng “sở” lập, mất tánh bản minh. 
Do mê vọng thấy có hư không 
Nương hư không, hình thành thế giới 
Tưởng lắng đọng, thành cõi nước 
Tri giác phân biệt, thành chúng sanh. 
Hư không sanh khởi trong Đại giác 


Như bọt nước nỗi lên giữa biển 

Cõi nước hữu lậu như vi trần 

Đều nương hư không mà phát sanh. 
Bọt nước tan, hư không chẳng còn 
Huống là sự hiện hữu ba cõi 

Về cội nguồn, tánh vốn không hai 
Phương tiện có nhiều đường. 

Tánh giác vốn dung thông 

Thuận nghịch là phương tiện 

Sơ tâm vào tam muội 

Mau chậm chẳng đồng nhau. 

Sắc và vọng tưởng kết lại thành 'trần.' 
Thể tánh của nó không thể thông suốt được, 
Làm sao từ chỗ không thông suốt ấy, 
Mà mong được tánh viên thông? 
Thanh âm kết hợp ngữ ngôn, 

Chỉ nương theo câu chữ, 

Nếu cái một đã không bao hàm tất cả, 
Làm sao để tu chứng viên thông? 

Lúc hoà hợp, hương mới thành tác dụng; 
Nếu rời ra, hương vốn chẳng có. 

Sở giác đã không tương tục hiện hữu, 
Khó mà tu chứng được viên thông? 


Vị, không phải đương nhiên tự có, 
Phải nễm mới biết có vị. 

Với vị giác cũng không tương tục. 

Làm sao tu chứng được viên thông? 
Xúc, có vật chạm mới biết, 

Nếu không vật chạm, xúc không thành. 
Lúc hợp, lúc ly, tánh bất định. 

Làm sao tu chứng được viên thông? 
Pháp còn gọi là nội trần. 

Nương theo trần, tất có 'sở'. 

Năng sở chẳng biến nhập thành một 
Làm sao mà tu chứng viên thông? 
Tánh thấy vốn rỗng rang bao quát 
Thấy được phía trước chẳng thấy được phía 
sau 


Bồn phía, thiếu đi một nửa, 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 
Mũi thở ra thở vào, 

Khoảng giữa, hiện không có thở; 
Không dung thông, còn cách trở, 

Làm sao tu chứng viên thông? 

Lưỡi không vị, tánh nễm không thành. 
Nhân các vị, mới có hay biết. 


Không có vị, rốt ráo chẳng có gì. 

Làm sao mà tu chứng viên thông 2 

Thân biết xúc cùng với cảnh sở xúc giỗng nhau 
Cả hai đều có giới hạn, không cùng khắp. 
Không xác định nhận ra tánh không hạn lượng. 
Thì làm sao mà tu chứng viên thông? 

Ý căn thường xen với loạn tưởng. 

Khi dừng lặng thì chẳng thấy biết gì. 

Nếu không thoát được các niệm tưởng. 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Nhãn thức phát khởi nhờ căn trần. 

Gạn xét tột cùng nó không tự tướng 

Tự thể vốn đã không nhất định 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Tâm nghe, thấu suốt cả mười phương 

Là do lực của đại nhân duyên 

Hàng sơ tâm không thê đến chỗ ấy 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Quán chóp mũi đó chỉ là quyền phương tiện, 
Nhằm thu nhiếp, an trụ tâm. 

Nếu đối tượng quán sát trở thành “sở trụ” 


Làm sao mà tu chứng viên thông? 
Thuyết pháp vận dụng âm Thanh Văn tự 


Khai ngộ cho người đã gieo trồng chủng tử 
Phật. 

Danh cú, văn tự không phải là vô lậu. 
Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Giữ giới chỉ câu thúc cái thân, 

Ngoài thân, lấy gì câu thúc 2 

Giới và thân vốn không cùng khắp 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 
Thân thông là do tập nhân từ đời trước, 
Không dính dáng với ý thức phân biệt. 
Niệm lự, không tách rời sự vật 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Khi quán tánh của đất, 

Vốn nó ngăn ngại, không thông suốt. 
Pháp hữu vi không là giác tánh 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Khi quán tánh của nước, 

Đã là quán tưởng thì không phải chơn, 
Vì như như thì chẳng phải là giác quán, 
Nên làm sao mà tu chứng viên thông? 
Quán hỏa đại để trừ lửa tham dục 

Là do chán cái khổ, chưa phải viễn ly chơn 
thật. 


Chẳng phải là phương tiện của hàng sơ tâm 
Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Nếu quán tánh phong đại 

Động tĩnh chẳng phải là không đối đãi 

Đã đối đãi tức chẳng phải là vô thượng giác. 
Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Nếu quán tánh không đại 

Hư không vô tri, chẳng hay biết. 

Không hay biết tức trái với bồ-đề. 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Nếu quán tánh thức đại. 

Thức sanh diệt chẳng thường trụ 

Chỉ bận tâm trong phân biệt hư vọng 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Tất cả các hành đều vô thường, 

Tưởng niệm vốn trong vòng sanh diệt. 
Nhân quả nay đã quá sai khác. 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Con nay kính bạch Thế Tôn 

Phật ra đời ở cõi ta-bà: 

Thể chân thật của pháp môn trong cõi này, 
Thanh tịnh do ở nói và nghe. 

Muốn tu chứng tam-ma-đề, 


Thật nên do tánh nghe mà vào, 

Rời khổ, được giải thoát. 

Hay thay Quán Thế Âm! 

Trong kiếp số nhiều như cát sông Hằng, 
Vào cõi Phật như vi trần, 

Được lực tự tại rất to lớn, 

Bồ thí sự vô uý cho chúng sanh. 

Nhiệm mẫu là âm thanh của Quán Thế Âm. 
Âm thanh thanh tịnh như tiếng hải triều. 
Cứu độ thế gian, khiến đều được an lành. 
Xuất thế gian, được quả thường trụ. 

Con nay kính bạch Như Lai, 

Như lời Bồ Tát Quán Thế Âm vừa trình bày. 
Ví như có người trong chỗ yên lặng. 

Khắp mười phương đều đánh trồng. 

Mười xứ cùng lúc đều nghe. 

Đó gọi là hoàn toàn chân thật. 

Mắt không thấy khi có chướng ngại bên ngoài. 
Thiệt căn, tỷ căn cũng như vậy. 

Thân, khi hợp mới biết xúc. 

Ý căn, phân vân không manh mối. 


Cách tường, tai vẫn nghe được tiếng. 


Xa gần đều nghe được. 

Năm căn so sánh thật không bằng. 
Thế mới chân thật thông. 

Tánh của âm thanh, có động có tính. 
Trong tánh nghe thành có, thành không. 
Khi không tiếng, gọi là không nghe. 
Chẳng phải thật là không có tánh nghe. 
Không tiếng, tánh nghe đã không diệt. 
Có tiếng, tánh nghe cũng chẳng sanh. 
Lìa hẳn hai ý niệm sanh diệt. 

Thế mới thường chân thật. 

Dù đang lúc mộng tưởng, 

Chẳng phải do không suy nghĩ mà không có. 
Tính giác quán vượt ra ngoài suy nghĩ 
Thân, ý không so kịp. 

Hiện tại cõi ta-bà, 

Thanh luận được biểu dương. 

chúng sanh bỏ mất tánh nghe. 

Theo thanh trần nên bị lưu chuyên. 
A-Nan tuy nhớ giỏi, 

Vẫn không khỏi mắc tà nạn. 

Há chẳng phải tùy chỗ chìm đắm. 
Xoay ngược dòng, thoát khỏi hư vọng. 


A-Nanl Hãy nghe kỹ: 

Tôi nương uy lực Phật. 

Trình bày tam-muội của Kim cang vương 
Như huyễn bất khả tư nghị. 

Thiền định là mẹ của chư Phật. 

Ông nghe các pháp bí mật của chư Phật 
Nhiều như số vi trần. 

Nếu trước tiên không trừ các dục lậu. 
Nghe nhiều, chất chứa thành lầm lỗi. 
Đem cái nghe thọ trì Phật pháp. 

Sao không tự nghe tánh nghe của mình? 
Tánh nghe không phải tự nhiên sanh. 
Nhân thanh trần mà có tên gọi. 

Xoay lại cái nghe là thoát khỏi thanh trần. 
Cái đã lìa xa ấy, gọi là gì? 

Khi một căn đã trở về nguồn. 

Sáu căn tức thành giải thoát. 

Thấy, nghe như mắt nhặm. 

Ba cõi như hoa đốm giữa hư không. 
Tánh nghe xoay trở lại, 

Gốc bệnh nhặm tiêu trừ. 

Trần tướng tiêu, tánh giác thuần thanh tịnh. 
Tột cùng thanh tịnh, trí quang thông suốt. 


Thể tịch chiếu trùm khắp hư không. 
Trở lại quán sát việc thế gian. 
Giống như việc trong mộng. 
Ma-đăng-già chỉ là chiêm bao. 

Thì ai bắt giữ được ông? 

Như các huyễn sư giỏi trong đời. 
Tạo ra các hình người như thật. 
Tuy thấy các căn đều cử động. 
Chủ yếu đều do bộ máy giật giây. 
Máy dừng, tất cả trở về yên lặng. 
Các trò huyễn thành vô tánh. 

Sáu căn đều như vậy. 

Nương một bản tánh sáng suốt, 
Phân ra sáu thứ hoà hợp. 

Một thứ đã lìa ra, quay về, 

Thì cả sáu đều không tôn tại. 
Trong một niệm, trần cấu đều tiêu, 
Chuyển thành tánh viên minh tịnh diệu. 
Còn sót lại trần cấu là còn học vị. 
Sáng suốt cùng tột tức Như Lai. 
A-Nan và đại chúng 

Xoay tánh nghe trở vào 

Đề nhận ra tự tánh của mình. 


Nhận ra tự tánh, Thành đạo vô thượng. 
Thật tánh viên thông là như vậy. 

Đây là con đường thê nhập niết-bàn, 

Của chư Phật như vi trần 

Các Đức Như Lai trong quá khứ, 

Đều thành tựu do pháp môn này 

Các Bò Tát trong hiện tại, 

Nay đều thể nhập sự sáng suốt viên mãn. 
chúng sanh tu học trong đời sau, 

Đều nên nương theo pháp nây. 

Con cũng nhờ trong pháp ấy mà tu chứng, 
Chẳng riêng gì Quán Thế Âm. 

Thật như lời Đức Thế Tôn hỏi, 

Con về các phương tiện, 

Đề cứu giúp trong đời mạt pháp, 

Cho những người cầu pháp xuất thế gian. 
Thành tựu được tâm niết-bàn, 

Quán Thế Âm là hơn cả. 

Còn tất cả các phương tiện khác, 

Đều là nhờ uy lực của Đức Phật. 

Ngay nơi cảnh giới hiện tượng mà xả bỏ trần 
lao. 


Chẳng phải là phương tiện tu học thông 
thường. 


Đông giảng nói cho người căn tánh cạn và sâu. 


Đảnh lễ Như Lai Tạng 

Và những bậc vô lậu, không thê nghĩ bàn, 
Nguyện xin gia hộ cho đời vị lai 

Không lầm lẫn trong pháp môn này. 

Đây là phương tiện để thành tựu. 

Nên đem dạy cho A-Nan, 

Cùng chúng sanh trầm luân trong đời mạt 
pháp. 

Chỉ dùng nhí căn tu tập. 

Đạt viên thông nhanh hơn các pháp khác. 
Chân thật tâm đúng là như vậy. 


Lúc ấy A-Nan và cả đại chúng, thân tâm rỗng 
rang, nhận được sự khai thị sâu mâu. Thấy bồ- 
đề và đại niết-bàn của chư Phật giống như 
người nhân có việc phải đi xa chưa trở về 
được. Nay đã biết rõ con đường về nhà. 

Toàn thê pháp hội, chúng thiên long bát bộ, 
hàng Nhị thừa hữu học, cùng hết thảy hàng Bồ 


Tát sơ phát tâm, số lượng có đến 10 số cát 
sông Hằng, đều nhận ra bản tâm, lìa xa trần 
tướng, được pháp nhãn thanh tịnh. 

Bà Tánh tỷ-khưu-ni nghe nói bài kệ này xong 
liên chứng quả A La Hán. 

Vô lượng chúng sanh đều phát tâm vô đẳng 
đẳng A-nậu-đa-la Tam-miệu tam-bô-đề. 


TỨ QUYẾT ĐỊNH 


A-Nan chỉnh trang pháp phục, hướng vào đại 
chúng, chắp tay đảnh lễ. Tâm tánh hoàn toàn 
sáng suốt, vừa mừng vừa tủi. Vì muốn lợi ích 
cho các chúng sanh đời vị Lai, nên cúi đầu 
bạch Phật: “Kính bạch Đức Thế Tôn đại bi, con 
nay đã ngộ pháp môn thành Phật, theo trong đó 
tu hành, được điều không nghỉ hoặc. 

Con thường nghe Như Lai dạy rằng: “Tự mình 
chưa được độ, mà độ người trước, đó sự phát 
tâm của hàng Bồ Tát. Tự mình đã giác ngộ viên 
mãn, có thể giác ngộ cho người khác, đó là sự 
ứng thế của các đức Như Laï'. Con tuy chưa 


được độ, nhưng nguyện độ cho tất cả chúng 
sanh trong đời mạt pháp. 

Bạch Thế Tôn, các chúng sanh nầy cách Phật 
ngày càng xa. Những tà sư thuyết pháp nhiều 
như cát sông Hằng. Nếu muốn họ nhiếp tâm 
vào tam-ma-địa, làm sao khiến họ dựng lập đạo 
tràng để khỏi rơi vào ma sự, không lui sụt tâm 
bồ-đề? 

Lúc bây giờ Đức Thế Tôn ở trong đại chúng, 
khen ngợi A-Nan: Hay thay! Hay thay! Như điều 
ông hỏi về dựng lập đạo tràng để cứu giúp 
chúng sanh chìm đắm trong đời mạt pháp. Nay 
ông hãy lắng nghe cho kỹ, Như Lai sẽ nói cho 
ông biết. A-Nan và đại chúng kính vâng lời dạy 
của Phậi. 

Đức Phật bảo A-Nan: “Ông thường nghe trong 
giới luật của Như Lai, giảng bày ba nghĩa quyết 
định của việc tu hành. Thu nhiếp tâm ý gọi là 
giới, nhân giới phát định lực, nhân định có trí 
huệ. Đó gọi là ba môn học vô lậu. 


OẠN TRỪ DÂM TÂM 


A-Nan vì sao thu nhiếp tâm niệm, Như Lai gọi 
là giới? Nếu các chúng sanh trong thế giới lục 
đạo tâm không dâm dục, thì sẽ không bị tương 
tục trong sinh tử. 

Ông tu tam-muội, cốt là để thoát khỏi trần lao. 
Nếu không trừ lòng dâm, không thê ra khỏi trần 
lao được. Dù có nhiều trí và thiền định hiện 
tiền, nều không đọan trừ tâm dâm, chắc lạc vào 
ma đạo. Hạng trên thành ma vương, hạng giữa 
thành ma dân, hạng dưới thành ma nữ. 

Các loài ma kia cũng có đồ chúng. Đều tự xưng 
đã thành đạo vô thượng. 

Sau khi Như Lai diệt độ, có nhiều loại ma dân 
này náo loạn trong thế gian. Chúng gây nhiều 
việc tham dâm, xưng là thiện tri thức, khiến cho 
chúng sanh rơi vào hầm sâu ái kiến, lạc mất 
đường đến giác ngộ. 

Ông dạy người đời tu tam-ma-địa, trước hết 
phải đoạn trừ tâm dâm. Đó là lời dạy bảo thanh 
tịnh, quyết định thứ nhất của các Đức Phật Thế 
Tôn Như Lai trong đời trước. 


Thế nên, A-Nan, nếu không đoạn tâm dâm mà 
tu thiền định, cũng như nấu cát mà mong thành 
cơm. Trải qua trăm ngàn kiếp, cũng chỉ là cát 
nóng. Vì sao? Vì đó chẳng phải là bản nhân 
của cơm, đó chỉ là cát đá. 

Ông đem thân dâm dục câu diệu quả chư Phật, 
dù được diệu ngộ, cũng chỉ là gốc dâm. Cội 
gốc đã thành dâm, thì phải trôi lăn trong tam 
đồ, chắc không ra khỏi được. Còn đường nào 
để tu chứng niết-bàn của Như Lai? 

Ắt phải khiến cho thân tâm đều đọan trừ hết 
căn dâm. Tánh đoạn cũng trừ. Mới mong 
chứng quả bòồ-đề của chư Phật. 

Như lời Như Lai nói đây, chính là lời chư Phật 
đã nói. Nếu không phải như vậy, tức là lời ma 
ba-tuân nói. 


PHẢI ĐOẠN TRỪ TÂM SÁT HẠI 
Lại nữa, A-Nan, nếu các chúng sanh trong sáu 


cõi khắp các thế giới, nếu họ không có tâm sát 
hại, ắt sẽ không tương tục theo dòng sanh tử. 


Ông tu tam-muội, cốt là ra khỏi trần lao. Tâm 
sát hại không trừ, thì không thê nào ra khỏi trần 
lao được. 

Dù có nhiều trí thi ền định hiện tiền, nếu như 
không đoạn trừ tâm sát hại, ắt rơi vào thần đạo. 
Bậc cao thì làm đại lực quỷ. Bậc trung thì làm 
quỷ phi hành dạ-xoa và các loài quỷ soái. Bậc 
thấp thì làm quỷ địa hành la-sát. 

Các loài quỷ thần ấy cũng có đồ chúng. Chúng 
đều tự cho rằng mình đã thành đạo vô thượng. 
Sau khi Như Lai diệt độ, trong thời mạt pháp, 
nhiều loại quỷ thần nây sôi nổi trong thế gian. 
Chúng tự tuyên bồ rằng ăn thịt sẽ chứng được 
đạo bồ-đè. 

A-Nan, Như Lai cho phép hàng tỷ-khưu ăn năm 
loại tịnh nhục. Thịt ây đều do thần lực của Như 
Lai hóa ra, vốn chúng không có m ạng căn. Xứ 
Bà-la-môn của các ông, đất đai phần nhiều âm 
thấp và nóng, lại thêm cát đá, rau cỏ không 
sinh được. 

Như Lai dùng thần lực từ bi gia hộ. Do tâm đại 
từ bi giả gọi là thịt. Các ông cũng nhận được vị 
như thịt. Cớ sao sau khi Như Lai diệt độ, những 


người ăn thịt chúng sanh lại xưng là Thích tử? 
Các ông nên biết những người ăn thịt đó, dù 
tâm được khai ngộ, như tam-ma-đề, đều là loài 
đại la-sát. Khi quả báo hết, lại phải chìm đắm 
trong biên khổ sinh tử. Họ chẳng phải là đệ tử 
của Phật. Những người ấy giết hại, thôn tánh 
lẫn nhau, ăn nuốt nhau không thôi. Những 
người như vậy làm sao ra khỏi ba cõi? 

Ông dạy người đời tu pháp tam-ma-địa, phải 
đoạn trừ việc sát sanh. Đó là lời dạy bảo rõ 
ràng thanh tịnh, quyết định thứ hai của các Đức 
Phật Thế Tôn Như Lai trong đời trước. 

Thế nên A-Nan, nếu không đoạn trừ việc sát 
hại mà tu thiền định, ví như có người tự bịt tai 
mình, rồi kêu lớn tiêng, mà mong mọi người 
chẳng nghe tiếng mình. Loại người nầy gọi là 
muốn dấu nhưng càng lộ bày. 

Tỷ-khưu thanh tịnh và các vị Bồ Tát khi đi trên 
đường còn không đạp cỏ non, huống là dùng 
tay nhố. Tại sao thực hành tâm đại bi mà lại lấy 
máu thịt chúng sanh làm thức ăn? 

Nếu các tỷ-khưu không mặc tơ lụa, là lượt của 
phương đông, và không dùng giày dép, áo cừu, 


áo len, hay các thứ sữa, lạc, đề hồ. Những tỷ- 
khưu ấy, thật là giải thoát trong pháp thế gian. 
Trả hết nợ cũ xong, sẽ không vào trong ba cõi 
nữa. 

Tại sao dùng những bộ phận thân thể chúng 
sanh, đều có ảnh hưởng đến chúng. Như con 
người ăn trăm giống cốc loại trong đất, thì chân 
không rời đất. Dứt khoát thân tâm mình, đối với 
thân thể hay chi phần của chúng sanh, quyết 
không dùng, không ăn không mặc. Những 
người như vậy, Như Lai mới thật xem là giải 
thoái. 

Như lời Như Lai nói đây, chính là lời chư Phật 
đã nói. Nếu không phải như vậy, tức là lời ma 
ba-tuân nói. 


DỨT TRỪ TÂM TRỌM CÁP 


Lại nữa A-Nan, nếu như chúng sanh trong thế 
giới lục đạo, tâm không trộm cắp, thì họ sẽ 
không bị tương tục trong dòng luân hồi sinh tử. 
Ông tu tam-muội, cốt là ra khỏi trần lao. Tâm 


trộm cắp không trừ, thì không thể nào ra khỏi 
trần lao được. 

Dù có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu không 
đoạn trừ tâm trộm cắp, ắt phải rơi vào tà đạo. 
Hạng trên thành tỉnh linh, hạng trung thành yêu 
mị, lớp dưới thành người tà đạo, bị yêu mị gá 
vào. 

Các nhóm tà đạo kia cũng có đồ chúng. Họ đều 
tự xưng đã thành đạo vô thượng. 

Sau khi Như Lai diệt độ, trong thời mạt pháp, 
có nhiều loại yêu ma tà đạo ấy sôi nỗi trong thế 
gian, lén lút gian dối xưng là thiện tri thức. Họ 
đều tự xưng đã được pháp thượng nhân. Dối 
gạt kẻ không biết, doạ dẫm khiến họ mất lòng 
tin. Chúng đi đến đâu, gia đình người ta đều bị 
hao tán. 

Như Lai dạy hàng tỷ-khưu theo thứ tự khất 
thực, là khiến họ xả trừ lòng tham, thành tựu 
đạo bồ-đề. Các hàng tỷ-khưu không tự nấu ăn, 
gửi cái thân sống nhờ như khách trọ trong ba 
cõi. Hiện thân một lần qua lại, đi rồi không trở 
lại nữa. 

Tại sao loại giặc ấy lại mượn y của Phật, buôn 


bán Như Lai, tạo vô số nghiệp, nói rằng đó đều 
là Phật pháp. Lại chê hàng xuất gia thọ giới tỷ- 
khưu là đạo Tiểu thừa. Do chúng làm cho vô 
lượng chúng sanh mắc phải nghi lầm, nên sẽ bị 
đoạ vào địangục vô gián. 

Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có tỷ-khưu phát 
tâm quyết định tu tam-ma-đề. Có thể trước hình 
tượng Như Lai, tự mình thắp một ngọn đèn, đốt 
một ngón tay; hay ở trên thân đốt một liều 
hương. Như Lai nói người nầy, nợ nâần từ kiếp 
lâu xa, nay được trả hết trong một đời, xa lìa 
thế gian, vĩnh viễn thoát khỏi các lậu hoặc. 
Người ấy tuy chưa hiểu rõ đạo vô thượng giác, 
nhưng đối với Phật pháp đã có tâm quyết định. 
Nếu không gieo được cái nhân xả thân nhỏ bé 
ấy, dù có thành đạo vô vi, cũng phải sanh lại 
làm người, hoàn trả các nợ cũ, như quả báo ăn 
lúa ngựa của Như Lai. 

Ông dạy người đời, tu pháp tam-ma-địa, sau 
nữa, dứt trừ tâm trộm cắp. Đó gọi là lời dạy rõ 
ràng thanh tịnh, quyết định thứ ba của các Đức 
Phật Như Lai Thế Tôn trong quá khứ. 

Cho nên A-Nan, nếu không dứt trừ tâm trộm 


cắp mà tu thiền định, cũng như rót nước vào 
bình thủng, mà mong cho đây. Dù trải qua 
nhiều kiếp số như' vi trần, rốt cục vẫn không 
đầy được. 

Nếu các tỷ-khưu, ngoài y bát ra, không tích trữ 
mảy may. Khát thực có thừa, bố thí cho chúng 
sanh đói. Nơi hội lớn đông người, chắp tay lễ 
bái đại chúng. Nếu có người đánh mắng, xem 
như khen ngợi mình. Xem thân thịt máu xương 
của mình giỗng như thân của chúng sanh. Nếu 
không đem lời dạy bất liễu nghĩa của Như Lai 
làm chỗ tỏ ngộ của mình, khiến cho kẻ sơ học 
khỏi bị lầm lạc, thì Như Lai ân chứng người ây 
chân thực được tam-muội. 

Như lời Như Lai nói đây, tức là lời của chư 
Phật. Nếu không đúng như lời nói đó, tức ma 
ba-tuân nói. 


DỨT TRỨỪ VỌNG NGỮ 


A-Nan, chúng sanh trong thế giới lục đạo như 
thế, tuy thân tâm không còn sát đạo dâm, ba 


hạnh đều đã viên mãn, nếu mắc phải đại vọng 
ngữ, thì tam-ma-đề không được thanh tịnh, sẽ 
thành giống ma ái kiến, và làm mất chủng tử 
Như Lai. 

Chưa được gọi là đã được, chưa chứng nói 
rằng đã chứng. Hoặc để mong câu thế gian 
Tôn trọng tột bậc, bảo người khác rằng: Nay tôi 
đã đắc quả Tu-đà-hoàn quả Tư-đà-hàm, quả A- 
na-hàm, được đạo A La Hán, Bích-chi Ph ật 
thừa, hay các quả vị Bồ Tát trong Thập địa hay 
trước Thập địa. Mong được mọi người lễ bái, 
tham được cúng dường. 

Những kẻ nhất-điên-ca ấy tự tiêu diệt chủng tử 
Phật. Như người dùng dao chặt cây đa-la. Phật 
ân ký người ấy mất hẳn thiện căn, không còn 
chánh tri kiến, chìm đắm trong ba bề khổ, 
không thành tựu được pháp tam-muội. 

Sau khi Như Lai diệt độ, dạy hàng A La Hán và 
Bồ Tát hãy ứng thân sinh trong đời mạt pháp, 
hiện ra nhiều hình tướng khác nhau để độ 
những chúng sanh còn trong vòng luân hồi. 
Hoặc làm sa-môn, cư sĩ bạch y, vua chúa, quan 
lại, đồng nam đồng nữ. Như vậy cho đến làm 


dâm nữ, làm người quả phụ, người gian dối, 
trộm cắp, người hàng thịt, kẻ buôn bán. Đề 
cùng với họ đồng sự, xưng tán Phật thừa, 
khiến cho thân tâm họ nhập vào tam-ma-địa, 
Rốt ráo không tự bảo mình thật là Bồ Tát, là A 
La Hán. Khinh xuất nói với người chưa học, tiết 
lậu mật nhân của Phậi. 

Chỉ trừ khi đến lúc lâm chung, âm thầm có lời di 
chúc. Tại sao những người ấy lừa gạt chúng 
sanh, thành tội đại vọng ngữ. 

Ông dạy người đời tu tam-ma-địa, sau rốt phải 
đoạn trừ nói lời đại vọng ngữ. Đó là lời dạy bảo 
rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ tư của các 
Đức Phật Thế Tôn Như Lai trong đời trước. 
Thế nên A-Nan, nếu không đoạn trừ lời đại 
vọng ngữ, như khắc phân người làm hình cây 
chiên đàn, mà muốn được hương thơm. Thật 
không có chuyện đó. 

Như Lai dạy hàng tỷ-khưu, lấy trực tâm làm 
đạo tràng. Trong các hành xử từ bốn uy nghị, 
còn không được hư dối. Làm sao có kẻ tự xưng 
là đã được pháp thượng nhân? 

Ví như người bẩn cùng, tự xưng là đề vương, 


tự chuốc lây sự tru diệt. Huống gì là ngôi vị 
pháp vương, sao dám xưng cản! Nhân đã 
không thật, quả ắt quanh co. Cầu đạo bồ-đề 
của Phật, như người muốn cắn rốn, làm sao 
thành tựu được? 

Nếu hàng tỷ-khưu, tâm thẳng như dây đàn, 
hành xử mọi việc chân thật, nhập vào tam-ma- 
đề, ắt hẳn không có ma sự. Như Lai ấn chứng 
cho người nây, thành tựu được vô thượng trí 
giác của hàng Bồ Tái. 

Như lời Như Lai nói đây, chính là lời chư Phật 
đã nói. Nếu không phải như vậy, tức là lời ma 
ba-tuân nói. 


KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI 
MẬT NHƠN TU CHỨNG LIÊU NGHĨA 
CHƯ BÒ TÁT VAN HẠNH THỦ LĂNG NGHIÊM 


Thân Chú “Thủ Lăng Nghiêm” — 
Nguyên Nhân Điên Đảo Của Mười Hai 
Loài Chúng Sanh 


PHẠT DẠY TRÌ CHÚ LĂNG NGHIÊM 


A Nan! Ngươi hỏi cách nhiếp tâm, trước ta đã 
nói về pháp môn vi diệu, tu tập Tam Ma Địa. 
Người cầu đạo bô đề trước tiên phải giữ bốn 
thứ luật nghi kế trên, trong sáng như băng tuyết 
để làm căn bản, tự nhiên chẳng sanh tất cả 
nhánh lá; nhờ đó, ba ý nghiệp và bốn khẩu 
nghiệp ắt chẳng có nhân để sanh khởi. 

A Nan, nếu giữ kỹ bốn giới chẳng bỏ sót, tâm 
còn chẳng duyên theo Sắc, Thanh, Hương, Vị, 
Xúc, thì tất cả ma sự làm sao còn sanh khởi 
được? 

Nếu có tập khí xưa chẳng thể diệt trừ, ngươi 
dạy người ấy nhất tâm tụng trì Phật Đảnh 
Quang Minh Ma Ha Tát Đát Đa Bát Đát La Vô 


Thượng Thần Chú của ta, ấy là cái tâm chú do 
Vô Kiên Đảnh Tướng Như Lai, từ nơi đảnh đầu 
hiện ra Vô Vi Tâm Phật, ngồi trên bửu liên hoa 
mà thuyết. 

Ngươi và Ma Đăng Già, do tập khí ân ái từ 
nhiều kiếp, ta vừa tuyên thuyết thần chú, liền 
khiến Ma Đăng Già thoát hẳn lòng yêu, đắc quả 
A La Hán. Nàng kia là dâm nữ, chẳng có tâm tu 
hành, nhờ thần lực thầm giúp, được mau 
chứng vô học, huống là hàng Thanh Văn các 
ngươi trong hội, cầu tối Thượng Thừa, nhất 
định thành Phật, cũng như bụi bay theo chiều 
gió, đâu có ngăn ngại gì? 

Nếu người đời mạt pháp muốn ngồi đạo tràng, 
trước tiên phải giữ giới cắm trong sạch của Tỳ 
Kheo, cần phải lựa chọn vị Sa Môn giữ giới 
trong sạch bậc nhất đề làm thầy mình, nếu 
chẳng gặp vị tăng thật trong sạch, thì giới luật 
của người ây ắt chẳng thành tựu. 

Khi giới đã thành tựu, nên mặc y áo sạch sẽ, 
đốt hương an cư, tụng 108 biến thần chú do 
tâm Phật sở thuyết, rồi kết giới dựng lập đạo 
tràng, cầu xin Vô Thượng Như Lai hiện ở các 


quốc độ mười phương, phóng hào quang đại bi 
đến chiếu soi đảnh đầu mình. 

A Nanl Trong đời mạt pháp, những Tỳ Kheo, Tỳ 
Kheo Ni, Bạch Y, đàn việt, tâm diệt tham dâm, 
giữ giới trong sạch, phát nguyện Bồ Tát, khi ra 
vào nơi đạo tràng, đều tắm rửa sạch sẽ, sáu 
thời hành đạo chẳng ngủ, đến 21 ngày, ta tự 
hiện thân trước người ấy, xoa đảnh an ủi, khiến 
được khai ngộ. 

A Nan bạch Phật: Con nhờ lời từ bi dạy bảo vô 
thượng của Như Lai, tâm đã khai ngộ, tự biết 
con đường tu chứng thành đạo vô học. Nhưng 
người tu hành đời mạt pháp muốn lập đạo 
tràng, cần kết giới thế nào, cho hợp với quy tắc 
trong sạch của chư Phật? 

Phật dạy Ông Anan : Người đời mạt pháp, 
nguyện lập đạo tràng, trước hết kiếm con trâu 
trắng sức mạnh ở núi Tuyết Sơn, sống bằng cỏ 
thơm non mướt, loài trâu trắng này chỉ uống 
nước trong của núi Tuyết Sơn, phân rất nhuyễn 
mịn. Nên lấy phân đó hòa trộn với bột hương 
Chiên Đàn để tráng nền đất. Nếu không phải là 
loài trâu trắng ở Tuyết Sơn thì phân hôi bẩn, 


không thể tráng nền. Riêng ở đồng bằng, có 
thê đào bỏ lớp đất trên mặt, lây đất sét vàng từ 
năm thước trở xuống rồi hòa trộn với hương 
Chiên Đàn, trầm thủy, tô hợp, huân lục, uất 
kim, bạch giao, thanh mộc, linh lăng, can tùng 
và kê thiệt. 

Mười thứ ấy rây nghiền thành bột, trộn với đất 
sét để làm nền đàn tràng, mỗi bề một trượng 
sáu, thành cái đàn bát giác. Ở chính giữa đạo 
tràng, đặt một hoa sen làm từ vàng, bạc, đồng 
hay gỗ. Trong hoa sen đặt một cái bát, trong 
bát đựng nước sương móc tháng Tám. Trong 
nước tùy ý để các hoa lá hiện có. 

Lây tám cái gương tròn, mỗi cái để theo mỗi 
hướng, chung quanh cái bát hoa. Bên ngoài 
gương, dựng lập mười sáu hoa sen, mười sáu 
lư hương, giữa chúng bày hoa. Các lư hương 
đều trang nghiêm, đốt thuần bằng trầm thủy, 
không cho thấy lửa. 

Lây sữa trâu trắng đề trong mười sáu đồ chứa. 
Lây sữa làm bánh với đường cát, bánh rán, 
váng sữa, tô hợp, mật gừng, thuần kem, thuần 
mật, mỗi thứ mười sáu cái đặt quanh ngoài hoa 


sen để cùng dâng Chư Phật và các Đại Bồ Tát. 
Mỗi giờ ăn cơm và lúc nửa đêm dùng nửa 
thăng mật hòa với thăng rưỡi váng sữa (bơ). 
Trước đàn đề riêng một lò lửa nhỏ, lây hương 
Đâu Lâu Bà nấu lây nước thơm mà rửa than, 
đốt cho cháy hừng, rót mật bỏ vào, đốt cho hết 
khói, cúng dường Phật và Bò Tát. 

Ở bốn phía ngoài, treo khắp phan, hoa; ở trong 
nhà đàn, bốn vách chưng bày các hình tượng 
của mười phương Như Lai và các vị Bồ Tát. 
Chính giữa để tượng Phật Lô Xá Na, Phật 
Thích Ca, Phật Di Lặc, Phật A Súc, Phật A Di 
Đà; hai bên đặt tượng Đức Quan Âm Đại Biến 
Hóa và Kim Cang Tạng Bồ Tát. Hai bên cửa để 
hình tượng Đề Thích, Phạm Vương, Ô Sô Sắt 
Ma, Lam Địa Ca, Quân Trà Lợi, Tỳ Câu Chị, 
bốn vị Thiên Vương, Tân Na Dạ Ca... 

Lại dùng tám cái gương treo úp giữa hư không, 
đối chiêu với tám gương trước trong đàn tràng, 
khiến cho hình ảnh lồng nhập vào nhau nhiều 
lớp. Trong bảy ngày đầu, chí thành đảnh lễ 
danh hiệu mười phương Như Lai, Chư Đại Bồ 
Tát, Chư A La Hán. Thường trong sáu thời đi 


quanh đàn tụng Chú, hết lòng hành Đạo, mỗi 
thời trì một trăm lẻ tám biến. 

Trong bảy ngày thứ hai, một mặt chuyên tâm 
phát nguyện Bỏ Tát, tâm không gián đoạn. 
Trong Luật Tạng của Ta đã có chỉ dạy về 
nguyện. Trong bảy ngày thứ ba, trong cả mười 
hai thời, một bề trì Chú Bát Đát Ra của Phật. 
Cho đến ngày thứ bảy, mười phương Như Lai 
nhất thời xuất hiện chỗ ánh sáng của gương 
giao nhau, được Phật xoa đảnh; bèn ở nơi đạo 
tràng tu Tam Ma Địa, có thể khiến cho hạng tu 
học đời mạt thế thân tâm sáng sạch như ngọc 
lưu ly. 

A Nan, nếu bốn sư truyền giới của Tỳ Kheo này 
và mười Tỳ Kheo đồng tu trong đàn, trong đó 
có một người giữ giới chẳng được trong sạch, 
thì đạo tràng này chẳng thể thành tựu. Sau thất 
thứ ba, tĩnh tọa an cư trải qua 100 ngày, nếu 
người lợi căn, có thê ngay đó chứng sơ quả, 
dẫu cho thân tâm chưa thành chánh quả, 
nhưng được tự biết nhất định sẽ thành Phật 
chẳng sai. Ngươi hỏi cách kiến lập đạo tràng là 
như thê. 


A Nan đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: Từ khi 
xuất gia, con ÿ lại nơi lòng thương của Phật, 
ham câu đa văn, chưa chứng quả vô vi, nên bị 
kẹt vào tà thuật của Phạn Thiên, tâm dù rõ 
ràng, nhưng sức chẳng tự do, nhờ gặp Văn 
Thù, khiến con được giải thoát. Dù thầm nhờ 
sức thần chú của Như Lai, nhưng còn chưa 
nghe chú ấy. 

Xin nguyện Đức Thế Tôn Đại Từ tuyên thuyết 
lại cho, thương xót cứu giúp các hàng tu hành 
trong hội này và những người đời sau còn 
trong luân hồi, nhờ mật âm của Phật mà thân 
tâm được giải thoát. Bấy giờ, đại chúng trong 
hội thảy đều đảnh lễ, chờ nghe thần chú bí mật 
của Phật. 


Phật phóng hào quang nói thần chú 

Khi ấy, Thế Tôn từ nơi nhục kế phóng ra trăm 
thứ hào quang, trong hào quang hiện ra bửu 
liên hoa ngàn cánh có hóa thân Phật ngồi trong 
lên hoa, trên đảnh phóng ra mười tia ánh sáng, 
trong mỗi tia đều hiện ra mười hằng sa Hộ 
Pháp Kim Cang, đội núi, cầm chày, khắp cõi hư 


không. Đại chúng ngó thây đều kính mến, cầu 
Phật gia hộ, một lòng nghe Phóng Quang Như 
Lai nơi Vô Kiến Đảnh Tướng của Phật tuyên 
thuyết thần chú. 


ĐỆ NHẤT 

Nam mô tát đát tha, tô già đa da, a ra ha đề 
tam miệu tam bồ đà tỏa. Nam mô tát đát tha, 
Phật đà cu tri sắc ni sam. Nam mô tát bà, bột 
đà bột địa, tát đa bệ tệ. Nam mô tát đa nằm, 
tam miệu tam bồ đà, cu tri nằm, sa xá la bà già, 
tăng già nằm. Nam mô lô kê a la hán đa nắm. 
Nam mô tô lô đa ba na nằm. Nam mô sa yết lị 
đà già di nằm. Nam mô lô kê tam miệu già đa 
nằm, tam miệu già ba ra, để ba đa na nắm. 
Nam mô đề bà ly sắc nỏa. 

Nam mô tất đà da, tỳ địa da, đà ra ly sắt nỏa. 
Xá ba nô, yết la ha, sa ha sa la ma tha nắm. 
Nam mô bạt la ha ma ni. Nam mô nhân đà la 
gia. Nam mô bà già bà đề lô đà la gia, ô ma bát 
đề, sa hê dạ gia. Nam mô bà già bà đề, na la 
dã, na gia, bát giá ma ha, tam mộ đà la. Nam 


mô tất yết lị đa gia. Nam mô bà già bà đề, ma 
ha ca la gia. Địa lị bát lạt na. Già la ty đà la. Ba 
nô ca la gia. A địa mục đề. Thi ma xá na ni. Bà 
tất ni. Ma đát lị già nô. 

Nam mô tất yết lị đa gia. Nam mô bà già bà đề, 
đa tha già đa câu la gia. Nam mô bát đầu ma 
câu la gia. Nam mô bạt xà la câu la gia. Nam 
mô ma ni câu la gia. Nam mô già xà câu la gia. 
Nam mô bà già bà đề, đề lị trà, thâu la tây na, 
ba la ha la nô la xà gia, đa tha già đa gia. Nam 
mô bà già bà đề. 

Nam mô a di đa bà gia, đa tha già đa gia, a la 
ha đề, tam miệu tam bỏ đà gia. Nam mô bà già 
bà đề, a sô ti gia, đa tha già đa gia, a la ha đề, 
tam miệu tam bồ đà gia. Nam mô bà già bà đề, 
ti sa xà gia, câu lô phệ trụ lỊ gia, bát la bà la xà 
gia, đa tha già đa gia. Nam mô bà già bà đề, 
tam bỗ sư sắt đa, tát lân nại la lạt xà gia, đa tha 
già đa gia, a la ha đề, tam miệu tam bồ đà gia. 
Nam mô bà già bà đề, xá kê dã mẫu na duệ, đa 
tha già đa gia, a la ha đề, tam miệu tam bồ đà 
gia. Nam mô bà già bà đề, lạt đát na kê đô la xà 
gia, đa tha già đa gia, a la ha đề, tam miệu tam 


bồ đà gia. 

Đề Biều, Nam mô tất yét lị đa, Ê đàm bà già bà 
đa. Tát đát tha già đô sắt ni sam. Tát đát đa bát 
đát lam Nam mô a bà la thị đam. Bát La Đề 
Dương Kì La tát la bà. Bộ đa yết la ha, ni yết la 
ha. Yết ca la ha ni. Bạt la bí địa gia. Sất đà nã. 
A ca la. Mật lỊ trụ Bát lỊ đát la gia, Ninh yết lỊ. Tát 
la bà, bàn đà na. Mục xoa ni, tát la bà. Đột Sắc 
Trá, đột tất phạp, bát na nễ, phạt la ni. Giả đô 
la, thất đề nằm. Yết la ha. Sa ha tát la nhạ xà, 
Tỳ đa băng sa na yết lị, A sắt trá băng xá đề 
nắm, na xoa sát đát la nhã xà. Ba la tát đà na 
yết lị, a sắt tra nâm. 

Ma ha yết la ha nhã xà, tỳ đa băng tát na yết lị. 
Tát bà xá đô lô, nễ bà la nhã xà. Hô lam đột tát 
phạp, nan giá na xá ni. Bí sa xá. tất đát la, a cát 
ni. Ô đà ca la nhã xà. A bát la thị đa câu la, Ma 
ha bát la chiến trì. Ma ha điệp đa. Ma ha đề xà. 
Ma ha thuế đa xà bà la. Ma ha bạt la bàn đà la, 
bà tất nễ. A lị gia đa la, tỳ lị câu tri. Thệ bà tì xà 
gia. Bạt xà la ma lễ đề, tỳ xá lô đa. Bột đằng 
võng ca, Bạt xà la chế hắc na a giá. 

Ma la chế bà, bát la chất đa. Bạt xà la thiện trì. 


Tỳ xá la giá, phiến đa xá. Tì đề bà, bổ thị đa, Tô 
ma lô ba. Ma ha thuế đa, A lị gia đa la. Ma ha 
bà la a bát la. Bạt xà la thương yết la chế bà. 
Bạt xà la câu ma li, câu lam đà lị. Bạt xà la hát 
tát đa giá, tỳ địa gia, kiền giá na. Ma lị ca. Khuất 
tô mẫu.Bà yết la đa gia. Bệ lô giá na, câu lị gia, 
dạ la thố. Sắt ni sam, Tỳ triết lam bà ma ni giá. 
Bạt xà la ca na ca ba la bà. Lô xả na. Bạt xả la 
đốn trĩ giá. Thuế đa giá, ca ma la. Sát xa thi, ba 
la bà. Ê đề di dế. Mẫu đà la. Yết noa. 

Ta bệ ra sám. Khuất phạm đô. Ấn thô na ma 
ma toả. 


ĐỆ NHỊ 

Ô hồng, rị sắt yết noa. Bát lặt xá tất đa. Tát đát 
tha, già đô sắt ni sam, Hồ hồng đô lô ung, 
chiêm bà na. Hỗ hồng đô lô ung, tất đam bà na. 
Hồ hồng đô lô ung. Ba ra sắt địa gia. Tam bát 
xá, noa yết ra. Hồ hồng đô lô ung, tát bà dược 
xoa. Hắt ra sát ta. Yết la ha nhã xà. Tỳ đằng 
băng tát na yết ra. Hồ hồng đô lô ung. Giả đô 
la, Thi đề nằm. Yết ra ha, sa ha tát ra nằm. Tỳ 


đằng băng tát na ra. Hỗ hồng đô lô ung, Ra 
xoa. Bà già phạm. 

Tát đát tha. Già đô sắt ni sam. Ba ra điểm. Xà 
kiết ri, Ma ha ta ha tát ra. Bột thọ ta ha tát ra, 
Thất rị sa, Cu tri ta ha tát nê. Đề lệ a thệ đề thị 
bà rị đa. Tra tra anh ca. Ma ha bạt xà lô đà ra. 
Đề rị bồ bà na. Mạn trà ra. Ô hồng, Ta tất đề. 
Bạt bà đô. Mạ mạ ấn thố na mạ mạ toả. 


ĐỆ TAM 

Ra xà bà dạ. Chủ ra bạt dạ. A kỳ ni bà dạ. Ô đà 
ca bà dạ. Tỳ xa bà dạ. Xá tát đa ra bà dạ. Bà ra 
chước yết ra bà dạ. Đột sắc xoa bà dạ. A xá nễ 
bà dạ. A ca ra. Mật rị trụ bà dạ. Đà ra ni bộ dị 
kiếm. Ba già ba đà bà dạ. Ô ra ca bà đa bà dạ. 
Lặc xà đàn trà bà dạ. Na dà bà dạ. Tỳ điều đát 
bà dạ. Tô ba ra noa bà dạ. Dược xoa yết ra ha. 
Ra xoa tư yết ra ha. 

Tất rị đa yết ra ha. Tỳ xá giá yết ra ha. Bộ đa 
yết ra ha. Cưu bàn trà yết ra ha. Bỗ đơn na yết 
ra ha. Ca tra bỗ đơn na yết ra ha. Tất kiền độ 
yết ra ha. A bá tất ma ra yết ra ha. Ô đàn ma đà 


yết ra ha. Xa dạ yết ra ha. Hê rị bà đề yết ra ha. 
Xà đa ha rị nằm. Yết bà ha rị nằm. Lô địa ra ha 
rị nằm. Mang ta ha rị nằm. 

Mê đà ha rị nằm. Ma xà ha rị nằm. Xà đa ha rị 
nữ. Thị tỷ đa ha rị nằm. Tỳ đa ha rị nằm. Bà đa 
ha rị nằm. A du giá ha rị nữ. Chất đa ha rị nữ. 
Đề sam tát bệ sam. Tát bà yết ra ha nằm. Tỳ đà 
dạ xà. Sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Ba rị bạt ra giả 
ca. Hất rị đởm. Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê ra 
đạ di. Trà diễn ni. Hát rị đởm. Tỳ đà dạ xà. Sân 
đà dạ di. Kê ra dạ di. Ma ha bát du bát đác da. 
Lô đà ra. Hất rị đởm. Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. 
Kê ra dạ di. Na ra dạ noa. Hất rị đởm. Tỳ đà dạ 
xà. Sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Đát đỏa dà lô trà 
tây. Hất rị đởm. Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê 
ra dạ di. Ma ha ca ra. Ma đác rị già noa. Hát rị 
đởm. 

Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Ca ba rị 
ca. Hắất rị đởm. Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê ra 
dạ di. Xà dạ yết ra. Ma độ yết ra Tát bà ra tha 
ta đạt na. Hất rị đởm. Tỳ đà dạ xà. sân đà dạ di. 
Kê ra dạ di. Giả đốt ra. Bà kỳ nễ. Hát rị đởm. Tỳ 
đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Tỳ rị dương 


hất rị tri. Nan đà kê sa ra. Dà noa bác đế. Sách 
hê dạ. Hát rị đởm. Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. 
Kê ra dạ di. Na yết na xá ra bà noa. Hất rị đởm. 
Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê ra dạ di. A-la 
hán. Hát rị đởm. Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê 
ra dạ di. Tỳ đa ra dà. Hất rị đởm. Tỳ đà dạ xà. 
Sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Bạt xà ra ba nễ. Câu 
hê dạ câu hê dạ. Ca địa bát đề. Hát rị đởm. Tỳ 
đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Ra xoa 
vỏng. Bà dà phạm. Ân thô na mạ mạ tỏa. 


ĐỆ TỨ 

Bà già phạm. Tát đác đa bát đác ra. Nam mô tý 
đô đề. A tất đa na ra lặc ca. Ba ra bà. Tất phổ 
tra. Tỳ ca tát đác đa bát đề rị. Thập Phật ra 
thập Phật ra. Đà ra đà ra. Tần đà ra tần đà ra. 
Sân đà sân đà. Hồ hồng hỗ hồng.. Phần tra 
phần tra phân tra phần tra phần tra. Ta ha. Hê 
hê phân. A mâu ca da phần. A ba ra đề ha da 
phần. Ba ra bà ra đà phần. A tố ra. Tỳ đà ra. Ba 
ca phấn. Tát bà đề bệ tệ phấn. Tát bà na dà tệ 
phần. Tát bà dược xoa tệ phần. Tát bà kiền thát 


bà tệ phấn. Tát bà bỗ đơn na tệ phấn. Ca tra bổ 
đơn na tệ phần. Tát bà đột lang chỉ đề tệ phần. 
Tát bà đột sáp tỷ lê. Hát sắc đề tệ phần. Tát bà 
thập bà lê tệ phần. Tát bà a bá tất ma lê tệ 
phần. Tát bà xá ra bà noa tệ phần. Tát bà địa 
đề kê tệ phần. Tát bà đát ma đả kê tệ phần. Tát 
bà ty đà da. Ra thệ giá lê tệ phần. Xà dạ yết ra. 
Ma độ yết ra. Tát bà ra tha ta đà kê tệ phân. Tỳ 
địa dạ. Giá lê tệ phần. Giả đô ra. Phược kỳ nễ 
tệ phân. Bạt xà ra. Câu ma rị. Tỳ đà dạ. La thệ 
tệ phân. Ma ha ba ra định dương. Xoa kỳ rị tệ 
phần. 

Bạt xà ra thương yết ra dạ. Ba ra trượng kỳ ra 
xà da phấn. Ma ha ca ra dạ. Ma ha mạt đát rị 
ca noa. Nam-mô ta yết rị đa da phần. Tỷ sắc 
noa tỳ duệ phân. Bột ra ha mâu ni duệ phấn. A 
kỳ ni duệ phần. Ma ha yết rị duệ phần. Yết ra 
đàn tri duệ phần. Miệc đát rị duệ phấn. Lao đát 
rị duệ phần. Giá văn trà duệ phần. Yết la ra đác 
rị duệ phấn.. Ca bát rị duệ phần. A địa mục chất 
đa. Ca thi ma xá na. Bà tư nễ duệ phân. Diễn 
kiết chất. Tát đỏa bà tỏa. Mạ mạ ấn thô na mạ 
mạ tỏa. 


ĐỆ NGŨ 

Đột sắc tra chất đa. A mạt đác rị chất đa. Ô xà 
ha ra. Dà ba ha ra. Lô địa ra ha ra. Ia bà ha ra. 
Ma xà ha ra. Xà đa ha ra. Thị tỉ đa ha ra. Bạt 
lược dạ ha ra. Kiền đà ha ra. Bỗ sử ba ha ra. 
Phả ra ha ra. Bà tả ha ra. Bát ba chất đa. Đột 
sắc tra chất đa. Lao đà ra chất đa. Dược xoa 
yết ra ha. Ra sát ta yết ra ha. Bề lệ đa yết ra 
ha. Tỳ xá giá yết ra ha. Bộ đa yết ra ha. Cưu 
bàn trà yết ra ha. Tất kiền đà yết ra ha. Ô đát 
ma đà yết ra ha. Xa dạ yết ra ha. A bá tất ma ra 
yết ra ha. Trạch khê cách. Trà kỳ ni yết ra ha. 
Rị Phật đề yết ra ha. Xà di ca yết ra ha. Xá câu 
ni yết ra ha. Lao đà ra. Nan địa ca yết ra ha. A 
lam bà yết ra ha. Kiền độ ba ni yết ra ha. Thập 
phạt ra. Yên ca hê ca. Trị đề dược ca. Đát lệ đề 
dược ca. Giả đột thác ca. Ni đề thập phạt ra. Tỉ 
sam ma thập phạt ra. Bạt để ca. Tỷ để ca. Thất 
lệ sắc mật ca. Ta nễ bát để ca. Tát bà thập phạt 
ra. Thất lô kiết đế. Mạt đà bệ đạt lô chế kiếm. A 
ÿ lô kiềm. Mục khê lô kiềm. Yết rị đột lô kiềm. 


Yết ra ha. Yết lam yết noa du lam. Đản đa du 
lam. Hắt rị dạ du lam. Mạt mạ du lam. Bạt rị thất 
bà du lam. Tỷ lật sắc tra du lam. Ô đà ra du 
lam. Yết tri du lam. 

Bạt tất đề du lam. Ô lô du lam. Thường dà du 
lam. Hắc tất đa du lam. Bạt đà du lam. Ta 
phòng án dà. Bát ra trượng dà du lam. Bộ đa tỷ 
đa trà. Trà kỳ ni. Thập bà ra. Đà đột lô ca. Kiến 
đốt lô kiết tri. Bà lộ đa ty. Tát bát lô. Ha lăng 
già. Du sa đát ra. Ta na yết ra. Tỳ sa dụ ca. A 
kỳ ni. Ô đà ca. Mạt ra bệ ra. Kiến đa ra. A ca ra. 
Mật rị đốt. Đát liễm bộ ca. Địa lật lặc tra. Tỷ rị 
sắc chất ca. Tát bà na câu ra. 

Tứ dẫn dà tệ. Yết ra rị dược xoa. Đác ra sô. 
Mạt ra thị. Phệ đế sam. Ta bệ sam. Tất đát đa 
bát đác ra. Ma ha bạt xà lô. Sắc ni sam. Ma ha 
bát lặc trượng ky lam. Dạ ba đột đà. Xá dụ xà 
na. Biện đát lệ noa. Tỳ đà da. Bàn đàm ca lô di. 
Đề thù. Bàn đàm ca lô di. Bát ra tỳ đà. Bàn đàm 
ca lô di. 

Đát điệt tha: Án, a na lệ, tỳ xá đề, bệ ra, bạt xà 
ra đà rị. Bàn đà bàn đà nễ, bạt xà ra, bán ni 
phần. Hỗ hồng đô lô ung phần, ta bà ha. 


VI DIỆU THÀN CHÚ 

A Nan! Những hòa quang trên đảnh đầu đức 
Phật chứa đầy mật chú Tát Đát Đa Bát Đát La, 
những câu vi diệu, sanh ra tất cả chư Phật ở 
khắp mười phương 

Mười phương Như Lai do tâm chú này, được 
thành Vô Thượng Chánh Biến Tri Giác. 

Mười phương Như Lai trì tâm chú này, uốn dẹp 
tà ma, chế phục ngoại đạo. 

Mười phương Như Lai vận tâm chú này, ngồi 
bửu liên hoa, ứng hiện trong vô số quốc độ. 
Mười phương Như Lai dùng tâm chú này, nơi 
vô số quốc độ, chuyên đại pháp luân. 

Mười phương Như Lai trì tâm chú này, hay ở 
nơi mười phương xoa đảnh thọ ký cho hàng Bồ 
Tát, Thanh Văn, cho đến người chưa chứng 
quả VỊ. 

Mười phương Như Lai nương tâm chú này, hay 
ở nơi mười phương cứu vớt các khổ như: Địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đui, điếc, ngọng, câm 
và bát khổ, những tai nạn lớn nhỏ đồng thời 


được giải thoát các nạn, giặc, binh, vua, ngục, 
bão, lụt, lửa, nước cho đến đói khát nghèo nàn, 
ngay đó tiêu tan. 

Mười phương Như Lai tùy theo tâm chú này, 
hay ở nơi mười phương phụng sự thiện tri 
thức, trong tứ oai nghi được cúng dường như 
ý, nơi pháp hội của hằng sa Như Lai, được suy 
Tôn là Đại Pháp Vương Tử. 

Mười phương Như Lai hành theo tâm chú này, 
hay ở nơi mười phương nhiếp thọ người có 
nhân duyên, khiến hàng Tiểu Thừa nghe tạng 
bí mật, chẳng sanh kinh sợ. 

Mười phương Như Lai tụng tâm chú này, thành 
Vô Thượng Giác, ngồi dưới cây Bồ Đề vào Đại 
Niết Bàn. 

Mười phương Như Lai truyền tâm chú này, sau 
khi diệt độ, phó chúc Phật Pháp, trụ trì cứu 
cánh, nghiêm tịnh giới luật, thảy đều trong 
sạch. 

Như ta thuyết chú Phật Đảnh Quang tụ chẳng ô 
nhiễm này, từ sáng đến tối chẳng dứt tiếng, 
trong đó những chữ và câu cũng chẳng trùng 
điệp, nếu từ đây ngộ nhập, mới biết tất cả hữu 


tình vô tình cũng thường thuyết chú này, nên 
gọi Đảnh Như Lai vậy. 

Hàng hữu học các ngươi chưa ra khỏi luân hồi 
phát tâm chí thành tu chứng quả A La Hán, nếu 
chẳng trì chú này mà ngồi đạo tràng, muốn 
khiến thân tâm xa lìa các ma sự thì chẳng có 
chỗ đúng. 

A Nan! Nếu có chúng sanh trong các thế giới, 
tùy theo vật dụng trong đất nước, hoặc lá, giấy, 
vải trắng đề biên chép chú này, đựng trong túi 
nhỏ, nếu người ấy ngu muội chẳng thể tụng 
nhớ thì đeo trên mình, hoặc để trong nhà, nên 
biết người ấy trọn đời chẳng bị các thứ độc hại. 
A Nan! Nay ta vì ngươi thuyết chú này, cứu 
giúp thế gian được đại vô úy, thành tựu trí xuất 
thế gian cho chúng sanh. 

Sau khi ta diệt độ, chúng sanh trong đời mạt 
pháp, có người biết tự trì tụng, hoặc dạy người 
khác trì tụng chú này, nên biết những chúng 
sanh trì tụng như thế, lửa chẳng thê đốt, nước 
chẳng thê chìm, độc chẳng thể hại, cho đến tất 
cả ác chú của các Thiên Long, quỷ thần, yêu 
tinh, ma mị đều chẳng thể dính mắc, tâm được 


chánh thọ, tất cả bùa chú, yêm cổ, kim ngân 
độc dược, cỏ, cây, sâu, rắn, độc khí muôn loài, 
vào miệng người ây đều thành cam lồ. 

Tất cả ác tinh, quỷ thần, dù có độc tâm hại 
người, đối với người ấy cũng chẳng thể khởi 
ác; các ác quỷ vương Tần Na, Dạ Ca cùng các 
quyền thuộc, đều thọ ơn Phật, thường gia hộ 
người ấy. 

A Nan nên biết! Chú này thường có tám vạn 
bốn ngàn vô số chủng tộc Bồ Tát Kim Cang 
Tạng Vương, mỗi mỗi đều có quyền thuộc, 
ngày đêm hộ vệ. Giả sử có chúng sanh nơi tâm 
tán loạn, chẳng thể vào Tam Ma Địa, miệng 
niệm tâm trì, thì các vị Kim Cang Vương 
thường theo ủng hộ thiện nam tử ấy, huống là 
người có tâm quyết định vào Đạo Bồ Đề, các vị 
Bồ Tát Kim Cang Tạng Vương này, khiến 
người ấy phát ra thần thức, thân tâm tỉnh tân, 
ngay đó được nhớ lại những việc từ tám vạn 
bốn ngàn hằng sa kiếp đến nay, đều rõ ràng 
chẳng có nghỉ hoặc. 

Từ kiếp thứ nhất cho đến thân cuối cùng, đời 
đời chẳng sanh vào các loài Dược Xoa, La Sát, 


quỷ bệnh tật, quỷ thúi, quỷ yễm mị, quỷ hút tinh 
khí, cùng các loài ngạ quỷ có hình vô hình, có 
tưởng vô tưởng, và những xứ ác độc. 

Thiện tri thức ấy, hoặc đọc tụng, biên chép, 
hoặc đeo giữ và cúng dường tâm chú này thì 
kiếp kiếp chẳng sanh vào những nơi nghèo nàn 
hèn hạ và chỗ chẳng an lành. 

Các chúng sanh này, dẫu cho tự thân chẳng 
làm phước nghiệp, mười phương Như Lai cũng 
ban công đức cho họ, do đó được trong vô số 
kiếp thường với chư Phật đồng sanh một chỗ, 
vô lượng công đức như chùm quả ác xoa, đồng 
một chỗ huân tu, trọn chẳng chia cách. 

Cho nên, Tâm chú này hay khiến người đã phá 
giới được giới căn trong sạch, người chưa đắc 
giới khiến cho đắc giới, người chẳng tinh tấn, 
chẳng trí huệ, chẳng trong sạch, chẳng trai giới, 
thảy đều thành tựu. 

A Nan! Thiện nam tử ấy, giả sử trước kia có 
phạm giới cấm, thì sau khi trì chú, các tội phá 
giới chẳng kế nặng nhẹ, đều được tiêu diệt, dù 
đã uống rượu, ăn ngũ tân, và các thứ bất tịnh, 
tất cả chư Phật, Bồ Tát, Kim Cang, Thiên Tiên, 


quỷ thần, chẳng cho là có lỗi; dù mặc y áo rách 
rưới, khi đi khi đứng, đồng như trong sạch; dù 
chẳng lập đàn, chẳng vào đạo tràng, cũng 
chẳng hành đạo, mà trì tụng chú này, với công 
đức vào đàn, hành đạo, chẳng có sai khác. 
Nếu trước kia tạo các tội nặng ngũ nghịch, vô 
gián, những tội Tứ khí, Bát khí của Tỳ Kheo và 
Tỳ Kheo Ni, thì khi tụng chú này rồi, cũng như 
gió mạnh thổi tan đống cát, những nghiệp nặng 
như vậy đều trừ sạch, chẳng còn mảy may. 

A Nan! Nếu có chúng sanh từ vô số kiếp đến 
nay, có tất cả những tội chướng nặng nhẹ, tuy 
trong các đời trước chưa kịp sám hồi, nay nêu 
biết đọc tụng, biên chép chú này, giữ đeo trên 
mình hay để nơi chỗ ở, thì những nghiệp tích 
chứa từ trước, đều tiêu như nước sôi làm tan 
băng tuyết, chẳng bao lâu sẽ được vô sanh 
nhẫn. 

Lại nữa A Nan! Nếu có người đàn bà chưa có 
con, mong câu có thai, chí tâm tưởng niệm, 
hoặc đeo chú này, thì được sanh những đứa 
con trai gái có phước đức trí huệ, cầu sống lâu 
được sống lâu, cầu phước báo được phước 


báo, cho đến cầu thân mạng sức mạnh đều 
được như thế. Sau khi chết, tùy nguyện vãng 
sanh trong mười phương quốc độ, chắc chắn 
chẳng sanh nơi biên địa, dòng hạ tiện, huống là 
các tạp hìnhI 

A Nan! Nếu các quốc độ, châu huyện, làng xóm 
bị nạn đói kém, ôn dịch; hoặc những nơi bị bịnh 
loạn, giặc cướp đánh nhau và tất cả những nơi 
có tai nạn khác, viết thần chú này dán nơi bốn 
cửa thành, và những thấp miềếu hoặc trên các 
tràng phan, khiến chúng sanh trong nước thừa 
phụng chú này, cung kính lễ bái, nhất tâm cúng 
dường; khiến nhân dân mỗi mỗi đeo chú trong 
mình, hoặc để nơi chỗ ở, thì tất cả tai nạn thảy 
đều tiêu diệt. 

A Nan! Nếu chúng sanh nơi các quốc độ, hễ 
chỗ nào có chú này, thì Thiên Long vui mừng, 
mưa gió thuận thời, ngũ cốc được mùa, dân 
chúng an vui; những tai chướng do tất cả ác 
tinh biên quái ở mọi nơi, đều chẳng sanh khởi, 
người chẳng chết yêu, gông, cùm, xiêng, xích, 
chẳng dính vào mình, ngày đêm ngủ yên, 
thường chẳng ác mộng. 


A Nan! Cõi Ta Bà này có tám vạn bốn ngàn tai 
biến ác tinh, do 28 đại ác tinh làm thượng thủ; 
lại có 8 đại ác tinh làm chủ, xuất hiện trên đời 
với nhiều hình dạng, hay gây các tai họa kỳ lạ 
cho chúng sanh. Hễ có chú này thì thảy đều 
tiêu diệt, trong phạm vi 12 do tuần, các tai biến 
hung dữ, trọn chẳng thể xâm nhập. 

Cho nên Như Lai thuyết chú này, bảo hộ người 
tu hành sơ học đời vị Lai, vào Tam Ma Địa, 
thân tâm thư thái, được đại yên ôn chẳng bị tất 
cả tà ma, quỷ thần, và những oán thù, nghiệp 
cũ nợ xưa từ vô thỉ đến quấy hại. 

Ngươi và hàng hữu học trong chúng, với người 
tu hành đời vị Lai, y pháp trì giới trong đạo 
tràng, được vị thầy truyền giới trong sạch, đối 
với tâm chú này chẳng sanh nghi hoặc, thì cái 
thân do cha mẹ sanh của người này, nếu 
chẳng được tâm thông, mười phương Như Lai 
bèn thành vọng ngữ. 

Nói xong, vô số Kim Cang đều nhất thời đảnh 
lễ bạch Phật: Như lời Phật dạy, chúng con xin 
thành tâm bảo hộ người tu đạo Bồ Đà. 

Bây giờ, Phạn Vương và Đề Thích, Tứ Thiên 


Vương cũng đồng thời đảnh lễ bạch Phật: Nếu 
có người tu học như thế, chúng con xin hết 
lòng bảo hộ, khiến họ suốt đời việc làm thỏa 
nguyện. 

Còn có vô số Quỷ Vương chắp tay đảnh lễ 
bạch Phật: Chúng con cũng thệ nguyện hộ trì 
cho người ấy, khiến tâm Bồ Đề mau được viên 
mãn. 

Còn có vô số Nhật Nguyệt Thiên tử, Phong Sư, 
Vũ Sư, Vân sư, Lôi Sư, cùng với Điện Sư, 
Tuần Quan, Chư Tỉnh và quyên thuộc đảnh lễ 
bạch Phật: Chúng con cũng bảo hộ người tu 
hành ấy an lập đạo tràng, được vô sở úy. 

Còn có vô số Sơn Thân, Hải Thần, Phong 
Thần, cõi Trời Vô Sắc, tất cả tinh kỳ trên mặt 
đất, dưới nước và trên không, đồng thời đảnh 
lễ bạch Phật: Chúng con cũng bảo hộ người tu 
hành ây được thành Bồ Đề, trọn chẳng ma sự. 
Khi ây, tám vạn bốn ngàn ức hằng sa Bồ Tát 
Kim Cang Tạng Vương trong hội, liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ bạch Phật: 

Như chúng con tu thành Bồ Đề đã lâu, mà 
chẳng thủ chứng Niết Bàn, thường theo chú 


này, cứu giúp những người chơn tu Tam Ma 
Địa trong đời mạt pháp. Thế Tôn, những người 
tu tâm cầu chánh định như thế, dù ở đạo tràng 
hay lúc kinh hành, cho đến lúc đi dạo chơi, con 
và đồ chúng thường theo hộ vệ người ấy. 

Dẫu cho Ma vương, Đại Tự Tại Thiên muốn tìm 
cách quấy phá, trọn chẳng thê được. Các quỷ 
thần nhỏ phải cách xa người ấy ngoài mười do 
tuân, chỉ trừ khi họ đã phát tâm tu thiền chánh 
pháp thì mới được gần người ấy. Thế Tôn, nếu 
những ác ma hay quyến thuộc ma, muốn đến 
xâm nhiễu người ấy, thì con dùng chày Kim 
Cang đập nát đầu họ như vi trần, khiến người 
ây việc làm thỏa nguyện. 


HAI NHÂN ĐIÊN ĐẢO 

A Nan liền đứng dậy đảnh lễ bạch Phật: Chúng 
con ngu độn, ham được đa văn, chưa cầu thoát 
ly nơi tâm phiền não, nhờ Phật từ bi dạy bảo, tu 
theo chánh pháp, được lợi ích lớn, thân tâm an 
lạc. 

Thế Tôn! Nếu tu chứng pháp Tam Ma Địa, 


chưa đến Niết Bàn, thì thế nào gọi là chỗ Càn 
Huệ? Nơi 44 tâm, được tu đến cấp bậc nào và 
đến chỗ nào mới gọi là nhập Sơ Địa? Thế nào 
gọi là Đẳng Giác Bồ Tát? 

Nói xong, năm vóc gieo sát đất, đại chúng đều 
nhất tâm chăm chú, mong đợi từ âm của Phật. 
Bấy giờ, Thế Tôn khen A Nan rằng: Lành thay! 
Lành thay! Các ngươi lại biết vì cả chúng trong 
hội này và tất cả chúng sanh tu Tam Ma Địa, 
cầu pháp Đại Thừa trong đời mạt pháp, xin ta 
chỉ rõ lối tu vô thượng chơn chánh, từ phàm 
phu đến Đại Niết Bàn. Nay các ngươi hãy lắng 
nghe, ta sẽ vì các ngươi mà nói. 

A Nan và đại chúng chắp tay lắng lòng, yên 
lặng thọ giáo. 

Phật bảo: A Nan nên biết! Diệu tánh sáng tỏ, lìa 
những danh tướng, vốn chẳng có thế giới 
chúng sanh. Do vọng có sanh, do sanh có diệt, 
sanh diệt gọi là vọng, diệt vọng gọi là chơn, ấy 
tức là Vô Thượng Bồ Đề và Đại Niết Bàn, cũng 
là hai hiệu chuyển y của Như Lai. 

A Nan! Nay ngươi muốn tu chơn Tam Ma Địa, 
thẳng đến Đại Niết Bàn, trước hết phải biết hai 


nhân điên đảo của thế giới và chúng sanh; nều 
điên đảo chăng sanh tức là chơn Tam Ma Địa 
của Như Lai. 


CHÚNG SANH ĐIÊN ĐẢO 

A Nan! Sao gọi là Chúng Sanh Điên Đảo? 

Do tánh sáng tỏ nơi Tâm, vì chấp tánh sáng tỏ, 
nên từ sáng tỏ ấy phát ra vọng tánh; tánh vọng 
thì kiến chấp sanh khởi, từ bổn lai vô, thành 
cứu cánh hữu. Cái năng hữu sở hữu này, 
chẳng có tướng năng nhân sở nhân và năng 
trụ sở trụ, trọn chẳng nguồn gốc. Từ chỗ vô trụ 
này, kiến lập thế giới và chúng sanh. 

Vì mê cái bổn tâm sáng tỏ, nên sanh ra hư 
vọng, tánh vọng chẳng tự thể, chẳng có chỗ 
nương tựa; toan muốn trở về chơn, thì cái 
muốn chơn ấy, đã chẳng phải là chơn tánh của 
Chơn Như. Chẳng chơn mà cầu trở về chơn, rõ 
ràng thành phi tướng, phi sanh phi trụ, phi tâm 
phi pháp, xoay vần phát sanh, sanh mãi không 
thôi, huân tập thành nghiệp, đồng nghiệp cảm 
nhau, do sự cảm nghiệp, nên có tương diệt 


tương sanh, do đó thành chúng sanh điên đảo. 


THẺ GIỚI ĐIỄỆN ĐẢO 

A Nan! Sao gọi là Thế Giới Điên Đảo? 

Do năng hữu sở hữu phân đoạn vọng sanh, từ 
đó an lập Giới, từ chỗ chấp năng nhân sở 
nhân, năng trụ sở trụ, dời đổi chẳng ngừng, 
nên vọng lập Thế. Tam thế tứ phương hòa hợp 
lẫn nhau, chúng sanh biến hóa thành 12 loài. 
Vì giác tri của chúng sanh, nên trong thế giới, 
do động có thanh, do thanh có sắc, do sắc có 
hương, do hương có xúc, do xúc có vị, do vị 
biết pháp, sáu thứ vọng tưởng nhiễu loạn thành 
nghiệp tánh, nương theo tướng điên đảo luân 
chuyển này mà có 12 loài: Noãn sanh, thai 
sanh, thấp sanh, hóa sanh, hữu sắc, vô sắc, 
hữu tưởng, vô tưởng, hoặc phi hữu sắc, hoặc 
phi vô sắc, hoặc phi hữu tưởng, hoặc phi vô 
tưởng, lưu chuyên chẳng ngừng. 


12 LOÀI 


* *% * 


1. A Nan! Bởi do thế giới có hư vọng luân hồi, 
điên đảo về động, hòa hợp thành khối, vọng 
tưởng thăng trầm, vì thế nên có loài noãn sanh 
lưu chuyên nơi quốc độ, như loài cá, chim, rùa, 
rắn, đủ tám vạn bốn ngàn, đây tràn thế giới. 

2. Bởi do thế giới có tạp nhiễm luân hồi, điên 
đảo về dục, hòa hợp thành sanh, vọng tưởng 
ngang dọc, vì thê nên có loài thai sanh lưu 
chuyễn nơi quốc độ, như người, súc, rồng, tiên, 
đủ tám vạn bốn ngàn, đây tràn thế giới. 

3. Bởi do thế giới có chấp trước luân hồi, 
hướng về điên đảo, hòa hợp thành noãn (hơi 
âm), vọng tưởng lăng xăng, vì thế nên có loài 
thấp sanh lưu chuyên nơi quốc độ, như loài côn 
trùng, sâu bọ, đủ tám vạn bốn ngàn, đầy tràn 
thế giới. 

4. Bởi do thế giới có biến dịch luân hồi, điên 
đảo về giả, hòa hợp thành xúc, vọng tưởng mới 
cũ, vì thế nên có loài hóa sanh lưu chuyên nơi 
quốc độ, như loài thối xác phi hành, đủ tám vạn 
bốn ngàn, đây tràn thế giới. 

5. Bởi do thế giới có ngăn ngại luân hồi, điên 
đảo về chướng, hòa hợp thành trước, vọng 


tưởng tinh sáng, vì thế nên có loài hữu sắc lưu 
chuyễn nơi quốc độ, như tất cả thần vật tinh 
sáng, đều hay dự đoán sự kiết hung, đủ tám 
vạn bốn ngàn, đây tràn thế giới. 

6. Bởi do thế giới có tiêu tán luân hồi, điên đảo 
về mê hoặc, hòa hợp thành ám, vọng tưởng u 
ân, vì thế nên có loài vô sắc lưu chuyên nơi 
quốc độ, như cõi vô Sắc và Thần Hư Không, 
cho đến quỷ mị u ấn, đủ tám vạn bốn ngàn, đầy 
tràn thế giới. 

7. Bởi do thế giới có mường tượng luân hồi, 
điên đảo về ảnh, hòa hợp thành nhớ, vọng 
tưởng thầm kết, vì thế nên loài hữu tưởng lưu 
chuyễn nơi quốc độ, như loài thần quỷ tinh linh, 
đủ tám vạn bốn ngàn, đây tràn thế giới. 

8. Bởi do thế giới có ngu độn luân hồi, điên đảo 
về si, hòa hợp thành ngu, vọng tưởng khô 
khan, vì thế nên có loài vô tưởng lưu chuyên 
nơi quốc độ, tinh thần hóa ra đất, gỗ, kim thạch, 
đủ tám vạn bốn ngàn, đây tràn thế giới. 

9. Bởi do thế giới có đối đãi luân hồi, điên đảo 
về ngụy, hòa hợp thành nhiễm, vọng tưởng ỷ 
nhờ, vì thê nên có loài phi hữu sắc lưu chuyên 


nơi quốc độ, như loài thủy mẫu, lẫy tôm làm 
mắt, đủ tám vạn bốn ngàn, đây tràn thế giới. 
10. Bởi do thế giới có dẫn dụ luân hồi, điên đảo 
về tánh, hòa hợp thành chú, vọng tưởng kêu 
gọi, vì thế nên có loài phi vô sắc lưu chuyển nơi 
quốc độ, như loài chú nguyễn rủa, yêu mị, đủ 
tám vạn bốn ngàn, đây tràn thế giới. 

11. Bởi do thế giới có hợp vọng luân hồi, điên 
đảo về mường tượng, hòa hợp thành dị, vọng 
tưởng xoay vòng, vì thế nên có loài phi hữu 
tưởng lưu chuyển nơi quốc độ, như loài tò vò, 
hay bắt con vật khác làm con mình, đủ tám vạn 
bốn ngàn, đây tràn thế giới. 

12. Bởi do thế giới có oán hại luân hồi, điên đảo 
về sát (hại), hòa hợp thành quái, vọng tưởng ăn 
thịt cha mẹ, vì thế nên có loài phi vô tưởng lưu 
chuyễn nơi quốc độ, như con thổ cưu và chim 
phá kính, ôm trái cây độc làm con, khi con lớn 
lên thì ăn luôn cả cha mẹ, đủ tám vạn bốn 
ngàn, đây tràn thế giới. Ấy gọi là mười hai loại 
chúng sanh. 


KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI 
MẬT NHƠN TU CHỨNG LIÊU NGHĨA 
CHƯ BÒ TÁT VAN HẠNH THỦ LĂNG NGHIÊM 


} 


Các Địa Vị Tu Chứng —- Nguyên 
Nhân và Quả Báo Của Chúng Sanh 


BA MÓN TIỆM THỨ 


A Nan! Như vậy chúng sanh trong mỗi loài đều 
gồm đủ 12 thứ điên đảo, cũng như dụi mắt thấy 
hoa đốm lăng xăng, thảy đều từ diệu tâm sáng 
tỏ vọng sanh điên đảo, nên có đủ thứ tư tưởng 
hư vọng tán loạn như thế. Nay ngươi tu chứng 
Tam Ma Địa, đối với bản nhân của tư tưởng tán 
loạn ấy, phải lập ba tiệm thứ mới có thế diệt 
trừ, cũng như muốn trừ mật độc trong bình để 
đựng cam lồ, thì phải dùng nước sôi và tro rửa 
sạch cái bình, rồi mới đựng cam lồ. 

Trừ các trợ duyên bên ngoài: 

A Nan! 12 loại chúng sanh trong thế giới, chẳng 


thê tự sống, phải nhờ bốn cách ăn để nuôi 
dưỡng, ấy là: ăn bằng cách nhai xé như con 
người; ăn bằng ngửi mùi hơi như quỷ thân; ăn 
bằng niệm tưởng như cõi Tứ Thiền và ăn bằng 
ý thức như cõi Tứ không, cho nên Phật nói tất 
cả chúng sanh đều nhờ sự ăn mà tôn tại. 

A Nan! tất cả chúng sanh, ăn ngọt thì sống, ăn 
độc thì chết. Vậy chúng sanh cầu Tam Ma Địa, 
nên dứt bỏ ngũ tân của thế gian, ngũ tân này 
hễ ăn chín thì phát lòng dâm, ăn sống thì thêm 
sân hận. Những người ăn ngũ tân, dù biết 
giảng giải mười hai bộ kinh, nhưng mười 
phương thiên tiên đều chê mùi hôi thối ấy mà 
tránh xa; các loài ma quỷ, thừa lúc đang ăn ngũ 
tân, liễm môi của họ, người ấy thường ở chung 
với quỷ, phước đức ngày càng tiêu mòn, chẳng 
được lợi ích. 

Người ăn ngũ tân mà tu Tam Ma Địa, thì Bồ 
Tát, Thiên Tiên, mười phương thiện thần chẳng 
đến hộ vệ. Đại lực ma vương có cơ hội hiện ra 
thân Phật, thuyết pháp cho họ, chê bai giới 
câm, tán thán dâm dục và sân si. Người ấy 
chết thành quyền thuộc ma, khi hết phước báo 


của ma, liền đọa ngục A Tỳ. 
A Nan! Người tu đạo Bồ Đề phải dứt hẳn ngũ 
tân, ấy gọi là tiệm thứ tu hành tinh tân thứ nhất. 


Trừ các chánh nhơn bên trong: 

A Nan! Chúng sanh muốn vào Tam Ma Địa, 
trước tiên phải giữ giới trong sạch, dứt hẳn 
lòng dâm, chẳng dùng rượu thịt, chỉ ăn đồ nâu 
chín, chẳng ăn đồ sống. 

A Nan! Người tu hành nếu chẳng dứt dâm dục 
và sát sanh, mà muốn ra khỏi ba cõi thì chẳng 
có chỗ đúng. Nên phải xem sự dâm dục như 
rắn độc, như kẻ thù. 

Trước tiên phải giữ Tứ khí, Bát khí của giới 
Thanh Văn, trì thân chẳng động, sau hành theo 
luật nghi trong sạch của Bồ Tát, trì tâm chẳng 
khởi. Giới câm đã thành tựu, đối với thế gian, 
trọn chẳng còn những nghiệp tương sanh 
tương sát; đã chẳng trộm cắp thì chẳng mắc nợ 
nhau, và khỏi phải trả nợ của thế gian. 

Người trong sạch ấy tu Tam Ma Địa, với cái 
thân của cha mẹ sanh, chẳng cần thiên nhãn, 
tự nhiên thấy được mười phương thế giới, gặp 


Phật nghe pháp, vâng lãnh thánh chỉ, được đại 
thần thông, dạo khắp cõi mười phương, túc 
mạng trong sạch, chẳng còn những điều khó 
khăn nguy hiểm, ấy gọi là tiệm thứ tu hành tỉnh 
tân thứ hai. 


Trừ các nghiệp hiện tiền: 

A Nan! Người giữ giới trong sạch như thế, tâm 
chẳng tham dâm thì chẳng dong ruồi theo lục 
trần bên ngoài, do sự chẳng dong ruồi tự xoay 
về bản tánh, đã chẳng duyên theo cảnh trần thì 
lục căn chẳng chỗ nương tựa, ngược dòng về 
Nhất, lục dụng chẳng thành, mười phương 
quốc độ sáng suốt trong sạch, ví như lưu ly, 
bên trong có trăng sáng, thân tâm an lạc, diệu 
viên bình đẳng, được đại yên ổn, tất cả mật 
viên tịnh diệu của Như Lai đều hiện trong đó, 
người ấy liền được vô sanh pháp nhẫn. Từ đó 
dần dân tùy theo cấp bậc tu chứng an lập thánh 
vị, ấy gọi là tiệm thứ tu hành tinh tân thứ ba. 


55 QUÁ VỊ 
A Nan, người tu hành khi ái dục khô khan, sáu 


căn không còn chạy theo sáu trần nhiễm trước, 
lúc bây giờ chỉ có trí huệ khô khan, chưa thâm 
nhuần nước pháp của Phật. Đây là địa vị đầu 
tiên tên Càn huê địa, lần lần tấn tu vào địa vị 


THẬP TÍN 

Tín tâm trụ —- Tập khí tham dục mới cạn, chưa 
nối được dòng pháp của Như Lai, tức dùng tâm 
này chảy vào trung đạo, tánh viên diệu được 
mở mang, từ chỗ chơn diệu viên lại phát ra 
chơn diệu, diệu tín thường trụ, tất cả vọng 
tưởng đều dứt sạch, trung đạo thuần chơn, gọi 
là Tín Tâm Trụ. 

Niệm tâm trụ — Chơn tín sáng tỏ, tất cả viên 
thông, ba thứ: ấm (5 âm), xứ (12 xứ), giới (18 
giới), chẳng thê ngăn ngại, như thế cho đến 
trong vô số kiếp quá khứ, vị Lai, tất cả tập khí 
xã thân, thọ thân, thảy đều hiện ra trước mắt và 
ghi nhớ chẳng quên, gọi là Niệm Tâm Trụ. 

Tỉnh Tân Tâm — Thuần chơn diệu viên, tinh vi 
phát dụng, những tập khí từ vô thỉ đều hóa 
thành một tâm tinh minh, từ tinh minh tiến lên 
chơn tịnh, gọi là Tinh Tân Tâm. 


Huệ Tâm Trụ — Tâm tỉnh tân hiện tiền, thuần 
dùng trí huệ, gọi là Huệ Tâm Trụ. 

Định Tâm Trụ — Trí huệ sáng tỏ, tịch lặng cùng 
khắp, tịch diệu thường định, gọi là Định Tâm 
Trụ. 

Bất Thối Tâm — Từ định tâm phát ra ánh sáng, 
tánh sáng sâu vào, tiên tới chẳng lui gọi là Bất 
Thối Tâm. 

Hộ Pháp Tâm — Tâm an nhiên tiễn tới, duy trì 
chẳng mất, giao tiếp với tinh thần của mười 
phương Như Lai gọi là Hộ Pháp Tâm. 

Hỏi Hướng Tâm —- Tánh sáng của Bồn giác 
được duy trì, hay dùng diệu lực xoay Từ Quang 
của Phật về tự tánh, cũng như ánh sáng của 
hai gương đối nhau, trong đó, các bóng nhiệm 
mầu trùng trùng vô tận, gọi là Hồi Hướng Tâm. 
Giới Tâm Trụ — Với từ Quang của Bản Tâm 
miên mật, an trụ nơi vô vi, vô thượng trong 
sạch, thường trụ của Phật, chẳng thê lạc mất, 
gọi là Giới Tâm Trụ. 

Nguyện Tâm Trụ — Trụ giới tự tại, hay dạo khắp 
mười phương, ở ởi tùy Nguyện Tâm Trụ 


nguyện, gọi là. 


THẬP TRỤ 

Phát Tâm Trụ —- A Nan! Thiện nam tử ấy, do 
chân phương tiện phát ra mười bậc tín tâm kể 
trên, tâm tỉnh vi phát ra ánh sáng, mười thứ 
dụng xen lẫn nhau, viên dung thành một tâm, 
gọi là Phát Tâm Trụ. 

Trị Địa Trụ — Trong tâm sáng suốt như lưu ly 
trong sạch, trong hiện vàng ròng tỉnh túy, dùng 
diệu tâm trước kia sửa sang thành đất địa để đi 
đứng gọi là Trị Địa Trụ. 

Tu Hành Trụ — Tâm địa biết khắp, tất cả rõ 
ràng, đi khắp mười phương, được chẳng ngăn 
ngại, gọi là Tu Hành Trụ. 

Sanh Quý Trụ - Hạnh đồng với Phật, thọ tinh 
thần Phật, như cái thân trung âm tự tìm cha 
mẹ, trung âm dung thông với lòng tin, thầm 
nhập vào giống Như Lai, gọi là Sanh Quý Trụ. 
Cụ Túc Trụ —- Đã vào đạo thai, nối dòng của 
Phật, như thai đã thành hình, tướng người đầy 
đủ, gọi là Phương Tiện Cụ Túc Trụ. 


Chánh Tâm Trụ - Dung mạo và tâm tướng đều 
đồng như Phật, gọi là Chánh Tâm Trụ. 

Bất Thối Trụ — Thân tâm dung hợp, ngày càng 
tăng trưởng gọi là Bất Thối Trụ. 

Đông Chơn Trụ — Linh tướng của thập thân 
nhất thời đầy đủ gọi là Đồng Chơn Trụ. 

Pháp Vương Tử Trụ —- Hình đã thành, ra khỏi 
thai, làm con của Phật, gọi là Pháp Vương Tử 
Trụ. 

Quán Đảnh Trụ - Khi Pháp Vương Tử đã 
trưởng thành, ví như Thái Tử vua Sát Lợi đến 
tuổi trưởng thành, sẽ được phụ vương ủy 
nhiệm việc nước, nên làm lễ quán đảnh, gọi là 
Quán Đảnh Trụ. 


THẬP HẠNH 

Hoan Hỉ Hạnh — A Nan! Thiện Nam tử ây, đã 
thành con Phật, đầy đủ vô lượng diệu của đức 
Như Lai, tùy thuận mười phương chúng sanh, 
phương tiện tiếp dẫn, gọi là Hoan Hỉ Hạnh. 
Nhiêu Ích Hạnh — Hay lợi ích cho tất cả chúng 
sanh, gọi là Nhiêu Ích Hạnh. 


Vô Sân Hận Hạnh - Tự giác giác tha, được 
chẳng chống trái, gọi là Vô Sân Hận Hạnh. 
Vô Tận Hạnh - Tam thế bình đẳng, mười 
phương thông đạt, vì được ÿý-sanh-thân, nên 
tùy mỗi loài chúng sanh mà hiện thân hóa độ 
cho đến cùng tột vị Lai, gọi là Vô Tận Hạnh. 
Ly Si Loạn Hạnh — Nơi mỗi mỗi pháp môn, tất 
cả hòa đồng, được chẳng sai lầm, gọi là Ly Sỉ 
Loạn Hạnh. 

Thiện Hiện Hạnh — Nơi tướng đồng hiện ra 
nhiều tướng dị; nơi những tướng dị, mỗi mỗi 
thấy đồng, gọi là Thiện Hiện Hạnh. 

Vô Trước Hạnh — Như thế cho đến vi trần đây 
khắp mười phương hư không, trong mỗi mỗi 
trần hiện mười phương cõi; hiện trần hiện cõi, 
chẳng ngăn ngại nhau, gọi là Vô Trước Hạnh. 
Tôn Trọng Hạnh - Các thứ hiện tiền đều là Đệ 
Nhất Ba La Mật Đa, gọi là Tôn Trọng Hạnh. 
Thiện Pháp Hạnh - Viên dung như thế, hay 
thành tựu quy tắc lợi sanh của mười phương 
chư Phật, gọi là Thiện Pháp Hạnh. 

Chơn Thật Hạnh —- Mỗi mỗi đều trong sạch vô 
lậu, nhất chơn vô vi, bản tánh vốn như thế, gọi 


là Chơn Thật Hạnh. 


THẬP HÒI HƯỚNG 


Cứu Hộ Nhất Thiết Chúng Sanh, Ly Chúng 
Sanh Tướng Hồi Hướng — A Nan! Thiện nam 
tử ấy, thần thông đầy đủ, Phật sự đã thành; tự 
tánh tinh túy thuần chơn, xa lìa các lỗi lầm, 
ngay khi hóa độ chúng sanh mà diệt tướng 
năng độ, sở độ, hồi tâm vô vi hướng đạo Niết 
Bàn, gọi là Cứu Hộ Nhất Thiết Chúng Sanh, Ly 
Chúng Sanh Tướng Hồi Hướng. 

Bát Hoại Hồi Hướng — Hoại cái có thể hoại, tức 
xa lìa chúng sanh tướng, tướng xa lìa cũng 
phải lìa, vậy tướng hoại thì sở không, lìa cái Lìa 
thì năng không; năng sở đều không, bản giác 
bát hoại, gọi là Bất Hoại Hồi Hướng. 

Đẳng Nhất Thiết Phật Hồi Hướng — Bản giác 
trạm nhiên, tâm giác đồng như Phật giác, gọi là 
Đẳng Nhất Thiết Phật Hồi Hướng. 

Chí Nhất Thiết Xứ Hồi Hướng — Tỉnh túy sáng 
tỏ, tâm địa đồng như Phật địa, gọi là Chí Nhất 


Thiết Xứ Hồi Hướng. 

Vô Tận Công Đức Tạng Hồi Hướng - Thế giới 
và Như Lai xen lộn lẫn nhau, được chẳng ngăn 
ngại, gọi là Vô Tận Công Đức Tạng Hỏi Hướng. 
Tùy Thuận Bình Đẳng Thiện Căn Hỏi Hướng — 
Nơi đồng Phật địa, mỗi mỗi sanh ra cái nhân 
trong sạch, nương nhân ấy mà phát huy, vào 
đạo Niết Bàn, gọi là Tùy Thuận Bình Đẳng 
Thiện Căn Hồi Hướng. 

Tùy Thuận Đẳng Quán Nhất Thiết Chúng Sanh 
Hỏi Hướng — Chơn thiện căn đã thành, thì 
mười phương chúng sanh đều là bản tánh của 
ta, thành tựu tánh tròn đầy, chẳng bỏ chúng 
sanh, gọi là Tùy Thuận Đẳng Quán Nhất Thiết 
Chúng Sanh Hồi Hướng. 

Chơn Như Tướng Hồi Hướng — Tức nơi nhất 
thiết pháp, mà lìa nhất thiết tướng cái tức cái 
lìa, cả hai đều chẳng dính mắc, gọi là Chơn 
Như Tướng Hồi Hướng. 

Vô Phược Giải Thoát Hồi Hướng — Thật đắc 
Chơn Như, mười phương vô ngại, gọi là Vô 
Phược Giải Thoát Hồi Hướng. 

Pháp Giới Vô Lượng Hồi Hướng — Đức tánh 


viên mãn thành tựu, số lượng của pháp giới 
tiêu diệt, gọi là Pháp Giới Vô Lượng Hồi 
Hướng. 


TỨ GIA HẠNH 

A Nan! Thiện nam tử ấy, đã tu xong 41 bậc tâm 
trong sạch, kế đó thành tựu bốn thứ gia hạnh 
diệu viên: 

Noãn Địa — Tức đem Phật giác, dụng làm tự 
tâm, cũng như dùi cây lây lửa, cây chưa đốt 
cháy, lửa sắp ra mà chưa ra, gọi là Noãn Địa. 
Đảnh Địa — Lại dùng tâm mình thành chỗ hành 
của Phật cũng như người đứng trên chót núi, 
toàn thân đã vào hư không, nhưng dưới chân 
đôi khi còn hơi dính đất, như có chỗ nương mà 
chẳng phải nương, gọi là Đảnh Địa. 

Nhẫn Địa - Tâm với Phật đồng, khéo đắc trung 
đạo, như người hay nhẫn nại, niệm chẳng phân 
biệt, chẳng nhớ, chẳng quên, chẳng thê nói ra, 
gọi là Nhẫn Địa. 

Thế Đệ Nhất Địa - Số lượng tiêu diệt, mê, giác 
và trung đạo đều chẳng thể gán tên, gọi là Thế 


đệ Nhất địa. 


THẬP ĐỊA 

Hoan Hỷ Địa — A Nan! Thiện Nam tử ấy, khéo 
được thông đạt nơi Đại Bồ Đề, chỗ giác ngộ 
thông với Như Lai, cùng tột cảnh giới của Phật, 
gọi là Hoan Hÿ Địa. 

Ly Câu Địa — Tánh dị nhập đồng, tánh đồng 
cũng diệt, gọi là Ly Câu Địa. 

Phát Quang Địa — Trong sạch thì phát ra ánh 
sáng, gọi là Phát Quang Địa. 

Diệm Huệ Địa — Sáng tỏ thì giác tánh sung 
mãn, gọi là Diệm Huệ Địa. 

Nan Thắng Địa — Tất cả đồng dị đều chẳng thể 
đến, gọi là Nan Thắng Địa. 

Hiện Tiền Địa —- Tánh trong sạch hiển lộ, Chơn 
Như vô vi gọi là Hiện Tiền Địa. 

Viễn Hành Địa — Cùng tột bờ bến của Chơn 
Như, gọi là Viễn Hành Địa. 

Bất Động Địa — Nhất tâm chơn như, gọi là Bất 
Động Địa. 

Thiện Huệ Địa — Chơn như phát dụng, gọi là 


Thiện Huệ Địa. 

Pháp Vân Địa — A Nan, công hạnh tu tập của 
Bồ Tát từ trước đến đây, công đức viên mãn, 
cũng gọi địa này là Tu Tập VỊ, tức dùng đám 
mây nhiệm mâu, đây đủ từ bi trí huệ, che chở 
chúng sanh, khắp biên Niết Bàn 


ĐĂNG GIÁC 

Như Lai ngược dòng từ quả vị trở lại nhân địa, 
cứu độ chúng sanh; Bồ Tát thuận hành từ 
chúng sanh tu đến quả Phật, thuận ngược đều 
giao tiếp nơi Bồn Giác, gọi là Đẳng Giác. 


DIỆU GIÁC 

A Nan! Từ Càn Huệ Tâm đến bậc Đẳng Giác 
rồi giác ây mới được viên mãn nơi Tâm Kim 
Cang. Bắt đầu từ Càn Huệ Địa từng lớp tiến 
lên, trải qua 12 ngôi vị đơn và phức mới đến 
Diệu Giác, thành Vô Thượng Đạo. 

Mỗi mỗi địa ấy, đều lấy trí Kim Cang quan sát 
mười thứ ví dụ như huyễn, dùng Xa Ma Tha 


(chỉ) và Tỳ Bà Xá Na (quán) của chư Như Lai tu 
chứng trong sạch lần lượt sâu vào. 

A Nan! Như thế đều dùng ba tiệm thứ tiến tu, 
nên khéo thành tựu 55 quả vị trong đạo Bồ Đề 
chơn thật. Quán như thế gọi là chánh quán, 
chẳng quán như thế gọi là tà quán. 


DANH KINH 

Bấy giờ, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử ở 
trong chúng, liền đứng dậy đảnh lễ bạch Phật: 
Thế Tôn! Nên gọi Kinh này là Kinh gì, con và 
chúng sanh phải phụng trì như thế nào? 

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: Kinh này gọi là Đại 
Phật Đảnh Thuần Trắng Chẳng Ô Nhiễm, Vô 
Thượng Bảo Ấn, Mười Phương Như Lai Thanh 
Tịnh Hải Nhẫn 

Cũng gọi là Cứu Hộ Thân Nhân, Độ Thoát A 
Nan, và Tỳ Kheo Ni Tánh trong Hội này, đắc 
Tâm Bồ Đề, vào Biển Biến Tri, cũng gọi là Như 
Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa 

Cũng gọi là Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa 
Vương Mười Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú, 
cũng gọi là Quán Đảnh Chương Cú, Chư Bồ 


Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Các ngươi 
nên phụng trì. 

Phật nói xong, tức thời A Nan và đại chúng nhờ 
Như Lai khai thị ý nghĩa Mật Ấn Chẳng Ô 
Nhiễm và được nghe những danh hiệu liễu 
nghĩa của Kinh này, đốn ngộ diệu lý của Thiền 
Na, tiễn tu các Thánh vị, tâm niệm rỗng lặng, 
dứt trừ sáu phẩm phiền não vi tế trong tam giới. 


SANH KHỞI và NHÂN QUÁ 

A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân 
Phật, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Thế 
Tôn có oai đức lớn, từ âm vô ngại, khéo khai 
phá những mê hoặc vi tế của chúng sanh khiến 
con hôm nay thân tâm an lạc, được lợi ích lớn. 
Thế Tôn! Nếu diệu tâm sáng tỏ này vốn viên 
mãn cùng khắp, như thế cho đến đất đai, cỏ 
cây sâu bọ, hàm linh, bản tánh chơn như, tức 
là chơn thê thành Phật của Như Lai; vậy Phật 
thê chơn thật, tại sao lại có các đạo địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sanh, tu la, loài người và trời? Thế 
Tôn, lục đạo này vốn tự có, hay là do tập khí hư 


vọng của chúng sanh mà sanh khởi? 

Thế Tôn! Như Tỳ Kheo Ni Bửu Liên Hương trì 
Giới Bồ Tát, lén hành dâm dục, vọng nói hành 
dâm, chẳng phải sát sanh và trộm cắp, chẳng 
có nghiệp báo. Nói xong, nơi nữ căn liền sanh 
ngọn lửa lớn, rồi từng đốt xương lại bị bừng 
cháy, đọa ngục A Ty. 

Như vua Lưu Ly, và Tỳ Kheo Thiện Tình: Lưu 
Ly thì giết hại hết dòng họ Cù Đàm; Thiện Tỉnh 
thì vọng nói tất cả pháp đều Không đang sống 
bị đọa vào ngục A Tỳ. Các địa ngục ấy, là có 
chỗ nhất định hay chẳng định? Mỗi người gây 
nghiệp nhân, mỗi mỗi tự chịu nghiệp quả, hay 
là tất cả tự nhiên? 

Xin Phật rủ lòng Đại Từ, khai phá ngu dại, 
khiến tất cả chúng sanh trì giới, nghe nghĩa 
quyết định, hoan hỷ phụng hành, giữ gìn chẳng 
phạm. 

Phật bảo A Nan: Lành thay câu hỏi này, khiến 
các chúng sanh chẳng mắc tà kiến, nay ngươi 
hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi mà nói. 


NỘI PHÀN NGOẠI PHÀN 

A Nan! Bản tánh của tất cả chúng sanh vốn 
chơn thật trong sạch, vì vọng kiến mà vọng 
sanh tập khí, do đó chia thành nội phần và 
ngoại phân. 

A Nan! Nội phần tức là phần trong của chúng 
sanh. Do lòng ái nhiễm phát khởi vọng tình, 
vọng tình tích chứa không thôi, sanh ra ái thủy, 
nên chúng sanh hễ nghĩ đến thức ăn ngon thì 
chảy nước miễng; nhớ đến người xưa, hoặc 
thương hoặc giận, thì chảy nước mắt, tham cầu 
của báu, trong tâm ham muốn, cả mình đều 
thâm nhuận nước tham; tâm tham dâm dục thì 
hai căn nam nữ tự nhiên chảy dịch. A Nan, 
những ái dục ấy dù khác, nhưng sự chảy nước 
là đồng, tánh nước thâm ướt chẳng lên được, 
tự nhiên sa đọa, gọi là Nội Phân. 

A Nan! Ngoại Phân tức là phần ngoài của 
chúng sanh. Do lòng khao khát phát ra vọng 
tưởng, vọng tưởng chứa mãi không thôi, sanh 
ra thắng khí. Nên chúng sanh hễ tâm giữ giới 
câm thì cả thân nhẹ nhàng; tâm trì chú ấn thì 


cử chỉ hùng dũng, tâm muốn sanh cõi trời thì 
chiêm bao thấy bay lên, tâm nhớ cõi Phật, thì 
thắng cảnh thầm hiện, phụng sự Thiện Tri Thức 
thì tự khinh thân mạng. A Nan, những vọng 
tưởng dù khác, nhưng sự nhẹ nhàng bay lên là 
động, bay động chẳng chìm, tự nhiên vượt lên, 
gọi là Ngoại Phân. 

A Nan! Tất cả sanh tử tương tục trên thế gian, 
sống thì tùy thuận theo tập khí, chết thì biến đổi 
theo dòng nghiệp, đến lúc lâm chung, còn chút 
hơi âm, các việc thiện ác của một đời đồng thời 
hiện ra, sống thì thuận, chết thì nghịch, hai tập 
khí giao xen lẫn nhau, thuần tưởng thì bay lên, 
ắt sanh cõi trời, nếu cái tâm bay ấy gồm cả 
phước đức, trí huệ và tịnh nguyện, thì tự nhiên 
tâm được mở mang, thấy tất cả tịnh độ với 
mười phương chư Phật, theo nguyện vãng 
sanh. 

Tình ít tưởng nhiều, nhẹ nhàng bay xa thì làm 
phi tiên, đại lực quỷ vương, phi hành Dạ Xoa, 
địa hành La Sát, dạo khắp cõi trời, chẳng gì 
ngăn ngại. Trong đó nếu có thiện tâm thiện 
nguyện, hộ trì Phật Pháp, hoặc hộ trì giới câm 


và người trì giới; hoặc hộ trì thần chú và người 
trì chú; hoặc hộ trì thiền định, thành tựu pháp 
nhẫn, thì những hạng ấy được ở cạnh pháp tọa 
của Như Lai, 

Tình và tưởng bằng nhau, chẳng bay chẳng 
chìm, sanh nơi cõi người; tưởng sáng suốt thì 
thông minh, tình ám muội thì ngu độn. 

Tình nhiều tưởng ít, đọa vào súc sinh, nghiệp 
nặng thì làm loài có lông, nghiệp nhẹ thì làm 
loài có cánh. 

Bảy phần tình, ba phần tưởng, thì chìm dưới 
thủy luân, sanh nơi hỏa luân, thân làm ngạ quỷ, 
thọ cái khổ của lửa hồng, thường bị đốt cháy, 
dầu được uống nước cũng hóa thành lửa, nên 
nói bị nước hại, trải qua trăm ngàn kiếp, chẳng 
thê ăn uống. 

Chín phân tình, một phần tưởng, thì đọa dưới 
hỏa luân, thân vào giữa phong luân và hỏa 
luân, nghiệp nhẹ thì vào ngục Hữu Gián, 
nghiệp nặng thì vào ngục Vô Gián. 

Thuân tình thì chìm sâu vào ngục A Tỳ, nêu 
tâm chìm sâu ấy, có phỉ báng Đại Thừa, phá 
giới câm của Phật, cuồng vọng thuyết pháp, hư 


tiêu tín thí, lạm nhận cung kính, hoặc phạm ngũ 
nghịch, thập trọng cắm, thì lại phải sanh khắp 
ngục A Tỳ mười phương. 

Chúng sanh cùng tạo ác nghiệp thì phải chịu 
quả báo đồng phận, nhưng trong cộng nghiệp 
mỗi người đều có biệt nghiệp của mình, tùy 
theo ác nghiệp sở tạo, mỗi mỗi tự chuốc lấy 
quả báo khác nhau. 


THẬP TẬP NHÂN 

A Nan! Những điều kế trên, đều do nghiệp của 
chúng sanh tự chiêu cảm, tạo Thập Tập Nhân, 
thọ Lục Giao Báo. 

Sao nói Thập Tập Nhân? 

Một là Dâm Tập giao tiếp, phát nơi cọ xát lẫn 
nhau, cọ mãi không thôi, thế nên trong đó phát 
ra ngọn lửa hồng, như người dùng hai tay cọ 
xát, thì tướng âm hiện tiền. Hai tập khí đốt nhau 
mới sanh những việc giường sắt, trụ đồng. 
Mười phương Như Lai xem sự hành dâm đồng 
như dục hỏa, Bồ Tát xem dục như hầm lửa 
phải tránh. 


Hai là Tham Tập giao kế, phát nơi thu hút lẫn 
nhau, hút mãi không thôi, thế nên chứa hơi 
lạnh bên trong thành băng giá, như người hít 
hơi gió vào miệng thì có cảm xúc lạnh. Hai tập 
khí lân nhau, mới chịu những khổ của địa ngục 
hàn băng. Mười phương Như Lai xem việc 
tham câu đồng như tham thủy, Bồ Tát xem 
tham như biển độc phải tránh. 

Ba là Mạn Tập giao lăng, phát nơi ỷ thế, lần áp 
không thôi; thế nên có sự cãi vã tranh chấp, 
quậy nước thành sóng, như người tự liễm 
miệng lưỡi, chảy ra nước miếng. Hai tập khí 
chọi nhau, mới sanh những việc sông huyết, 
sông tro, cát nóng, biên độc, bắt uống nước 
đồng chảy v.v... Mười phương Như Lai xem sự 
ngã mạn như uống nước si, Bồ Tát xem ngã 
mạn như sự chìm đắm phải tránh. 

Bốn là Sân Tập giao xung, phát nơi chống đồi 
chống mãi không thôi, tâm nóng nảy phát lửa, 
đúc khí thành kim loại, thế nên có những việc 
đao sơn, kiếm thụ, rìu, búa, thương, cưa, như 
người bị hàm oan thì sát khí nỗi lên. Hai tập khí 
đụng nhau, mới sanh những việc thiên, cắt, 


chém, chặt, dùi, đâm, đánh, đập, v.v... Mười 
phương Như Lai xem sự sân hận như dao 
gươm bén, Bồ Tát xem sân hận như chém giết 
phải tránh. 

Năm là Trá Tập giao dụ, phát nơi quyến rũ, lôi 
kéo chaủng thôi, thế nên có những việc dây, 
cây, thòng lọng, căng nọc, như nước thâm 
ruộng thì cỏ cây sanh trưởng. Hai tập khí kéo 
nhau mới sanh những việc gông, cùm, xiêng, 
xích, roi, gậy, đòn v.v... Mười phương Như Lai 
xem sự dối trá đồng như gian tặc, Bồ Tát xem 
dối trá như beo sói phải sợ. 

Sáu là Cuông tập giao khi, phát nơi phỉnh gạt, 
gạt mãi không thôi, buông tâm gian dối, thế nên 
có đất bùn, đại tiêu tiện, các thứ ô uề, như bụi 
theo gió, chẳng có chỗ thấy. Hai tập khí dìm 
nhau, mới sanh những việc chìm đắm, nhảy, 
ném, bay, rơi, trôi lăn v.v... Mười phương Như 
Lai xem sự lừa gạt đồng như cướp giết, Bồ Tát 
xem sự lừa gạt, như giẫm rắn độc. 

Bảy là Oán Tập giao hiềm, phát nơi sân hận, 
thế nên có sự quăng đá, ném gạch, hộp nhốt, 
cũi nhốt, rọ nhốt, đãy bọc, như người hiểm độc 


ôm ấp điều dữ. Hai tập khí nuốt nhau, mới sanh 
những việc ném, quăng, nắm, bắt, đánh, bắn, 
tóm, siết v.v. Mười phương Như Lai xem sự thù 
oán, đồng như Quỷ Vi Hại, Bồ Tát xem thù oán 
như uống rượu độc. 

Tám là Kiễn Tập giao minh, như năm thứ ác 
kiến và các nghiệp tà ngộ, vì kiến giải khác 
nhau nên chống trái lẫn nhau, ví như người lạ 
đi đường qua lại gặp nhau, cãi cọ thưa kiện, 
nên có các cấp quan lại, nắm giữ hồ sơ văn 
bản đối chứng. Hai tập khí giao xen, thế nên 
mới có Thiện Ác Đồng Tử tay cầm hồ sơ văn 
bản, điều tra bằng chứng cụ thể, khám hỏi, tra 
khảo, thâm vấn v.v... Mười phương Như Lai 
xem những ác kiến đồng như hầm độc, Bồ Tát 
xem những kiên chấp hư vọng như vào hồ độc. 
Chín là Uống Tập giao xen, phát nơi vu không 
phỉ báng; thế nên có hợp sơn, hợp thạch, cối 
nghiền, cối xay, như kẻ gièm pha vu oan người 
lương thiện. Hai tập khí bài xích lẫn nhau, mới 
sanh những việc áp giải, đè đập, ép huyết v.v. 
Mười phương Như Lai xem sự vu vạ đồng như 
cọp gièm pha, Bồ Tát xem sự vu vạ như bị sâm 


sét. 

Mười là Tụng Tập giao thuyên, phát nơi che 
giấu tội lỗi; thế nên có gương soi, đuốc chiếu, 
như đứng giữa mặt trời, chẳng thể giấu bóng. 
Hai tập khí phô bày lẫn nhau mới sanh ra 
những việc ác hữu, nghiệp kính, chiếu soi, hỏa 
châu, phơi bày nghiệp xưa, đối nghiệm v.v... 
Mười phương Như Lai xem sự che giấu đồng 
như hiểm tặc, Bồ Tát xem sự che giấu như đội 
núi cao đi trên biên cả. 


LỤC GIAO BÁO 

Sao nói Lục Giao Báo? 

A Nan! tất cả chúng sanh, lục thức tạo nghiệp, 
chiêu cảm ác báo, đều từ lục căn mà ra. 

Sao nói ác báo từ lục căn mà ra? 

Một là Kiến Báo chiêu cảm ác quả. Khi kiến 
nghiệp giao báo, thì lúc lâm chung, trước hết, 
thấy lửa hồng cháy khắp mười phương, thần 
thức người chết bay rơi theo khói, vào ngục A- 
Tỳ, phát minh hai tướng: Một là thấy sáng, 
khắp thây mọi thứ hung dữ, sanh khiếp sợ vô 


cùng; hai là thấy tối, mịt mù chẳng thây gì, sanh 
hoảng hốt vô cùng. 

Như vậy, thấy lửa đốt thính giác thì thành chảo 
dầu sôi, nước đồng chảy; đốt khứu giác thì 
thành khói đen, lửa đỏ; đốt vị giác thì thành 
viên sắt cháy; đốt xúc giác thì thành tro nóng, lò 
than; đốt ý thức thì thành hoa lửa rưới khắp, 
rung động cả hư không. 

Hai là Văn Báo chiêu cảm ác quả. Khi văn 
nghiệp giao báo, thì lúc lâm chung trước hết 
thấy sóng cuộn chìm ngập trời đất, thần thức 
người chết theo dòng nước trôi vào ngục A-Tỳ, 
phát minh hai tướng: Một là nghe rõ các tiếng 
ồn ào, tinh thần rồi loạn; hai là điếc hẳn, lặng lẽ 
chẳng nghe gì, thần thức chìm lịm. 

Như vậy, nghe sóng chảy vào thính giác, thì 
thành sự trách hỏi, chảy vào thị giác thì thành 
sắm sét và khí độc; chảy vào khứu giác thì 
thành mưa và sương mù, rưới sâu độc vào đây 
khắp cơ thể; chảy vào vị giác thì thành mủ, 
huyết và các thứ nhơ nhớp; chảy vào xúc giác 
thì thành súc sinh, ma quỷ và đại tiêu tiện; chảy 
vào ÿý thức thì thành điện chớp, mưa đá, đập 


nát tâm phách. 

Ba là Khứu Báo chiêu cảm ác quả. Khi khứu 
nghiệp giao báo, thì lúc lâm chung, trước hết, 
thấy hơi độc đầy dẫy xa gân, thần thức người 
chết từ dưới đất trào lên, vào ngục A-Tỳ, phát 
minh hai tướng: Một là ngửi thông bị các hơi 
độc xông vào, nhiễu loạn tâm thần; hai là nghẹt 
thở, hơi thở chẳng thông, làm chết giấc dưới 
đất. 

Như vậy, ngửi khí xông vào khứu giác thì thành 
thông, nghẽn; xông vào thị giác thì thành lửa, 
đuốc; xông vào thính giác thì thành chìm đắm, 
nước sôi; xông vào vị giác thì thành mùi thìu, 
thúi; xông vào xúc giác thì thành nứt, nát, thành 
núi thịt lớn có trăm ngàn mắt, hút ăn không 
cùng; xông vào ý thức thì thành tro, chướng khí 
và cát đá bay, đập nát thân thê. 

Bồn là Vị Báo chiêu cảm ác quả. Khi vị nghiệp 
giao báo, thì lúc lâm chung, trước hết thấy lưới 
sắt phát lửa bừng cháy, che khắp thế giới; thần 
thức người chết sa đọa mắc lưới, treo ngược 
đầu xuống, vào ngục A Tỳ, phát minh hai 
tướng: một là hít hơi vào, kết thành băng giá, 


làm nứt nẻ thân thể, hai là thở hơi ra, bay thành 
lửa hồng đốt cháy xương tủy. 

Như vậy, nêm mùi qua vị giác thì thành nhận 
chịu; qua thị giác thì thành kim thạch nung đỏ; 
qua thính giác thì thành binh khí sắc bén; qua 
khứu giác thì thành lồng sắt lớn, che khắp quốc 
độ; qua xúc giác thì thành cung, tên, nỏ, súng; 
qua ý thức thì thành sắt nóng, bay từ trên 
không rưới xuống như mưa. 

Năm là Xúc Báo chiêu cảm ác quả. Khi xúc 
nghiệp giao báo, thì lúc lâm chung, trước hết 
thấy núi lớn từ bốn phía hợp lại, chẳng còn 
đường ra; thần thức người chết thấy Thành Sắt 
lớn, rắn lửa, cọp, sói, sư tử, người gác ngục 
đầu trâu, La Sát, đầu ngựa, tay cầm thương, 
xóc, lùa vào cửa thành, hướng về ngục A Tỳ, 
phát minh hai tướng: Một là hợp xúc, núi hợp 
lại ép thân, xương thịt tuôn máu; hai là lìa xúc, 
dao gươm đâm chém, tim gan bị cắt xẻ. 

Như vậy, hợp xúc qua xúc giác thì thành con 
đường địa ngục, gặp Diêm La Vương xử án; 
qua thị giác thì thành đốt cháy, nung đỏ; qua 
thính giác thì thành đánh, đập, đâm bắn; qua 


khứu giác thì thành tóm, đựng, khảo, trói; qua 
vị giác thì thành cày, kìm, chém, chặt; qua ý 
thức thì thành rơi, bay, nâu nướng. 

Sáu là Tưởng Báo chiêu cảm ác quả. Khi 
tưởng nghiệp giao báo, thì lúc lâm chung, trước 
hết thấy gió bão thổi nát quốc độ; thần thức 
người chết bị thôi lên hư không, xoay rơi theo 
gió, đọa ngục A-Ty, phát minh hai tướng: Một là 
chẳng giác, mê muội vô cùng, bỏ chạy không 
thôi; hai là chẳng mê, hay biết các khổ, bị đốt 
cháy không cùng, đau đớn khổ sở. 

Như vậy, tà tưởng kết vào ý thức thì thành 
phương sở; kết vào thị giác thì thành gương 
soi, bằng chứng; kết vào thính giác thì thành 
đại hợp băng giá, sương mù, đất bùn; kết vào 
khứu giác thì thành xe lửa, thuyền lửa, củi lửa; 
kết vào vị giác thì thành tiếng la hét, than khóc; 
kết vào xúc giác thì thành lớn nhỏ, nghiêng 
ngửa, muôn lần sống đi chết lại trong một ngày. 
A Nan! Thập tập nhân và lục giao báo của địa 
ngục kề trên, đều do chúng sanh mê vọng tạo 
ra. Nếu chúng sanh lục căn đồng tạo ác nghiệp 
thì vào ngục A Tỳ, trải qua vô số kiếp, chịu khổ 


vô cùng; nếu lục căn mỗi mỗi tạo riêng, với 
nghiệp sở tạo, gồm cả căn trần, thì người ấy 
vào khu 8 ngục A-Tỳ; nếu cả thân khẩu, ý, tạo 
nghiệp sát, đạo, dâm, thì người ấy đọa vào khu 
18 địa ngục; nêu không gồm cả ba nghiệp, 
hoặc trong ấy chỉ tạo nghiệp sát hay nghiệp 
đạo, thì người ấy vào khu 36 địa ngục; nếu chỉ 
có một căn riêng tạo một nghiệp, thì người ấy 
vào khu 108 địa ngục. 

Mỗi chúng sanh dù riêng tạo biệt nghiệp, nhưng 
cùng vào chỗ đồng phận trong thế giới, ây đều 
do vọng tưởng sanh ra, chẳng phải vốn sau có. 


THẬP CHƯ HÌNH QUỶ 

Lại nữa A Nan! Nếu các chúng sanh phá hủy 
luật nghi, phạm giới Bồ Tát, phỉ báng Niết Bàn 
và các nghiệp khác, thì trải qua nhiều kiếp bị 
đốt cháy, sau khi đền tội xong, thọ các hình 
quỷ. Nếu ở nơi bản nhân: 

Do tham vật tạo tội, người ấy khi đền tội xong, 
gặp vật thành hình, gọi là Quái Quỷ. 


Do tham sắc tạo tội, khi đền tội xong, gặp gió 
thành hình. gọi là Bạt Quỷ; 

Do tham dối trá tạo tội, khi đền tội xong, gặp 
súc vật thành hình, gọi là Mi Quỷ; 

Do tham sân hận tạo tội, khi đền tội xong, gặp 
sâu bọ thành hình, gọi là Cổ Độc Quỷ; 

Do tham ghi khắc thù oán tạo tội, khi đền tội 
xong, gặp kẻ thù vận suy thành hình, gọi là Lệ 
Quỷ; 

Do tham ngạo mạn tạo tội, khi đền tội xong, 
gặp khí thành hình, gọi là Ngạ Quỷ; 

Do tham lừa gạt tạo tội, khi đền tội xong, gặp u 
ân thành hình, gọi là Yêm Quỷ. 

Do tham minh ngỘ tạo tội, khi đền tội xong, gặp 
tinh linh thành hình, gọi là Võng Lượng Quỷ; 
Do tham vu vạ tạo tội, khi đền tội xong, gặp linh 
hiển thành hình, gọi là Dịch Sử Quỷ; 

Do tham kết bè phái tạo tội khi đền tội xong, 
gặp con người thành hình, gọi là Truyền Tống 
Quỷ. 

A Nan! Loại này đều vì thuần tình mà sa đọa, 
khi nghiệp lửa đốt cạn thì lên làm quỷ, ấy đều 
do vọng tưởng của tự mình chiêu cảm nghiệp 


quả, nếu ngộ tánh Bồ Đề, thì nơi diệu tâm sáng 
tỏ, vôn chăng có gì cả. 


THẬP SÚC SANH 

Lại nữa A Nan! Khi hết nghiệp quỷ, tình và 
tưởng cả hai đều không, mới ở nơi thế gian, 
với người mắc nợ cũ oán đối gặp nhau, thân 
làm súc sinh để trả nợ xưa. 

Loài Quái quỷ theo vật, khi vật tiêu báo hết, 
sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài chim 
kêu. 

Bạt quỷ theo gió, khi gió tiêu báo hết, sanh nơi 
thế gian, phần nhiều làm loài cửu trưng 

Mĩ quỷ theo súc, khi súc chết báo hết, sanh nơi 
thế gian, phần nhiều làm loài chôn. 

Cổ quỷ theo sâu, khi suy sâu diệt hết, sanh nơi 
thế gian, phần nhiều làm loài độc hại. 

Lệ quỷ theo vận suy, khi suy tiêu báo hết, sanh 
nơi thế gian, phần nhiều làm loài giun sán. 

Ngạ quỷ theo khí, khi khí tiêu báo hết, sanh nơi 
thế gian, phần nhiều làm loài gia súc. 

Yêm quỷ theo u-ần, khi u-ần tiêu báo hết, sanh 


nơi thế gian, phần nhiều làm loài tằm, cừu, 
cung cấp đồ mặc. 

Võng Lượng Quỷ theo tỉnh linh, khi tinh tiêu báo 
hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài 
chim mùa. 

Dịch Sử Quỷ theo linh hiễn, khi linh diệt báo 
hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài hưu 
trưng (loài dự báo điềm tốt như phụng, lân). 
Truyền Tống Quỷ theo người, khi người chết 
báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài 
tùng phục bên người như chó, mèo. 

A Nan! Loại này đều vì nghiệp lửa đốt cạn, 
sanh vào loài súc, đền trả nợ xưa, ây cũng là 
do vọng nghiệp chiêu cảm; nếu ngộ tánh Bồ 
Đề, thì các vọng duyên này, vốn chẳng có gì 
cả. 

Như ngươi hỏi về những quả báo ác nghiệp 
của Bửu Liên Hương, Lưu Ly Vương và Tỳ 
Kheo Thiện Tinh từ đâu ra? Phải biết mỗi mỗi 
đều tự tạo, chẳng phải từ trên trời xuống, từ 
dưới đất ra, hay người khác đưa đến. Tự tạo 
vọng nghiệp, tự chiêu ác quả, mà chẳng biết 
nơi tâm Bồ Đề, ấy đều do vọng tưởng giả dối 


kết tụ. 


THẬP NGƯỜI 

Lại nữa A Nan! Những súc sinh ây, đền trả nợ 
cũ, nếu trả quá nợ cũ, thì trở lại làm người, đòi 
lại phần thừa. Nếu người kia có sức mạnh, lại 
có phước đức, thì khỏi bỏ thân người mà vẫn 
hoàn lại phần thừa ấy được, còn nêu chẳng 
phước đức thì phải làm súc sinh để trả lại cái 
thiếu. 

A Nan nên biết! Nếu mắc nợ tiền tài hoặc sức 
lực của loài vật, khi đền đủ thì tự ngưng... Nếu 
ở trong đó có giết hại sinh mạng hoặc ăn thịt 
họ, như thế cho đến ăn nhau, giết nhau, trải 
qua vô số kiếp, như chuyên bánh xe, lúc cao 
lúc thấp, thay phiên nhau chẳng ngừng. Trừ khi 
gặp Phật ra đời, ngộ pháp Xa Ma Tha, nếu 
không thì nghiệp chẳng thể ngưng. Nay ngươi 
nên biết, 

Loài chim kêu kia, trả hết nợ cũ, trở lại làm 
người, sanh vào hạng ngoan cố. 

Loài cữu trưng kia, trả hết nợ cũ, trở lại làm 
người, sanh vào hạng quái dị. 


Loài chồn kia, trả hết nợ cũ, trở lại làm người, 
sanh vào hạng ngu dại. 

Loài độc hại kia, trả hết nợ cũ, trở lại làm 
người, sanh vào hạng nham hiểm. 

Loài giun sán kia, trả hết nợ cũ, trở lại làm 
người, sanh vào hạng hèn hạ. 

Loài gia súc kia, trả hết nợ cũ, trở lại làm 
người, sanh vào hạng nhu nhược. 

Loài tằm, cừu kia, trả hết nợ cũ, trở lại làm 
người, sanh vào hạng nghèo khổ. 

Loài chim mùa trưng kia, trả hết nợ cũ, trở lại 
làm người, sanh vào hạng văn hoa. 

Loài hưu trưng kia, trả hết nợ cũ, trở lại làm 
người, sanh vào hạng thông minh. 

Loài tùng phục bên người kia, trả hết nợ cũ, trở 
lại làm người, sanh vào hạng thông thạo. 

A Nan! Loại này dù trả hết nợ cũ, trở lại làm 
người, đều do điên đảo tạo nghiệp, sanh nhau 
giết nhau từ vô thỉ, chẳng gặp Như Lai, chẳng 
nghe chánh pháp, ở trong trần lao xoay vẫn 
mãi, bọn này gọi là thật đáng thương xót. 


THẬP TIÊN CHÚNG 

A Nan! Lại có chúng sanh, trong cõi người 
chẳng theo chánh giác tu Tam Ma Địa, mà tu 
theo vọng niệm, giữ tâm củng cố hình hài, ân 
trong rừng núi, những chỗ vắng người, thành 
mười loại tiên. 

A Nan! Những chúng sanh ấy, kiên cố dùng đồ 
bổ chẳng ngừng nghỉ, thành tựu đạo thực, gọi 
là Địa Hành Tiên. 

Kiên cố dùng cỏ cây chẳng ngừng nghỉ, thành 
tựu đạo thuốc, gọi là Phi Hành Tiên. 

Kiên cố luyện đơn chẳng ngừng nghỉ, thành tựu 
đạo hóa chất, gọi là Du Hành Tiên. 

Kiên cố luyện khí chẳng ngừng nghỉ, thành tựu 
tỉnh khí, gọi là Không Hành Tiên. 

Kiên cố luyện tâm dịch chẳng ngừng nghị, 
thành tựu nhuận đức, gọi là Thiên Hành Tiên. 
Kiên cố hấp thụ tinh hoa chẳng ngừng nghỉ, 
thành tựu sự hấp thụ, gọi là Thông Hành Tiên. 
Kiên cố luyện theo bùa chú chẳng ngừng nghị, 
thành tựu bùa phép, gọi là Đạo Hành Tiên. 
Kiên cố chuyên chú tâm niệm chẳng ngừng 


nghỉ, thành tựu niệm tưởng, gọi là Chiếu Hành 
Tiên. 

Kiên cố về thủy hỏa giao cầu chẳng ngừng 
nghỉ, thành tựu sự cảm ứng, gọi là Tinh Hành 
Tiên. 

Kiên cố biên hóa chẳng ngừng nghỉ, thành tựu 
tà ngộ, gọi là Tuyệt Hành Tiên. 

A Nan! Loại này đều ở trong cõi người mà 
luyện tâm, chẳng tu chánh giác, xa cách người 
đời, thọ muôn ngàn tuồi, ân núp nơi núi sâu, 
hòn đảo, những chỗ vắng người; ấy cũng là 
theo vọng tưởng mà luân hồi. Nếu chẳng tu 
tam muội, khi phước báo hết, phải trở lại trong 
lục đạo. 


DỤC GIỚI 

A Nan! Những người thế gian, chẳng cầu đạo 
thường trụ, chưa thể rời bỏ sự ân ái vợ chồng, 
nhưng tâm chẳng buông lung nơi tà dâm, do 
tâm đứng lặng phát ra sáng suốt. Sau khi chết, 
ở gần với nhật nguyệt, loại này gọi là Tứ Thiên 
Vương Thiên. 

Đối với vợ mình, dâm ái ít ỏi, trong lúc tịnh cư, 


chưa hoàn toàn trong sạch. Sau khi chết, vượt 
ánh sáng nhựt nguyệt, ở trên đảnh cõi người, 
loại này gọi là Đao Lợi Thiên. 

Gặp dục tạm giao, qua rồi thì chẳng nhớ; nơi 
cõi người động ít tịnh nhiều. Sau khi chết, an 
trụ nơi hư không, ánh sáng nhựt nguyệt chẳng 
thê soi đến, hạng người ấy tự có ánh sáng, loại 
này gọi là Tu Diệm Ma Thiên. 

Lúc nào cũng tịnh, nhưng khi tiếp xúc bỗng 
đến, chưa thể lìa bỏ. Sau khi chết, sanh lên cõi 
tinh vi, chẳng nối liền với những cõi trời, người 
ở dưới; khi kiếp hoại tam tai cũng chẳng thể 
đến, loại này gọi là Đâu Suất Đà Thiên. 

Ta chẳng tâm dâm dục, chỉ đáp ứng với nhu 
cầu của người, xem sự dâm dục vô vị như ăn 
sáp. Sau khi chết, sanh lên cõi biến hóa, loại 
này gọi là Lạc Biến Hóa Thiên. 

Tâm chẳng trụ thế gian, mà thọ dụng cảnh dục 
đồng như thế gian; đang lúc thọ dụng, rõ ràng 
siêu thoát. Sau khi chết, vượt lên tất cả cảnh 
biến hoá và chẳng biến hóa, loại này gọi là Tha 
Hóa Tự Tại Thiên. 

— A Nan! Sáu cõi trời kế trên, hình dù khỏi động 


mà tâm còn dính mắc, từ đây trở xuống, gọi là 
Dục GIới. 


KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI 
MẬT NHƠN TU CHỨNG LIÊU NGHĨA 
CHƯ BÒ TÁT VAN HẠNH THỦ LĂNG NGHIÊM 


s 
QUYỀN 9: 


Ma Chướng Trên Đường Tu Tập 


SÁC GIỚI 
SƠ THIÊN 


A Nan! Tất cả người tu tâm trong thế gian 
chẳng nhờ Thiền Na thì chẳng có trí huệ 

Nếu được giữ thân chẳng dâm dục, khi đi khi 
ngồi, niệm tưởng đều không, ái nhiễm chẳng 
sanh, chẳng lưu luyễn Dục Giới, làm bạn với 
Phạm Thiên, hạng này gọi là Phạm Chúng 
Thiên. 

Dục lậu đã trừ, Tâm lia dục hiện, ưa hành theo 
các luật nghi, đức hạnh trong sạch, hạng này 


gọi là Phạm Phụ Thiên. 

Thân tâm diệu viên, oai nghi đầy đủ, giới cắm 
trong sạch, lại có sự tỏ ngộ, được thống lãnh 
Phạm Chúng, làm Đại Phạm Vương, hạng này 
gọi là Đại Phạm Thiên. 

A Nan! Ba bậc này tất cả khỗ não chẳng thê 
bức bách, dù chẳng phải chánh tu chơn Tam 
Ma Địa, nhưng nơi tâm trong sạch, dục lậu 
chẳng thê lay động, gọi là Sơ Thiền. 


NHỊ THIÊN 


A Nan! Hàng Phạm Thiên thống lãnh phạm 
chúng, đầy đủ phạm hạnh, lắng tâm chẳng 
động; do tịch lặng sanh ra ánh sáng; hạng này 
gọi là Thiểu Quang Thiên. 

Ánh sáng chói lọi, chiếu soi vô cùng, chiếu 
khắp mười phương cõi đều như lưu ly; hạng 
này gọi là Vô Lượng Quang Thiên. 

Hào quang đồng như âm thanh, thành tựu giáo 
thê, phát ra sự giáo hóa trong sạch, ứng dụng 
vô cùng; hạng này gọi là Quang Âm Thiên. 

A Nan! Ba bậc này tất cả lo buồn chẳng thê 


bức bách, dù chẳng phải chánh tu chơn Tam 
Ma Địa, nhưng nơi tâm trong sạch, những 
phiền não thô động đã uốn đẹp, gọi là Nhị 
Thiền. 


TAM THIÊN 


A Nan! Hào quang thành âm, dùng âm thanh tỏ 
bày diệu lý, thành hạnh tinh tấn, thông với sự 
vui tịch diệt, hạng này gọi là Thiểu Tịnh Thiên. 
Cảnh Tịnh Không hiện tiền, chẳng có bờ bến, 
thân tâm nhẹ nhàng, thành sự vui tịch diệt, 
hạng này gọi là Vô Lượng Tịnh Thiên. 

Thế giới và thân tâm, tất cả đều trong sạch, 
thành tựu đức tánh trong sạch, thắng cảnh hiện 
tiền, qui về cái vui tịch diệt, hạng này gọi là 
Biến Tịnh Thiên. 

A Nan! Ba bậc này đầy đủ công hạnh đại tùy 
thuận, thân tâm yên ổn, được sự vui vô lượng, 
dù chẳng phải thật đắc chơn Tam Ma Địa, 
nhưng nơi tâm yên ồn trọn đủ sự hoan hỷ, gọi 
là Tam Thiền. 


TỨ THIÊN 


Lại nữa A Nan! Cõi trời này, thân tâm chẳng bị 
bức bách, nhân khổ đã hết, biết sự vui chẳng 
thường trụ, lâu ắt biến hoại, hai tâm khổ vui 
nhất thời cùng xả, tướng thô đã diệt, tánh 
phước được sanh, hạng này gọi là Phước 
Sanh Thiên. 

Tâm xả viên dung, thắng giải trong sạch, được 
sự tùy thuận nhiệm mâu, cùng tột vị Lai, tánh 
phước chẳng ngăn ngại, hạng này gọi là 
Phước Ái Thiên. 

A Nan! Từ cõi trời này tẻ ra hai đường: Nếu 
dùng tâm sáng tỏ đầy đủ phước đức trước kia 
để tu chứng an trụ, hạng này gọi là Quảng Quả 
Thiên. 

Nếu nơi tâm trước kia, nhàm chán cả khổ vui, 
lại nghiền ngẫm cái tâm xả chẳng gián đoạn, 
trọn thành đạo xả, thân tâm tiêu diệt, lắng tâm 
bặt tưởng, trải qua năm trăm kiếp. Nhưng vì 
người ấy đã lẫy cái sanh diệt làm nhân, thì 
chẳng thể phát minh tánh chẳng sanh diệt, nên 
nửa kiếp đầu thì diệt, nửa kiếp sau lại sanh, 


hạng này gọi là Vô Tưởng Thiên. 

A Nan! Bốn bậc này tất cả cảnh khổ vui của thế 
gian chẳng thê lay động, dù chẳng phải là chỗ 
chơn bất động của đạo vô vi, nhưng nơi tâm có 
sở đắc, công dụng thuần thục, gọi là Tứ Thiên. 


NGŨ TỊNH CƯ THIÊN 

Ở đây, còn có năm bậc Bất Hoàn Thiên, đã dứt 
sạch chín phẩm tập khí của cõi dưới, khổ vui 
đều hết, chẳng định cư ở cõi dưới, nên an lập 
chỗ ở nơi tâm xả của đồng phận chúng sanh. 
Vậy, khổ vui đã diệt, ưa ghét chẳng sanh, hạng 
này gọi là Vô Phiền Thiên. 

Tự tại phóng xả, chẳng có năng sở, tâm chẳng 
đối đãi, hạng này gọi là Vô Nhiệt Thiên. 

Mười phương thế giới, diện kiến trong lặng, 
chẳng còn tất cả cầu nhiễm của cảnh trần, 
hạng này gọi là Thiện Kiến Thiên. 

Diệu kiến hiện tiền, biến tạo vô ngại, hạng này 
gọi là Thiện Hiện Thiên. 

Sắc trần từ tướng lăng xăng đến chỗ cứu cánh 
chẳng động, cùng tột tánh sắc chẳng có bờ 


bến, hạng này gọi là Sắc Cứu Cánh Thiên. 

A Nan! Với các cõi Bắt Hoàn Thiên này, chỉ 
riêng bốn vị Thiên Vương cõi Tứ Thiền mới 
được nghe biết, nhưng chẳng thể thấy biết. 
Như nay trong thế gian, nơi núi sâu rừng thắm, 
những đạo tràng của bậc thánh, đều có các vị 
A La Hán trụ trì, mà người thế tục chẳng thể 
thấy. 

A Nan! Mười tám cõi trời kế trên, dù thoát khỏi 
cảnh dục, nhưng chưa thoát khỏi sắc thân, gọi 
là Sắc Giới. 


VÔ SẮC GIỚI 

Lại nữa A Nan! Từ trên đảnh của Sắc Giới, lại 
tẽ ra hai đường: 

Nếu nơi tâm xả, phát minh trí huệ, sáng suốt 
viên thông, bèn ra cõi trần, thành A La Hán, vào 
Bồ Tát Thừa, hạng này gọi là Hồi Tâm Đại A La 
Hán. 

Nếu nơi tâm xả được thành tựu, thây thân 
chướng ngại, tiêu ngại vào không, hạng nảy gọi 
là Không Xứ. 


Chướng ngại đã tiêu, vô ngại vô diệt, trong đó 
chỉ còn A Lại Da Thức và nửa phân vi tế của 
Mạt Na Thức; hạng này gọi là Thức Xứ. 

Sắc và Không đã tiêu, tâm thức đều diệt, mười 
phương tịch lặng, chẳng có chỗ đến; hạng này 
gọi là Vô Sở Hữu Xứ. 

Dùng tánh thức chẳng động để diệt sự nghiền 
ngẫm, thành ra ở nơi vô tận lại tỏ bày tánh tận, 
như còn mà chẳng còn, tận mà chẳng tận, 
hạng này gọi là Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 
Hạng này xét cùng cái Không, nhưng chẳng tột 
lý Không; nếu từ thánh đạo Bất Hoàn Thiên mà 
xét cùng, hạng này gọi là Bất Hồi Tâm Độn A 
La Hán. 

Nếu từ Vô Tưởng Thiên của ngoại đạo mà 
chấp thật Không, chẳng biết quày đầu, mê muội 
hữu lậu, chẳng nghe chánh pháp, bèn vào luân 
hồi. 

A Nan! Những cõi trời kế trên, mỗi mỗi đều là 
phàm phu đền trả nghiệp quả, khi nghiệp quả 
trả hết bèn vào luân hồi. Thiên Vương các cõi 
ây, đều là Bồ Tát tu Tam Ma Địa, lần lượt tiễn 
lên, hướng về đường tu của Bậc Thánh. 


A Nanl! Cõi Tứ Không này, thân tâm dứt sạch, 
tánh định hiện tiền, chẳng có sắc thân của 
nghiệp quả; từ đây đến cùng, gọi là Vô Sắc 
Giới. 

Ấy đều do chẳng rõ diệu tâm sáng tỏ, tích chứa 
vọng tưởng, chấp thân trung âm, tùy loại thọ 
sanh, vọng có tam giới, nên vọng theo bảy loài 
mà chìm đắm. 


A TU LA 


Lại nữa A Nanl Trong tam giới còn có 4 loại A 
Tu La: 

Nếu từ loài quỷ, dùng sức hộ pháp, nhờ thần 
thông vào trong hư không; loại A Tu La này là 
noãn sanh, thuộc về loài quỷ. 

Nếu từ cõi trời, thất đức bị đọa, chỗ ở gân với 
nhựt nguyệt; loại A Tu La này là thai sanh, 
thuộc về loài người. 

Có vua Tu La, thống lãnh tất cả A Tu La trên 
thế giới, sức mạnh vô úy, có thê tranh quyền 
với Phạn Vương Đề Thích và Tứ Thiên Vương, 
loại A Tu La này là hóa sanh, thuộc về loài trời. 


A Nan, riêng có một số A Tu La thấp kém sanh 
ở đáy biển, lặn dưới hang nước, ban ngày dạo 
trên hư không, ban đêm về ngủ dưới nước; loại 
A Tu La này là thấp sanh, thuộc về loài súc. 

A Nan! Bảy loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cõi 
người, thần tiên, cõi trời và A Tu La kế trên, 
đều là những tướng hữu vi hôn trầm, vọng 
tưởng tùy nghiệp thọ sanh. Thật ra thảy đều 
như hoa đốm trên không, vọng hiện nơi bản 
tâm vô tác sáng tỏ, vốn vô sở đắc, chỉ một hư 
vọng, chẳng có cội gốc. 

A Nan! Những chúng sanh này, chẳng nhận 
được bản tâm, bị luân hồi trải qua vô số kiếp, 
chẳng được chơn tánh trong sạch, ấy đều do 
tùy thuận ba nghiệp sát, đạo, dâm; hoặc ngược 
lại ba thứ đó, thành không sát, đạo, dâm; vọng 
thấy Có thì là loài quỷ, vọng thấy Không thì là 
loài trời; Có và Không thay phiên nhau, phát 
khởi tánh luân hồi. 

Nếu ngộ pháp Tam Ma Địa, thì diệu Tâm 
thường tịch, hữu vô bất nhị, bất nhị cũng diệt, 
những việc không sát, đạo, dâm còn chẳng có, 
huống là thuận theo sát, đạo, dâm. 


A Nan, chẳng dứt ba nghiệp thì chúng sanh mỗi 
mỗi đều có nghiệp riêng, do nghiệp riêng ấy, 
trong đồng phận của chúng sanh, chẳng phải là 
không có chỗ nhất định. Đó là do tự tạo vọng 
nghiệp, vọng vốn chẳng nhân, chẳng thể truy 
cứu cội gốc. 

Ngươi khuyên người tu hành, muốn đắc đạo 
Bồ Đè, phải trừ dứt ba nghiệp. Nếu ba nghiệp 
chẳng dứt, dẫu được thần thông, cũng đều là 
những công dụng hữu vi của thế gian, tập khí 
chẳng diệt thì lạc vào ma đạo, dù muốn trừ 
vọng, càng thêm giả dối. Như Lai nói là kẻ đáng 
thương xót. 

Vậy, vọng do người tự tạo, chẳng phải lỗi của 
Bồ Đè, thuyết như thế gọi là chánh thuyết, 
chẳng thuyết như thế tức là tà thuyết. 


50 MA CHƯỚNG 


Lúc bây giờ Đức Như Lai sắp rời pháp tòa. Từ 
tòa sư tử, ngài vin chiếc ghế bảy báu, xoay 

thân hình như sắc núi vàng tía, rồi lại tựa lưng 
vào ghễ, bảo đại chúng cùng A-Nan rằng: Các 


ông là hàng Thanh Văn , Duyên Giác hữu học, 
ngày nay hồi tâm hướng về Vô thượng bồ-đề . 
Như Lai đã dạy pháp tu chơn chánh cho các 
ông rồi. 

Do các ông vẫn còn chưa biết những ma sự 
nhỏ nhiệm xảy ra lúc tu chỉ và quán . Nếu các 
ông không nhận ra ma cảnh khi nó hiện ra là do 
việc thanh tịnh tâm ý của ông không đúng với 
pháp chân thật, nên bị rơi vào tà kiến. 

Ông sẽ bị quấy nhiễu bởi một loài ma từ ngũ 
âm của ông. Hoặc là thiên ma, hoặc bị dính 
mắc bởi quỷ thần, hoặc gặp loài ly, my. Nếu 
tâm ông không sáng suốt, ông sẽ nhận lầm kẻ 
giặc làm con mình. 

Lại nữa, do trong khi tu tập, cảm thấy hài lòng, 
thỏa mãn khi có chút ít thành quả. Như tỷ-khưu 
Vô Văn , đã đạt được Tứ thiền, vọng ngôn cho 
rằng mình đã chứng Thánh. Khi phước báo ở 
cõi trời hết, tướng suy xuất hiện, nên phỉ báng 
rằng chứng quả A La Hán còn phải chịu sanh 
tử. Ông liền đoạ vào địa ngục a-tỳ. 

Các ông nên lắng nghe kỹ. Như Lai sẽ giảng 
giải chỉ tiết cho các ông. 


A-Nan đứng dậy, cùng hàng hữu học trong 
chúng hội vui mừng đảnh lễ, im lặng lắng nghe 
lời chỉ dạy từ bi của Đức Phật. 

Đức Phật bảo ngài A-Nan và mọi người trong 
chúng hội: Các ông nên biết, mười hai loại 
chúng sanh trong thế giới hữu lậu đều vốn có 
bản tâm sáng suốt nhiệm mâu, là tâm thể giác 
ngộ trọn vẹn, không khác tâm thê mười 
phương chư Phật. 

Do ông vọng tưởng, mê mờ chân lý nên phát 
sinh sỉ ái, khiến gây ra mê lầm cùng khắp, nên 
có hư không. Cái mê biến hóa không dừng nên 
có thế giới. Do vậy, các cõi nước nhiều như vi 
trần trong mười phương chẳng phải là vô lậu, 
đều dựng lập nên từ mê muội, vọng tưởng. 
Nên biết hư không sanh trong tâm ông ví như 
phiên mây điểm trên nền trời xanh. Huống nữa 
là các cõi nước ở trong hư không thì nhỏ đến 
cỡ nào? 

Nếu chỉ có một người trong các ông phát minh 
chân lý và quay về bốn tánh, thì mười phương 
hư không đều tiêu mất. Làm sao các cõi hư 
không kia lại không bị hủy diệt? 


Các ông tu thiền, đạt được chánh định. Tâm 
ông thông suốt, hợp với tâm của chư vị Bồ Tát, 
và các vị vô lậu đại A La Hán trong mười 
phương đã an trụ trong trạng thái vắng lặng. 
Tất cả ma vương, cùng các loài quỷ thần, các 
cõi trời phàm phu đều thấy cung điện của mình 
vô cớ bị tiêu hủy, đất đai rung động, các loài 
thủy lục không hành thảy đều kinh sợ. Hàng 
phàm phu mê muội thì chẳng hay biết những 
biến động này. 

Các loài sinh vật ấy đều có năm thứ thần thông, 
trừ lậu tận thông, đương luyên tiếc cảnh trần 
lao. Làm sao nó chịu để cho các ông phá hoại 
chỗ ở của nó? Vậy nên các loài quỷ thần, thiên 
ma, ly mị, võng lượng, yêu tinh... trong khi ông 
tu pháp tam-muội, chúng đều muốn đến phá 
ông. 

Các loài ma ấy tuy có oai lực lớn, nhưng vẫn 
còn ở trong trần lao. Trong khi ông ở trong tánh 
giác vi diệu, ma chẳng ảnh hưởng gì đến ông, 
như gió thổi chẳng làm lay động ánh sáng, 
hoặc như dao chẳng cắt được nước. Ông như 
nước sôi, trong khi ma vương giống như tảng 


băng, khi gần hơi nóng, băng sẽ tiêu tan. 
Chúng nó dựa vào ma lực, nhưng đó chỉ là 
khách thôi! 

Nó có thể phá rối được, là do người chủ của 
ngũ âm trong tâm ông. Nếu chủ nhân mê lầm 
thì khách mới được dịp quấy phá. 

Khi trong thiền định, sáng suốt không mê lầm, 
thì các ma sự kia không làm gì được ông. Khi 
năm âm tiêu trừ, ông có thê nhập vào bản tánh 
sáng suốt, mà tà ma kia đều nương vào ám 
khí. Do sáng phá được tối, nên bọn chúng sẽ bị 
tiêu hủy khi đến gần ông. Sao còn dám đến gân 
ông để phá rối thiền định? 

Nếu không tỏ ngộ sáng suốt, bị Ngũ Âm ngăn 
che, mê lầm thì chính Ông Anan là con của Ma 
và thành người Ma. 

Như ông gặp nạn Ma-đăng-già, là việc nhỏ 
nhặt. Cô ta dùng chú thuật bắt ông phá hủy luật 
nghi của Phật. Nó mong trong số tám vạn bốn 
ngàn tế hạnh, ông chỉ hủy phạm một giới. 
Nhưng vì tâm ông thanh tịnh nên không bị chìm 
đắm. 

Đây là nỗ lực muốn phá hoại hoàn toàn sự giác 


ngộ quý báu của ông. Ông sẽ như quan Tế 
tướng bỗng nhiên bị truất quyên, gia đình ông 
ta trở nên bơ vơ, tuyệt vọng không ai thương 
XÓf cứu giúp. 


10 SÁAC AM 


A. TRẠNG THÁI TÂM LÝ THANH TỊNH 
TRƯỚC KHI VÀO CẢNH GIỚI SẮC ÁM 


A-Nan nên biết, ông ngồi nơi đạo tràng, phải 
dứt sạch các vọng niệm. Khi vọng niệm đã dứt 
sạch, thì các ly niệm sáng tỏ rõ ràng. Động tịnh 
không đổi đời, nhớ quên đều như mội. 


PHẠM VI SẮC ẤM 

Khi an trụ trong trạng thái đó mà vào được 
chánh định, như người sáng mắt ở nơi tối tăm. 
Dù chân tánh nhiệm mâu thanh tịnh, nhưng tâm 
chưa tỏa phát được trí huệ sáng suốt. Đây gọi 
là phạm vi của Sắc ấm. 


KHI VƯỢT QUA SẮC ÂM, THẤY ĐƯỢC GỌI 
GÓỐC CỦA SẮC ẤM 

Như mắt sáng tỏ, rõ thấu mười phương, không 
còn tối tăm, gọi là dứt sạch sắc âm. Người ấy 
có thê vượt ra khỏi kiếp trược. Xem kỹ nguyên 
do của sắc âm, nhận ra vọng tưởng kiên cố 
chính là cội gốc. 


MƯỜI CẢNH GIỚI SAI BIỆT CỦA SÁC ẤM 
TÂM THOÁT NGẠI 

A-Nan, ngay trong định ấy, quán xét thật kỹ bản 
tánh diệu minh, thấy tứ đại không còn đan dệt 
với nhau nữa. Trong chốc lát, thân thoát ra khỏi 
sự ngăn ngại. Trạng thái này gọi là tỉnh minh 
trôi vào tiền cảnh. Đó chỉ là trạng thái nhất thời 
do dụng công, không phải là biểu hiện sự 
chứng quả thánh. Nếu không khởi tâm chứng 
thánh thì đó là cảnh giới tốt. Nhưng nếu nghĩ 
mình chứng thánh, liền rơi vào tà kiến. 


NHẶT TRÙNG SÁN TRONG THÂN 

Lại nữa, A-Nan, nếu dùng tâm ấy cứu xét tánh 
diệu minh, thấy rõ suốt khắp thân. Bỗng nhiên 
có thê lượm ra những con trùng, con sán từ 
trong thân mình, mà thân thể vẫn nguyên vẹn, 
không bị tổn thương. Trạng thái này gọi là tinh 
minh tràn ra hình thể. Đây chỉ là trạng thái nhất 
thời do tinh tân công phu, chẳng phải là chứng 
thánh. Nếu người ây không nghĩ mình chứng 
thánh thì đó là trạng thái tốt. Nhưng nếu nghĩ 
mình chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến. 


NGHE TIỀNG THUYÉT PHÁP GIỮA HƯ 
KHÔNG 

Lại nữa, nêu đem tâm ấy quán xét tinh tường 
cả trong lẫn ngoài. Khi ây hồn phách, ý chí, tinh 
thần, trừ ra sắc thân, đều giao tiếp lẫn nhau 
thay phiên làm khách chủ. Rồi bỗng dưng nghe 
giữa hư không có tiếng thuyết pháp, hoặc nghe 
mười phương đồng diễn bày nghĩa lý thâm 


mật. Cảnh giới này gọi là: Tinh thần hồn phách 
thay phiên nhau khi rời xa, khi kết hợp để cùng 
nhau thành tựu những hạt giống tốt. Nhưng đó 
chỉ là trạng thái nhất thời, chẳng phải là chứng 
thánh. Nếu chẳng nghĩ mình đã chứng thánh 
thì đó là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ mình đã chứng 
thánh thì liền rơi vào tà kiến. 


PHẬT HIỆN THÂN 

Lại đem tâm ấy lóng sạch, thấu triệt, bên trong 
hào quang toả chiếu sáng ngời. Mười phương 
biến thành sắc diêm-phù-đàn. Tất cả loài hữu 
tình đều hóa làm Như Lai, Lúc ây bỗng thây 
Đức Phật Tỳ-lô-giá-na ngồi trên đài thiên 
quang, có ngàn Đức Phật nhiễu quanh trăm ức 
cõi nước, cùng với hoa sen đồng thời hiện ra. 
Cảnh giới này gọi là tâm hồn được truyền dẫn 
bởi sự lĩnh ngộ, khi tập trung tham cứu đến tận 
nguồn tâm thì ánh sáng từ trong tâm chiều 
khắp cõi nước. Đây chỉ là trạng thái tạm thời, 
không phải là chứng thánh. Nếu không nghĩ 
mình chứng thánh gọi là cảnh giới tốt, nếu tự 
cho mình đã chứng thánh thì liền rơi vào tà 


kiến. 


SẮC BÁU ĐÂY HƯ KHÔNG 

Lại đem tâm ấy, cứu xét tỉnh ròng mẫu nhiệm 
sáng tỏ. Quán sát không ngừng. Đè nén, hàng 
phục ngăn dứt quá phần. Bấy giờ bỗng dưng 
thấy hư không mười phương biến thành màu 
sắc bảy loại châu báu, hoặc màu sắc của trăm 
loại châu báu. Xuất hiện đồng thời đầy khắp, 
không ngăn ngại lẫn nhau. Những mâu xanh, 
vàng đỏ, trắng hiện ra rõ ràng. Cảnh giới này 
gọi là Sức công phu hàng phục vọng tâm quá 
phân. Mới được cảnh giới như vậy, chẳng phải 
chứng thánh. Không khởi thánh tâm là trạng 
thái tốt. Còn nếu nghĩ rằng mình đã chứng 
Thánh thì liền rơi vào tà kiến. 


BAN ĐÊM NHƯ BAN NGÀY 

Lại đem tâm ấy, cứu xét tỉnh ròng, sáng suốt 
không loạn. Bỗng nhiên giữa đêm có thê thấy 
các thứ hiện ra trong phòng tối không khác gì 
ban ngày, mà các thứ ở trong phòng tối cũng 


không biến mát. Đó gọi là: Định tâm lặng đứng 
cái thấy, nên thây suốt chỗ tối tăm. Tạm được 
như thế, không phải chứng thánh. Nếu không 

khởi tâm chứng thánh, đó là cảnh giới tốt. Nếu 
nghĩ là chứng thánh, liền rơi vào tà kiến. 


THÂN KHÔNG CÒN CẢM GIÁC, ĐÒNG NHƯ 
CÂY CỎ 

Lại đem tâm ấy, hoàn toàn nhập vào tánh hư 
dung, tứ chỉ bỗng nhiên đồng như cây cỏ, lửa 
thiêu dao cắt cũng không hay biết. Lửa đốt 
không cháy thân, dù bị lóc thịt cũng như chẻ 
cây. Đó gọi là: trần cảnh và tánh tứ đại đều 
sạch hết, chỉ một hướng thuần chơn. Tạm 
được như thế, không phải là chứng thánh. Nếu 
không nghĩ mình chứng thánh, là cảnh giới tốt. 
Nếu nghĩ mình chứng thánh, liền rơi vào tà 
kiên. 


BIÊN THÀNH CẢNH GIỚI CHƯ PHẬT 

Lại đem tâm ấy, thành tựu tánh thanh tịnh, 
công phu tịnh tâm đến mức cùng tội. Bỗng thấy 
núi sông, đất liền khắp mười phương biến 
thành cõi Phật, đầy đủ bảy loại báu, ánh sáng 
chiếu khắp mọi nơi. Lại thấy chư Phật Như Lai 
nhiều như cát sông Hằng, khắp cõi hư không 
đây lâu đài tráng lệ. Dưới thây địa ngục, trên 
xem thấy thiên cung mà không ngăn ngại. Đó 
gọi là: tư tưởng thích, chán ngưng lắng ngày 
càng sâu, tưởng lâu mà thành như vậy, không 
phải là chứng thánh. Không khởi tâm chứng 
thánh, gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ mình đã 
chứng thánh liền rơi vào tà kiến. 


BAN ĐÊM NHÌN THẦY XA 

Lại đem tâm ấy, cứu xét sâu xa, bỗng nhiên 
giữa khuya thấy được những nơi chốn xa xôi. 
Thấy chợ, giễng nước, đường phố, ngõ hẻm, 
bà con thân quyến, cùng nghe họ đang nói 
chuyện với nhau. 


THẤY THIỆN TRI THỨC BIÊN DẠNG MÀ 
KHÔNG HIẾU NGUYÊN NHÂN 

Lại đem tâm ấy, cứu xét tỉnh ròng, thấy hình thể 
của các vị thiện tri thức bị biến dạng. Chỉ trong 
chốc lát, thân họ biến thành nhiều dạng khác 
nhau mà không biết vì cớ gì. Đó gọi là: Tà tâm 
bị loài ly my hay bị thiên ma nhập vào, vô cớ 
thuyết pháp, rất thông suốt diệu lý, chứ không 
phải là chứng thánh. Nếu không nghĩ mình 
chứng thánh thì các ma sự liền tiêu mất. Còn 
nêu nghĩ mình đã chứng thánh, liền rơi vào tà 
kiên. 


LỜI KHUYÊN RĂN TÓNG KÉT CỦA ĐỨC 
THẺ TÔN VỀ SẮC ẤM 

A-Nan, mười cảnh giới hiện ra trong thiền định 
như vậy, là do sắc âm và tâm dụng công giao 
xen với nhau mà có. 

Chúng sanh mê muội không tự xét kỹ. Gặp 
nhân duyên này, mê muội không tự biết, tự cho 
là chứng thánh, thành tội đại vọng ngữ, sẽ đọa 


vào địa ngục vô gián. 

Các ông phải nương theo, sau khi Như Lai 
nhập diệt, trong đời mạt pháp, phải truyền bá 
giáo pháp này. Đừng để cho thiên ma có cơ hội 
quây phá. Giữ gìn che chở cho mọi chúng 
sanh, khiến họ được thành đạo vô thượng. 


10 THỌ ÁM 


TÂM LÝ TRƯỚC KHI VÀO CẢNH GIỚI THỌ 
ẤM 

A-Nan, thiện nam tử ấy tu tập chánh định, trong 
khi tu xa-ma-tha (chỉ ), sắc âm dứt sạch, thấy 
tâm chư Phật như bóng hiện ra trong gương. 


PHẠM VI CỦA THỌ ẤM 

Như có chỗ sở đắc, nhưng chưa dùng được. Ví 
như người bị bóng mộc đè, tay chân còn y 
nguyên, thấy nghe không lầm, nhưng tâm bị 
khách tà, không cử động được. Đó gọi là phạm 


vi của thọ âm. 


CỘI GÓC CỦA THỌ ÁM 

Khi mộc đè lắng dịu rồi thì tâm rời khỏi thân, trở 
lại thây được mặt mày, đi ở tự do, không còn 
ngăn ngại. Đây gọi là hết thọ âm . Người ấy có 
thê vượt qua kiến trược. Xét kỹ nguyên do, thì 
vọng tưởng hư minh là gốc của thọ ấm. 


MƯỜI CẢNH GIỚI CỦA THỌ ẤM 

SỰ BI LỤY QUÁ ĐỘ 

A-Nan, hành giả khi ở trong trạng thái này, tâm 
rất sáng suốt, do bên trong đè nén quá phân. 
Bỗng dưng phát sanh tâm thương cảm vô 
cùng, cho đến xem muỗi mòng như là con mới 
sinh, tâm thương xót bất giác rơi lệ. 

Đây gọi là đè nén tâm quá mức trong khi công 
phu. Nhận ra điều đó thì không có gì sai trái, 
chẳng phải là chứng thánh. Nếu biết rõ như vậy 
không còn mê lầm, trạng thái đó dần tự tiêu 
vong. Nếu nghĩ là mình chứng thánh thì bị loài 


ma bỉ lụy nhập vào trong tâm phủ, mỗi khi thây 
người thì thương xót kêu khóc không thôi. Nếu 
mắt chánh định sẽ bị chìm đắm. 


SỰ TÁO BẠO QUÁ MỨC 

Lại nữa A-Nan, khi hành giả ở trong trạng thái 
định này, thấy sắc âm đã tiêu dung, thọ âm tỏ 
rõ, cảnh giới thù thắng hiện ra, cảm kích quá 
phần. Bỗng dưng trong đó sinh tâm rất dõng 
mãnh, thông minh bén nhạy, sánh đồng như 
Phật, cho rằng có thê vượt qua ba a-tăng-kỳ 
kiếp chỉ trong một niệm. 

Đây gọi là dụng công lân lướt quá mức. Nếu 
nhận biết thì không sai lầm, đó không phải là 
chứng thánh. Nếu biết rõ như vậy và duy trì sự 
sáng suốt, thì trạng thái ấy sẽ tiêu mất. Nhưng 
nêu nghĩ mình chứng thánh, liền có ma cuồng 
nhập vào tâm phủ, khi gặp người sẽ khoe 
khoang về mình, cực kỳ ngã mạn. Tâm họ đến 
mức trên không còn thấy chư Phật, dưới không 
thấy có ai. Nếu bỏ mất chánh định, sẽ bị chìm 


SỰ CHÁN NẢN QUÁ MỨC 

Lại nữa khi hành giả ở trong trạng thái định 
này, thây sắc âm đã tiêu dung, thọ âm tỏ rõ. 
Trước không không thấy có cảnh giới mới đề 
chứng, lui về thì mất chỗ cũ. Trí lực suy yếu, rơi 
vào nơi cùng cực, không còn gì để trông mong. 
Bỗng dưng có cảm giác đơn điệu, khao khát 
trỗi dậy. Trong mọi lúc đều thầm nhớ không 
quên. Lầm cho như vậy là tướng tinh tấn. 

Đây gọi là tu tâm mà thiếu trí huệ, nên tự gây ra 
lầm lạc. Nếu nhận biết được thì không lầm lỗi, 
không phải là chứng thánh. Nếu tự cho mình 
chứng thánh, liền bị loài ma nhớ nhập vào tâm. 
Ngày đêm giữ tâm treo vào một chỗ. Bỏ mất 
chánh định, sẽ bị chìm đắm. 


SỰ TỰ MÃN 
Lại nữa khi hành giả ở trong trạng thái định 
này, thây sắc âm đã tiêu dung, thọ âm tỏ rõ. 


Sức huệ hơn định, mắc lỗi do trí mạnh mẽ sắc 
bén. Ôm giữ tánh siêu việt trong tâm. Ngỡ mình 
là Đức Phật Lô-xá-na , được chút ít sở đắc tự 
cho là đủ. 

Trạng thái này gọi là dụng công mà quên mất 
tánh suy xét thường xuyên, ngưng trệ nơi tri 
kiến. Nếu biết thì không mắc sai lầm. Đó chẳng 
phải là chứng thánh. Nếu cho là chứng thánh 
thì loài ma hạ liệt chuyển tánh thây đủ, nhập 
ngay vào tâm phủ, khi gặp người liền tự xưng 
Ta đã được Vô thượng dệ nhất nghĩa đề. Khi 
mắt chánh định, chắc chắn bị chìm đắm. 


SỰ LO SỢ BUÒÔN BÃ 

Lại nữa khi hành giả ở trong định ấy, thấy sắc 
âm đã tiêu dung, thọ âm tỏ rõ, chỗ chứng mới 
chưa được, còn tâm cũ đã mất. Xem xét kỹ hai 
bên, thấy mình như gặp hiễm nạn. Tâm bỗng 
nhiên thấy buôn vô hạn, như thể ngồi trên 
giường sắt, như uống thuốc độc. Không muốn 
sống nữa, thường mong người khác hủy hoại 
thân mình để chóng giải thoát. 


Đây gọi là tu hành sai mất phương tiện. Nếu 
biết được, thì không lầm lỗi, dó không phải là 
chứng thánh. Nếu nghĩ mình đã chứng thánh 
thì sẽ bị loài ma ưu sầu nhập vào tâm phủ. Tay 
dùng dao kiếm tự cắt thịt mình, thích được tự 
sát, hoặc thường ưu sâu, chạy vào rừng sâu, 
không thích thấy người. Khi thiêu chánh định, 
chắc chắẳn sẽ bị đọa lạc. 


SỰ VUI MỪNG VÔ HẠN 

Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc âm đã tiêu 
dung, thọ ấm tỏ rõ. Trong chỗ thanh tịnh, tâm 
được an ôn. Bỗng sanh niềm vui vô hạn. Trong 
tâm mừng rỡ, không thể kềm chê. 

Đây gọi là tâm khinh an, nhưng thiếu trí tuệ để 
tự điều phục. Nếu hiểu rõ thì không lầm lỗi, 
không phải là chứng thánh. 

Nhưng nếu tự xem mình đã chứng thánh, thì có 
loài ma thích vui vẻ nhập vào tâm, gặp người 
liền cười, cùng ca hát nhảy múa trên đường. 
Tự xưng đã được vô ngại giải thoát. Sai lạc 
chánh định, sẽ bị chìm đắm. 


ĐẠI NGÃ MẠN 

Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc âm đã tiêu 
dung, thọ ấm tỏ rõ, tự cho là đủ rồi. Bỗng không 
nguyên do, khởi tâm đại ngã mạn, như thế cho 
đến khởi tâm kiêu mạn, tâm mạn quá mạn, tâm 
tăng thượng mạn, hoặc ty liệt mạn, đều cùng 
phát ra một lúc. Tâm khinh thường cả mười 
phương Như Lai, huống gì các bậc thấp như 
Thanh Văn , Duyên Giác. 

Đây gọi là kiến giải quá cao, nhưng thiếu trí huệ 
để tự cứu. Nếu nhận ra thì không sai lầm, đó 
không phải là chứng thánh. 

Nếu hành giả nhận là chứng thánh, thì có loại 
ma đại ngã mạn nhập vào tâm phủ. Không lễ 
chùa tháp, phá hủy kinh tượng. Nói với đàn việt 
rằng: tượng chỉ là đồng, hoặc là gỗ đất; kinh chỉ 
là lá hoặc là giấy lụa; thân xác thịt là chân 
thường mà không quí trọng, lại sùng bái gỗ đát, 
thật là điên đảo. 

Những kẻ đã quá tin, theo lời đập phá kinh 
tượng hoặc chôn trong đất. Do gây nghi ngờ 


lầm lạc cho chúng sanh, nên sẽ đọa vào vô 
gián địa ngục. Thiêu mât chánh định sẽ bị đọa 
lạc. 


SỰ NHẸ NHÀNG SẢNG KHOÁI 

Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc âm đã tiêu 
dung, thọ ấm tỏ rõ. Từ trong chỗ sáng suốt tinh 
anh, giác ngộ được chân lý vi diệu, mọi thứ đều 
tùy thuận theo sở nguyện. Tâm bỗng nhiên 
được khinh an vô bờ bến. Tự cho mình đã 
thành thánh, được đại tự tại. Đây gọi là nhân trí 
tuệ mà đạt được nhẹ nhàng thanh thoát. Nếu rõ 
biết thì không sai lầm, đó không phải là chứng 
thánh. 

Nếu nhận là chứng thánh, thì có loại ma thích 
khinh thanh nhập vào tâm phủ, tự thấy đã thỏa 
mãn, không cân tiên bộ nữa. Phần nhiều những 
người này làm như tỷ-khưu Vô Văn , gây nghi 
ngờ lầm lạc cho chúng sanh, đọa vào ngục a-†ì. 
Thiếu mất chánh định, sẽ bị chìm đắm. 


CHÁP ĐOẠN DIỆT, BÀI BÁC NHÂN QUÁ 

Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc âm đã tiêu 
dung, thọ ấm tỏ rõ. Trong chỗ tỏ ngộ, đạt được 
tánh hư minh. Bỗng dưng trong ây hành giả 
bỗng xoay lại theo hướng đoạn diệt, bài bác 
nhân quả, cho mọi việc đều là không. Tâm rỗng 
không hiện tiền, cho đến tăng trưởng nhận định 
đoạn diệt vĩnh viễn. Nếu biết thì không sai lầm, 
không phải là chứng thánh. Đây gọi là định tâm 
phân tán, mất đi sự chiếu diệu. Nếu rõ biết 
được thì không sai lầm, đó không phải là chứng 
thánh. 

Nếu nhận là chứng thánh, liền có loại ma không 
nhập vào tâm phủ. Nó liền phỉ báng người giữ 
giới, gọi họ là tiểu thừa, cho rằng Bồ Tát đã ngộ 
tánh, không có gì là giữ, là phạm.. Người này ở 
nhà đàn việt uống rượu, ăn thịt, phóng đãng 
dâm ô. Do ma lực nên nó nhiếp phục được mọi 
người không khởi tâm nghi báng nó. Sau khi 
ma nhập vào tâm rồi nó khiến hành giả ăn phân 
uê, uống nước tiêu, ăn thịt, uống rượu, cho 


những thứ này đều là không. Nó phá hoại luật 
nghỉ của Phật, làm cho người khác mê lầm 
phạm tội. Lạc mất chánh định, sẽ bị chìm đắm. 


THAM ÁI CUÒNG LOẠN 

Lại nữa, khi hành giả ở trong định, thây sắc âm 
tiêu trừ, thọ ấm tỏ rõ. Thích nghiền ngẫm trạng 
thái hư minh, khắc sâu vào tâm cốt. Trong lòng 
bỗng phát sanh lòng yêu thương vô hạn. 
Thương quá phát cuồng, thích việc dâm dục. 
Đây gọi là cảnh định an thuận, thâm nhập vào 
tâm mà thiếu trí tuệ để tự điều phục mình, nên 
mê lầm, đắm nhiễm ngũ dục. Nếu hiểu rõ điều 
này thì không sai lầm. Đó không phải là chứng 
thánh. 

Nếu tự nhận mình là bậc thánh thì loại ma tham 
dục sẽ nhập vào tâm. Một mặt cho rằng dâm 
dục là đạo bồ-đề, dạy hàng bạch y bình đẳng 
hành dâm dục, gọi những người hành dâm là 
trì pháp tử. Do ma lực trong thời mạt pháp, 
khiến nó thu hút giới phàm phu đến cả trăm, 
cho đến hai trăm, năm trăm, sáu trăm, nhiêu 


đến mức có cả ngàn, vạn người. Khi ma chán 
rồi, nó sẽ bỏ rơi người ấy. Khi sức quyền rũ của 
ma hết, người ấy bị rơi vào vòng lao lý. Do gieo 
sự nghỉ lầm cho chúng sanh nên đọa vào ngục 
vô gián. Thiếu mất chánh định, sẽ bị chìm đắm. 


LỜI KHUYÊN RĂN TÔNG KÉT CỦA ĐỨC 
THÊ TÔN VẼ THỌ ÁM 


A-Nan, mười trạng thái trên hiện ra trong thiền 
định như thế, đều do thọ âm và tâm dụng công 
giao xen nhau, nên hiện ra như vậy. Chúng 
sanh ngu mê lầm lẫn, không biết tự lượng xét, 
gặp nhân duyên này mê muội không tự biết, 
bảo là chứng thánh, thành tội đại vọng ngữ, sẽ 
đọa vào địa ngục vô gián. 

Sau khi Như Lai nhập diệt độ, các ông nên lưu 
truyền lời dạy của Như Lai, đễ cho chúng sanh 
trong thời mạt pháp đều tỏ ngộ được ý chỉ này. 
Chớ để cho thiên ma có cơ hội quấy phá. Giữ 
gìn, hộ trì chúng sanh tu tập cho đến khi thành 


tựu quả vị vô thượng. 


10 TƯỞNG AM 


TRẠNG THÁI TÂM LÝ TRƯỚC KHIVÀO 
CẢNH GIỚI TƯỞNG ÂM 

A-Nan, hành giả kia tu tập pháp tam-ma-địa, khi 
thọ âm tiêu dung, tuy chưa hết mê lầm, nhưng 
tâm người ấy có thê rời thoát khỏi thân như 
chim ra khỏi lồng. Đã thành tựu điều ấy, từ thân 
phàm phu đã có khả năng vượt qua 60 thánh vị 
của hàng Bỏ Tát, đạt được ý sanh thân, đến đi 
tự tại, không bị ngăn ngại. 


PHẠM VI TƯỞNG ÂM 
Như người ngủ say nói mớ. Tuy người ấy 
không biết mình nói gì, nhưng lời nói kia vẫn có 


âm vận mạch lạc rõ ràng, khiến những người 
thức đêu biệt rõ. Đó là phạm vi của tưởng âm . 


CỘI GÓC CỦA TƯỞNG ẤM 

Nếu hết động niệm, tiêu trừ sạch vọng tưởng 
thô phù. Trong tâm giác ngộ sáng suốt, như rủ 
bỏ hạt bụi dơ. Một dòng sanh tử trước sau soi 
chiếu tròn khắp, gọi là tiêu dung tưởng âm. 
Người ấy có thể vượt khỏi phiền não trược. 
Quán sát lại nguyên do của tưởng âm, thấy 
nguồn gốc của nó là vọng tưởng dung thông. 
Đến lúc này, các vọng tưởng trở nên dung 
thông với nhau, mỗi vọng tưởng trở thành 
nguồn gốc của chính nó. 


10 MƯỜI CẢNH GIỚI CỦA TƯỞNG ÁM 
THAM CÀU THIỆN XẢO 

A-Nan, khi thọ ấm đã hư diệu, không còn 
vướng mắc các tà lự, phát minh tánh viên định, 
trong tam-ma-đề, tâm mong muốn có được sự 
sáng suốt viên mãn, thúc bách tư tưởng tham 


câu thiện xảo. 

Khi ấy thiên ma chờ được cơ hội thuận tiện, 
cho tinh thần gá vào người khác, dùng miệng 
người đó giải thuyết kinh pháp. 

Người này không biết bị ma gá vào. Tự tuyên 
bố chứng được Vô thượng niết-bàn. Ma đến 
nơi hành giả đang móng tâm tham câu thiện 
xảo, nó trải tòa rồi thuyết pháp. Trong chốc lát 
nó hiện thân tỷ-khưu, khiến cho hành giả được 
thấy, hoặc hóa làm Đề thích , làm phụ nữ, hoặc 
tỷ-khưu ni, hoặc hiện thân phát ra ánh sáng khi 
nằm trong phòng tối. 

Hành giả ngu mê, lầm cho đó là Bồ Tát, tin lời 
giáo hóa của ma, tâm bị dao động, nên phá luật 
nghi của Phật, lén lút làm chuyện tham dục. 
Người ấy ưa nói những chuyện tai ương quái 
dị, hoặc nói Như Lai xuất hiện chỗ nọ chỗ kia. 
Hoặc nói có kiếp hỏa, hoặc nói có đao binh. 
Dọa cho người sợ hãi, khiến họ vô cớ tiêu tán 
của cải, tài sản. 

Đây gọi là giống quỷ quái, tuổi già thành ma, 
quấy rồi người tu hành. Sau khi quấy phá chán 
rồi, nó rời bỏ thân người vừa gá vào. Nên cả 


thầy trò đều rơi vào lưới pháp luật. 

Ông phải nên biết trước, để khỏi rơi vào luân 
hồi. Nếu mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa 
ngục vô gián. 


THÍCH ĐI DU LỊCH 

A-Nan, lại hành giả kia, thụ âm đã hư diệu, 
không mắc các tà lự, tánh viên định phát minh. 
Trong tam-ma-địa, tâm thích dạo chơi, cho tư 
tưởng bay ra, tham câu đi nhiều nơi. 

Khi ấy, thiên ma chờ được cơ hội thuận tiện, 
đem tinh thần, gá vào người khác, dùng miệng 
người ây giảng kinh pháp. 

Người ấy thật không biết bị ma gá vào, còn tự 
nói rằng mình đã được vô thượng bỏ-đề. Ma 
đến nơi người mong câu lãng du kia, trải tòa 
ngồi thuyết pháp. Hình người giảng pháp thì 
không biến đổi, nhưng những người nghe pháp 
bỗng dưng thấy mình đang ngồi trên những tòa 
sen báu, toàn thân hóa thành khối vàng tía chói 
sáng. Mỗi người đang nghe pháp đều cảm thấy 


như vậy, cho rằng mình đạt được chuyện chưa 
từng có. 

Hành giả ngu mê, lầm cho đó là Bồ Tát, tâm 
hóa dâm dật, phá hủy luật nghi của Phật, lén 
làm chuyện tham dục. 

Người ấy ưa nói chư Phật ứng hiện ra đời. 
Người đó, chỗ đó, chính là vị Phật ấy, hóa thân 
thị hiện. Hoặc nói người kia là Bồ Tát hóa thân 
đến đây giáo hóa nhân gian. Hành giả nghe 
vậy, tâm sanh khát ngưỡng, tà kiễn âm thầm 
lớn mạnh, chủng trí bị tiêu diệt. 

Đây là loại bạt quỷ, tuổi già thành ma, quấy rồi 
người tu hành. Đến khi nó đã nhàm chán, liền 
rời khỏi thân người mà nó đã gá vào. Khi ấy cả 
thầy và trò đều sa vào lưới pháp luật. 

Các ông nên biết trước, thì khỏi bị luân hồi. 
Nếu ông mê lầm không biết, sẽ rơi vào địa 
ngục vô gián. 


THAM CÀU SỰ KHÉ HỢP 
Lại nữa thiện nam tử kia, thụ âm đã hư diệu, 
không mắc các tà lự, tánh viên định phát minh. 


Trong tam-ma-địa, tâm ưa sự thầm hợp, lóng 
lặng tư tưởng, tham câu khế hợp. 

Lúc ây thiên ma được cơ hội thuận tiện, dùng 
tinh thần nó gá vào người khác, dùng miệng 
người ấy giảng thuyết kinh pháp. 

Người ấy thật không biết bị ma gá vào, lại tự 
cho rằng mình đã chứng được vô thượng niết- 
bàn. Khi nó đến nơi người mong cầu sự hợp 
nhất tỉnh thần ấy, liền trải tòa ngồi giảng pháp. 
Thân hình người đó và những người ngồi nghe 
pháp, bên ngoài không có gì thay đổi, nhưng lại 
khiến cho thính giả trước khi nghe pháp có cảm 
giác trở nên được khai ngộ, nên họ thấy được 
từng niệm từng niệm đổi đời. 

Hoặc họ được túc mạng thông, hoặc có tha tâm 
thông, hoặc thấy địa ngục, hoặc biết được 
những việc tốt xấu trong cõi người, hoặc nói kệ, 
tụng kinh. Mọi người đều vui vẻ, như được việc 
chưa từng có. 

Hành giả ngu mê, lầm cho người ấy là Bồ Tát . 
Tâm trở nên vướng mắc chuyện yêu đương, 
nên hủy phạm luật nghi của Phật Lén lút làm 
chuyện tham dục. 


Nó ưa nói có Phật lớn, Phật nhỏ; vị Phật này 
trước, vị Phật này sau; trong đó còn có Phật 
thật, Phật giả, Phật nam, Phật nữ; Bồ Tát cũng 
như thế. Người tu hành nghe vậy liền tin, tây 
sạch bản tâm, dễ rơi vào tà ngộ. 

Đây là loại my quỷ, tuổi già thành ma, nó khuấy 
rồi người tu hành. Khi đã nhàm chán, nó rời 
khỏi thân người mà nó đã gá vào. Cả thầy và 
trò đều sa vào lưới pháp luật. 

Các ông nên giác ngộ sớm để khỏi bị luân hồi. 
Nếu mê lầm không biết, sẽ rơi vào địa ngục vô 
gián. 


THAM CÀU SỰ HIẾU BIẾT 

Lại nữa thiện nam tử kia, thụ âm đã hư diệu, 
không mắc các tà lự, tánh viên định phát minh. 
Trong tam-ma-địa, tâm ưa thích được biết 
nguồn gốc của các sự vật, nên cứu xét cùng tột 
bản chất của sự vật cùng sự biến hóa từ gốc 
đến ngọn. Niệm tưởng tinh ròng bén nhạy do vì 
tham cầu phân tích rõ sự vật. 

Lúc đó thiên ma có được cơ hội thuận tiện. 


Phóng tinh thần nó đến gá vào người khác, 
dùng miệng người bị gá giảng nói kinh pháp. 
Người này không biết mình bị ma gá vào, lại 
còn cho mình đã được vô thượng niết-bàn. Ma 
liên đến gặp người mong câu biết cội nguồn sự 
vật kia, nó trải tòa ngồi thuyết pháp. Thân nó có 
oai thần hàng phục được người cầu pháp, 
khiến cho thính chúng tự nhiên kính phục dù 
chưa nghe pháp. Nó nói bồ-đề, niết-bàn, pháp 
thân của Phật đều là thân xác thịt hiện tiên. Nó 
nói: Cha con cùng sinh ra nhau từ đời này đến 
đời khác chính là pháp thân thường trụ không 
mất. Tất cả đều chỉ là hiện tại, đó chính là cõi 
Phật, chẳng có cõi Tịnh cư riêng biệt nào, và 
cũng chẳng có thân tướng sắc vàng nào cả. 
Người ấy tin vào những điều ma nói, bỏ mất tín 
tâm ban đầu, đem hết thân mạng mình quy y 
với ma, cảm thấy được việc chưa từng có. Ngu 
mê tự cho mình là Bồ Tát. Theo đuôi ảo tưởng 
như vậy, nên phá hủy luật nghi của Phật chế, 
lén lút làm việc tham dục. 

Ma thường ưa nói: mắt, tai, mũi, lưỡi đều là 
tịnh độ; nam căn, nữ căn, đích thật là bồ-đề, 


niết-bàn. Bọn người vô tri kia đều tin lời nói dơ 
bản ấy. Đây là giỗng quỷ cổ độc và quỷ ác 
thắng, tuổi già thành ma, quấy rối người tu 
hành. Đến khi nhàm chán, nó rời khỏi thân 
người đã gá vào. Khi ấy cả thầy và trò đều sa 
vào lưới pháp luật. 

Các ông nên giác ngộ sớm để khỏi bị luân hồi. 
Nếu mê lầm không biết, sẽ rơi vào địa ngục vô 
gián. 


THAM CÀU SỰ THÀM CẢM 

Lại nữa thiện nam tử kia, thụ âm đã hư diệu, 
không mắc các tà lự, tánh viên định phát minh. 
Trong tam-ma-địa, tâm ưa thích biết việc trước 
sau, soi xét cùng khắp, tham cầu sự thầm cảm. 
Vào lúc đó thiên ma có được cơ hội thuận tiện, 
phóng tinh thần gá vào người khác, dùng 
miệng người bị gá giảng nói kinh pháp. 

Người ấy vốn không biết mình bị ma nhập, còn 
nói mình chứng vô thượng niết-bàn. Ma liền 
đến nơi người mong cầu huyền ứng kia, trải tòa 
thuyết pháp. Trong chốc lát, khiến cho thính 
chúng thấy mình hiện thân thành người già 


trăm ngàn tuổi. Họ sinh lòng ái nhiễm, không 
thê rời người ấy. Họ tự thân làm như nô bộc, 
đem cúng dường cho ma bốn thứ mà không hề 
mệt mỏi. Thính chúng ở dưới pháp tòa đều tin 
rằng người ấy là vị thầy trong đời trước của 
mình, phát khởi lòng riêng yêu mến pháp sư, 
dính chặt như keo sơn, như được điều chưa 
từng có. 

Hành giả mê lầm, cho rằng kẻ kia là Bồ Tát. Bị 
cuốn hút vào tâm ma, phá hủy luật nghi của 
Phật chế, lén lút làm chuyện dâm dục. 

Ma thích nói rằng: Ta vào kiếp trước đã độ 
người kia, lúc đó là vợ, hoặc là huynh đệ của 
ta, nên nay lại đến để độ nhau, ta sẽ cùng các 
người theo nhau đến cảnh giới kia đễ cúng 
dường Đức Phật nọ. Hoặc nó nói: Có cõi trời 
Đại Quang Minh , nơi Đức Phật và các đức 
Như Lai đang nghỉ ngơi. Những người mê muội 
tin vào lời phỉnh gạt ấy, đánh mất bản tâm. 
Đây là loại lệ quỷ, tuổi già thành ma, khuấy rồi 
người tu hành. Đến khi nhàm chán, không gá 
thân vào người kia nữa. Cả thầy và trò đều sa 
vào lưới pháp luật. 


Các ông nên rõ biết trước, để khỏi rơi vào luân 
hôi. Nêu mê lâm không biệt, sẽ đọa vào địa 
ngục vô gián. 


THAM CÀU TĨNH LẶNG 

Lại nữa thiện nam tử kia, thụ âm đã hư diệu, 
không mắc các tà lự, tánh viên định phát minh. 
Trong tam-ma-địa, tâm thích đi vào sự tinh cần 
khắc khổ, thích sống nơi vắng vẻ, tham cầu yên 
lặng. 

Khi ây thiên ma có được cơ hội, phóng tinh 
thần gá vào người khác, dùng miệng người đó 
giảng nói kinh pháp. 

Người này vốn không biết mình bị ma gá vào, 
còn tự tuyên bố mình đã chứng vô thượng niết- 
bàn. Nó đến bên hành giả tham cầu tịch tịnh, 
trải tòa ngôi thuyết pháp. Nó khiến mọi người 
nghe đều biết rõ nghiệp đời trước của mình. 
Hoặc nó bảo với một người ở đó rằng Ông nay 
chưa chết mà đã làm súc sanh. Rồi bảo người 
ở phía sau đạp lên đuôi người phía trước, bỗng 
nhiên người kia không đứng dậy được. Lúc bấy 


giờ cả hội chúng đều hết lòng kính phục. Nếu 
có người móng khởi tâm niệm nghi ngờ, ma 
liền biết ý. Ngoài luật nghi của Phật, nó tinh 
chuyên khổ hạnh, phỉ báng tỷ-khưu, mắng chửi 
đồ chúng, rao lỗi người khác, không ngại chê 
bai tị hiểm. Miệng ưa nói họa phước chưa đến, 
khi việc xảy ra, quả nhiên chẳng sai mảy may. 
Đây là loại đại lực quỷ, loài ma sống lâu mà 
thành, quấy rồi người tu hành. Khi nó đã nhàm 
chán, liền rời khỏi thân người nó đã gá vào. Khi 
ây cả thầy và trò đều sa vào lưới pháp luật. 
Các ông nên rõ biết trước những việc này, để 
khỏi rơi vào vòng luân hồi. Nếu mê lầm không 
biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. 


THAM CÀU HIẾU BIẾT TÚC MẠNG 

Lại nữa thiện nam tử kia, thụ âm đã hư diệu, 
không mắc các tà lự, tánh viên định phát minh. 
Trong tam-ma-địa, tâm thích được thêm nhiều 
hiểu biết, siêng năng khổ nhọc truy tìm, mong 
biết được đời sống trong kiếp trước. 

Khi ấy thiên ma có được cơ hội thuận tiện, liền 


phóng tinh thần gá vào thân người ấy và dùng 
miệng người đó giảng nói kinh pháp. Người 
này không biết mình bị ma gá vào, còn tự tuyên 
bố mình đã chứng được vô thượng niết-bàn. 
Nó đến bên hành giả tham cầu hiểu biết, trải 
tòa ngôi thuyết pháp. 

Trong pháp hội, người ấy bỗng dưng như được 
viên ngọc to lớn. Có khi ma hóa thành súc vật, 
miệng ngậm châu báu, thẻ tre bùa chú và 
những vật quái dị khác. Trước trên, đến trao 
cho người ây rồi sau rồi mới gá vào thân họ. 
Hoặc là ma mê hoặc người đến nghe pháp, 
bằng cách chôn một vật xuống đất rồi nói rằng: 
Có một hạt minh châu đang tỏa sáng ở nơi đó. 
Nên các người nghe đều cảm thây mình được 
việc chưa từng có. Ma thường chỉ ăn các loại 
dược thảo chứ không dùng thực phẩm có sẵn. 
Hoặc nó chỉ dùng ngày một hạt mè, một hạt lúa 
mạch mà vẫn thây khỏe mạnh, là nhờ sự duy 
trì của ma lực. Nó phỉ báng các tỷ-khưu, mắng 
chửi đồ chúng, không ngại dùng cả lời chê bai 
ti hiềm. 

Nó ưa nói về kho báu ở nơi xa lạ, hoặc nơi ân 


cư của các bậc Thánh hiền. Những người đi 
theo nó thường thấy những nhân vật kỳ lạ. 

Đây gọi là một loại ma, hoặc thần núi rừng, thổ 
địa, thành hoàng, sông núi, tuổi già thành quỷ. 
Người bị ma gá vào, tán thành việc dâm dục, 
phá hủy giới luật Phật chế. Nó lén lút hành dâm 
với đệ tử, hoặc nó lại tinh tấn ăn toàn thảo mộc, 
hành xử thất thường, quấy rối người tu hành. 
Đến khi chán rồi, không gá vào người nữa. Cả 
đệ tử và thầy đều rơi vào lưới pháp luật. 

Các ông nên biết rõ trước việc này, để khỏi rơi 
vào vòng luân hỏi. Nếu các ông mê lầm không 
biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. 


THAM CÀU CÓ THÂN LỰC 

Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, 
không mắc các tà lự, tánh viên định phát minh. 
Trong tam-ma-địa, tâm thích thần thông và các 
loại biến hóa, nên nghiên cứu căn nguyên các 
phép ấy, tham câu có thân lực. 

Lúc ấy thiên ma có được cơ hội thuận tiện, 
phóng tinh thần đến gá vào người khác, dùng 


miệng người ấy giảng nói kinh pháp. 

Người ấy không biết bị ma gá vào, còn tự bảo 
mình đã được vô thượng niết-bàn. Nó đến nơi 
người tham câu thần thông, trải tòa ngồi thuyết 
pháp. Người đó hoặc nắm lửa trên tay, gom lửa 
lại rồi trải ra trên đầu tứ chúng đang nghe pháp, 
lửa trên đầu họ tỏa cao vài thước, mà họ không 
thấy nóng hoặc bị đốt cháy. Hoặc nó có thể đi 
trên nước như đi trên mặt đất, hoặc có thể ngồi 
bát động trên không, hoặc có thê đi vào trong 
bình hay trong túi xách, hoặc vượt qua cửa số, 
đi qua tường vách mà không ngăn ngại. Duy 
chỉ đối với binh đao thì không được tự tại. Nó 
tự tuyên bố đã thành Phật, nhưng mặc y phục 
cư sĩ, để cho tỉ-khưu lễ lạy. Nó hủy báng thiền 
định và giới luật, mạ ly đệ tử và rao bày lỗi 
người khác, không ngại cả cách chê bai và 
hiềm ty. 

Nó thường nói đến thần thông và tự tại, hoặc 
khiến cho người khác thấy được cõi Phật. Cõi 
ây không thật, chỉ hiện ra do ma lực để huyễn 
hoặc người ta. Nó tán thán tham dục, không từ 
bỏ những việc thô tục. Làm những hạnh bất 


tịnh, cho đó là truyền pháp. 

Đây gọi là những giống sơn tỉnh, hải tỉnh, 
phong tinh, hà tình, thổ tinh, và những loài tinh 
mị của tất cả cỏ cây đã sống nhiều kiếp, có sức 
rất mạnh trong trời đất. Hoặc là loại long yêu 
quái, hoặc là các vị tiên tuổi thọ đã hết, tái sanh 
làm yêu quái. Hoặc là những vị Tiên quả báo 
đã hết, đáng ra phải chết, nhưng thân thể 
không bị hủy hoại, nên loài yêu quái khác đến 
gá vào. Các loài nầy sống lâu thành quỷ, quây 
nhiễu người tu hành. Khi chán rồi không gá 
thân người nữa. Cả đệ tử và thầy đều rơi vào 
lưới pháp luật. 

Các ông nên biết rõ trước việc này, để khỏi rơi 
vào vòng luân hỏi. Nếu các ông mê lầm không 
biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. 


THAM CÀU SỰ RÕNG KHÔNG SÂU 

Lại nữa thiện nam tử kia, thụ âm đã hư diệu, 
không mắc các tà lự, tánh viên định phát minh. 
Trong tam-ma-địa, tâm ưa vào nơi tịch diệt, 
nghiên cứu tánh biến hóa, mong câu tánh rỗng 


không sâu lắng. 

Lúc ấy thiên ma có cơ hội thuận tiện, liền 
phóng tinh thần bay đến gá vào người khác, 
dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp. 
Người ấy thật không biết bị ma gá vào, còn tự 
tuyên bố mình được vô thượng niết-bàn. Nó 
đến nơi người tham cầu không tịch, trải tòa 
ngồi thuyết pháp. Ở trong đại chúng, thân hình 
nó bỗng dưng biến thành không, chẳng ai thây 
được, rồi từ hư không bỗng dưng nó lại hiện ra, 
khi còn, khi mất một cách tự tại. Hoặc hiện thân 
trong suốt như ngọc lưu ly, khi duỗi tay chân, 
thơm mùi hương chiên đàn. Hoặc đại tiểu tiện 
ra chất cứng như đường phèn. Nó phỉ báng, 
huỷ phạm giới luật, khinh thường các vị xuất 
gia. 

Nó thường nói không có nhân quả. Khi chết là 
hoàn toàn mất hẳn. Chẳng có đời sau, chẳng 
có thánh phàm, dù các vị ây đã được không 
tịch, nhưng vẫn lén lút làm chuyện dâm dục. 
Người cùng nó làm chuyện dâm dục cũng được 
tâm rỗng không và bài bác nhân quả. 

Đây là tinh khí do nhật thực, nguyệt thực tụ vào 


các loại vàng ngọc, các loại nâm quý hiếm, kỳ 
lân, phụng hoàng, rùa hạc. Tinh khí ấy giúp cho 
các sinh vật đó sống hàng ngàn, hàng vạn năm 
không chết, rốt cuộc thành tỉnh linh, sinh ra nơi 
cõi nước này, tuổi già thành ma, phá rối người 
tu hành. Đến khi chán rồi, không gá vào người 
nữa, cả thầy trò đều rơi vào lưới pháp luật. 

ông nên biết rõ trước việc này, đề khỏi rơi vào 
vòng luân hồi. Nếu các ông mê lầm không biết 
sẽ đọa vào địa ngục vô gián. 


THAM CÀU SÓNG LÂU 

Lại nữa thiện nam tử kia, thụ âm đã hư diệu, 
không mắc các tà lự, tánh viên định phát minh. 
Trong tam-ma-địa, tâm ưa sống lâu, khổ nhọc 
nghiên cứu tinh vi, mong cầu được bất tử, thoát 
khỏi sự sống chết nơi thân xác. Nôn nóng tham 
cầu tướng vi tế biến dịch sinh tử, mong được 
thường trụ lâu dài trong ấy. 

Lúc ấy thiên ma có được cơ hội thuận tiện, 
phóng tinh thần bay đến gá vào người khác, 
dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp. 


Người này thật không biết bị ma gá, còn tự 
tuyên bố đã chứng được vô thượng niết-bàn. 
Nó đến bên người tham cầu sống lâu, trải tòa 
ngồi thuyết pháp. Nó thích khoe việc có thể đi 
lại mọi nơi, rồi trở về mà không ngăn ngại, có 
thê dạo chơi ngàn dặm rồi trở về trong chớp 
mắt. Nó có thê lây đem về những đồ vật từ 
những nơi nó đã đến. Hoặc nó có thê bảo một 
người đi từ phía đông sang phía tây của một 
căn phòng trong khoảng cách chỉ cần đi vài 
bước, thê mà người ấy có đi hết năm cũng 
không đến được. Do đó mọi người đều tin lời 
người bị ma gá, lầm cho đó là Phật. 

Nó thường nói: Chúng sanh trong mười 
phương đều là con của ta. Ta sinh ra chư Phật, 
ta tạo ra thế giới. Ta là Phật đầu tiên, ta tạo 
dựng thê giới này một cách ngẫu nhiên, không 
do tu mà thành. 

Đây gọi là Trụ thế tự tại thiên ma, khiến loại 
quyền thuộc chưa phát tâm như giá-văn-trà, 
hay Tỳ-xá đồng tử ở cõi Tứ thiên vương, thích 
hư minh, đến ăn tinh khí của người tu hành. 
Hoặc không nương nơi thầy (người bị ma gá 


vào) mà chính hành giả thấy, bọn đó tự xưng là 
thần Chấp kim cang đến cho sống lâu. Hoặc 
bọn đó biến thành phụ nữ xinh đẹp, cùng hành 
giả cuồng nhiệt làm việc dâm dục. Nên chưa 
đầy một năm, gan não hành giả khô kiệt, miệng 
lắm nhằm một mình, nghe như tiếng của loài 
yêu my. Người ngoài chưa rõ nguyên nhân, 
nên phần nhiều người bị như thế đều rơi vào 
pháp luật. Chưa kịp chịu hình phạt, đã bị chết 
khô. Ma quấy phá người tu, cho đến phải chết. 
Các ông nên biết rõ tình trạng này, để khỏi rơi 
vào vòng luân hỏi. Nếu các ông mê lầm không 
biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. 


LỜI KHUYÊN RĂN CỦA ĐỨC THE TỒN 
TÔNG KEÉT VẼ TƯỞNG AM 


A-Nan nên biết, trong thời mạt pháp mười thứ 
ma ấy, hoặc xuất gia tu tập theo giáo pháp của 
Như Lai, hoặc chúng gá vào thân người, hoặc 


tự biến thành nhiều dạng khác nhau. Chúng 
đều tự xưng đã thành bậc chánh biến tri. 
Chúng nó khen ngợi dâm dục, phá luật nghi 
của Phật chế. Thầy trò ma truyền dạy nhau về 
dâm dục. Tinh thần tà vạy như thế, mê hoặc 
tâm ý người tu hành, trải qua ít nhất chín đời, 
nhiều thì cả trăm thế hệ. Khiến kẻ chân tu đều 
rơi vào quyền thuộc của ma. 

Sau khi chấm dứt mạng sống, ắt phải đọa làm 
dân của ma. Đánh mất chánh biến tri, và đọa 
vào địa ngục vô gián. 

A-Nan, ông nay chưa nên vội vào niết-bàn, dù 
ông đã đạt được quả vị vô học. Hãy lưu giữ lời 
nguyện ởi vào cõi đời mạt pháp kia, phát lòng 
đại bi cứu độ các chúng sanh có lòng tin chân 
chánh sâu xa, khiến cho họ không mắc vào tà 
ma, giúp cho họ có được chánh tri kiến. Nay 
Như Lai đã giúp ông thoát ra khỏi sinh tử. Nay 
ông vâng lời Phật dạy, đó gọi là báo ơn Phật. 
A-Nan, mười cảnh giới hiện ra trong thiền định 
như thế, đều do tưởng âm và tâm dụng công 
giao xen. 

chúng sanh ngu mê, không biết lượng sức 


mình, gặp nhân duyên đó, mê không tự biết, 
còn nói đã chứng thánh, thành tội đại vọng 
ngữ, phải đọa vào địa ngục vô gián. 

Vào thời mạt pháp, sau khi Như Lai nhập niết- 
bàn, các ông cần phải đem lời dạy của Như Lai 
chỉ bày cho chúng sanh, khiến cho họ được tỏ 
ngộ nghĩa đó. Đừng để cho thiên ma có dịp 
quây phá. Phải giữ gìn, che chở cho chúng 
sanh thành đạo vô thượng. 


KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI 
MẬT NHƠN TU CHỨNG LIÊU NGHĨA 
CHƯ BÒ TÁT VAN HẠNH THỦ LĂNG NGHIÊM 


Ma Sự - Ngũ Âm Là Năm Vọng 
Tưởng -— Lợi Ích Lớn Lao Của Kinh 


10 HÀNH AM 


1. TRẠNG THÁI TÂM LÝ TRƯỚC KHI VÀO 
CẢNH GIỚI HÀNH ÂM 

A-Nan, thiện nam tử kia, tu pháp tam-ma-đề, 
tưởng âm đã tiêu dung, mộng tưởng bình 
thường cũng hết hẳn, ngủ thức đồng một thê. 
Tính giác minh rỗng lặng như hư không, không 
còn những tướng tiền trần thô trọng. Xem mọi 
hiện tượng trong thế gian như sông núi đất liền, 
như lòng gương sáng, ảnh hiện không dính 
mắc, đi không lưu lại dấu vết, thong dong phản 
chiếu sự vật, sạch hết tập khí cũ, thuần nhất 
chân tánh tinh anh. 


PHAM VI HÀNH ÁM 


Căn nguyên của sinh diệt từ đó lộ ra, thây được 
mười hai loại chúng sanh trong khắp mười 
phương, rõ hết các loài. Dù chưa thông suốt 
manh mồi của mỗi loại, nhưng đã thấy chúng 
có chung một cơ sở sinh diệt, giỗng như sóng 
nắng chớp nhoáng bập bênh, làm điểm then 
chốt để phát sinh các phù căn trần. Đây gọi là 
phạm vi của hành âm 


CỘI GÓC CỦA HÀNH ÁM 

Nếu cội gốc của tánh bập bềnh chớp nhoáng 
ây nhập vào bản chất trong lặng vốn sẵn có 
xưa nay, thì tập khí của hành giả sẽ lóng lặng, 
như sóng lặng nước yên. Đây gọi là hành âm 
tiêu dung. Người ấy có thê vượt qua được 
chúng sanh trược. Quán xét nguyên do cội gốc 
của hành âm, chính là u ân vọng tưởng. 


HAI LOẠI TÀ KIÊN VÔ NHÂN 
A-Nan, nên biết, các thiện nam tử ấy đã được 
sự nhận biết chân chính trong khi tu xa-ma-tha 


, chánh tâm ngưng lặng, sáng suốt, không bị 
quây phá bởi mười loại thiên ma. Trong lúc 
nghiên cứu tinh vi cùng tột gốc của các loại 
chúng sanh, khi thấy manh mối sinh diệt của 
các loại hiện ra, quán xét cội gốc thường 
chuyên động lăng xăng cùng khắp u ân kia, 
trong đó lại khởi tâm so đo chấp là tánh viên 
nguyên, thì liền rơi vào hai thứ luận vô nhân. 
Một là, người ấy thấy cái gốc không có nhân. Vì 
sao? Vì người ấy đã hoàn toàn chuyên hóa cơ 
chế của sự sinh ra. Nhờ tám trăm công đức 
của nhãn căn, thấy được toàn bộ chúng sanh 
theo vòng nghiệp báo mà xoay vẫn trong tám 
vạn kiếp, chết nơi này sanh nơi kia. Thây chúng 
sanh luân hồi trong đó, nhưng ngoài tám mươi 
ngàn kiếp thì không biết được Ì. 

Do vậy hành giả có kiến giải rằng, những loại 
chúng sanh trong mười phương thế giới này từ 
tám vạn kiếp trở lại, hiện hữu mà không có 
nguyên nhân. 

Do sự suy đoán này, nên mất chánh biến tri, bị 
lạc vào ngoại đạo, trở nên mê lầm tánh bồ-đề. 
Thứ hai là người ấy thấy cái ngọn là không có 


nguyên nhân. Tại sao? Vì đã nhận ra cội gốc 
sinh diệt. Biết loài người luôn luôn sanh ra 
người, chim luôn luôn sanh ra chim. Quạ vốn 
xưa nay là đen, chim hộc vốn xưa nay là trắng. 
Loài người, loài trời luôn luôn đứng thẳng, loài 
vật luôn luôn có thân nằm ngang. Sắc trắng 
không do rửa mà thành, mâu đen không do 
nhuộm mà có. Suốt tám vạn kiếp việc ây không 
hề thay đổi. 

Cho đến hết đời này cũng như vậy. Mà ta từ 
xưa nay, chưa từng thấy có gì là bồ-đề, thì làm 
sao có chuyện thành tựu bồ-đề? Các ông ngày 
nay nên biết, các vật tượng hiện hữu đều 
không có nguyên nhân. 

Do sự suy đoán như vậy, người ấy đánh mất 
chánh biến tri, lạc vào ngoại đạo trở nên mê 
mờ tánh bồ-đề. 

Đây gọi là ngoại đạo thứ nhất, lập nên luận 
thuyết vô nhân. 


TÀ KIÊN CHÁP THƯỜNG 
A-Nan, các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề 


chánh tâm đứng lạng sáng suốt, thiên ma 
không có cơ hội quấy phá. Trong khi quán xét 
sâu xa nguồn gốc sự phát sinh của muôn loài, 
xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng vi tế 
kia. Trong đó, nếu khởi tâm chấp trước là tánh 
viên thường, thì sẽ rơi vào bốn luận thuyết biến 
thường. 

Một là, người ấy nghiên cứu tột cùng tâm cảnh, 
cả hai đều không có nhân. Tu tập biết được 
trong hai muôn kiếp, chúng sanh trong mười 
phương trải qua xoay vần sanh diệt mà không 
mất hẳn, nên chấp là thường. 

Hai là người ấy nghiên cứu tột cùng cội gốc 
của tứ đại, cho rằng tánh của nó là thường trụ. 
Tu tập biết được trong bốn muôn kiếp, chúng 
sanh trong mười phương tuy có trải qua sống 
chết, nhưng bản thể là thường hằng, không 
bao giờ tan mất, nên chấp đó là thường. 

Ba là, người ấy nghiên cứu cùng tột nguyên do 
bản lai của lục căn, của sự chấp thụ ở thức 
mạt-na và của tâm ý thức, thấy bốn tánh của nó 
vốn thường hằng. Tu tập biết được trong tám 
vạn kiếp, tất cả chúng sanh xoay vần không 


mất, xưa nay vốn thường trụ. Nghiên cứu cùng 
tột tánh không mất ấy, chấp cho là thường. 
Thứ tư là người ấy đã tiêu dung được căn 
nguyên tưởng âm . Lý sanh khởi không còn 
nữa, trạng thái lưu chuyên đứng lặng xoay vần, 
tâm tưởng sanh diệt, nay vĩnh viễn không còn. 
Trong lý tự nhiên, thành không sanh diệt. Do 
tâm niệm suy lường như thế, mà chấp cho là 
thường. 

Do suy luận chấp thường ấy, quên mất chánh 
biến tri, lạc vào ngoại đạo, mê mờ tánh bồ-đề. 
Đây là loại ngoại đạo thứ hai, lập ra thuyết viên 
thường. 


TÀ KIÊN VỮA CHẤP THƯỜNG VỪA CHÁP 
ĐOẠN 

A-Nan, các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề 
chánh tâm đứng lặng sáng suốt. Thiên ma 
không có cơ hội quây phá. Trong khi quán xét 
sâu xa nguồn gốc sự phát sinh của muôn loài, 
quán xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng 
kia, khởi tâm suy lường giữa mình và cái khác. 


Người ấy sẽ rơi vào bốn kiến chấp điên đảo 
của luận thuyết một phần vô thường, một phần 
thường. 

Một là, người ấy quán xét tâm tánh sáng suốt vi 
diệu khắp cùng mười phương. Cho trạng thái 
lặng lẽ sâu kín ây làthần ngã rốt ráo. Nên hành 
giả chấp cái ngã của mình thì trong lặng sáng 
suốt, bất động, trùm khắp mười phương. Còn 
các loài chúng sanh đều lưu xuất từ tâm ta, 
chúng tự sinh tự diệt. Vậy nên tâm tánh của ta 
là thường, trong khi các loài kia phải trải qua 
sanh diệt, nên chúng thực sự là vô thường. 
Thứ hai là, người ây không quán xét tâm mình, 
lại quán xét mười phương cõi nước nhiều như 
cát sông Hằng. Thấy có nơi đang trong kiếp 
hoại, cho nơi đó có tánh rốt ráo vô thường. Còn 
những nơi rốt ráo thường hằng là không ở 
trong kiếp hoại. 

Thứ ba, người ấy quán sát chỉ riêng tâm mình, 
thấy nó rất mầu nhiệm, vi tế, giống như vi trần 
lưu chuyên khắp mười phương mà tánh chất 
không dời đổi, khiến cho thân này sinh rồi lại 
diệt. Nền chấp tánh không biến diệt ấy là tánh 


thường của mình. Còn tất cả sự sanh diệt lưu 
xuất từ tâm mình là tánh vô thường. 

Thứ tư, người ây biết rằng tưởng âm đã tiêu 
dung, thấy hành âm đang lưu chuyên. Chấp sự 
lưu chuyễn liên tục của hành ấm là thường. 
Còn sắc âm, thọ âm , tưởng âm đã được tiêu 
dung rồi là vô thường. 

Do những chấp trước về một phần thường và 
một phần vô thường này nên người ấy rơi vào 
ngoại đạo, mê mờ tánh bồ-đề. Đây là thuyết 
ngoại đạo thứ ba chủ trương luận thuyết một 
phần thường. 


TÀ KIÊN CHÁP CÓ 

Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, 
chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma 
không có cơ hội quây phá. Trong khi quán xét 
sâu xa nguồn gốc phát sinh của muôn loài, 
quán xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng 
kia, khởi tâm suy lường về phận vị. Người ấy 
rơi vào bốn thứ luận hữu biên. 

Một là người ấy suy luận về cội gốc sanh diệt 


trôi chảy biến dịch không ngừng, xét đoán quá 
khứ tương lai là hữu biên, còn chấp sự tương 
tục của tâm là vô biên. 

Hai là người ấy quán sát trong tám vạn kiếp, 
thấy có chúng sanh. Còn ngoài tám vạn kiếp thì 
vắng bặt, không thây không nghe được gì cả. 
Cho rằng nơi không thấy không nghe được gì 
là vô biên, còn nơi có chúng sanh là hữu biên. 
Ba là người ấy chấp rằng mình biết cùng khắp, 
là được tánh vô biên, còn các người kia đều 
hiện ra trong cái biết của mình, mà mình chưa 
từng biết họ nhận ra được tánh biết. Cho rằng 
những người kia không đạt được tâm tánh vô 
biên mà chỉ đạt được tâm tánh hữu biên. 

Bốn là người ấy khi nghiên cứu tột cùng hành 
âm đến chỗ rốt ráo không. Do những điều thấy 
được, suy luận rằng tất cả chúng sanh trong 
mỗi thân phần, gồm có nữa phân sanh, nửa 
phân diệt. Cho rằng rõ ràng mọi thứ trong đời 
một nửa là hữu biên, một nửa là vô biên. 

Do những chấp: trước hữu biên, vô biên nhưữ 
thế, nên người ấy rơi vào ngoại đạo, mê lầm 


tánh bồ-đề. Đây là luận hữu biên, thuyết thứ tư 
của hàng ngoại đạo. 


TÀ KIÊN VỀ BÓN THỨ LUẬN THUYÉT ĐIÊN 
ĐẢO 

Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, 
chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma 
không có cơ hội quây phá. Trong nguồn gốc 
sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội 
gốc thường nhiễu động lăng xăng kia, khởi tâm 
suy lường về những gì mình thấy và biết. 
Người ấy rơi vào bốn thứ luận điên đảo, hư 
vọng suy lường chấp trước, ngụy biện về bất 
tử. 

Một là người ấy quán sát cội gốc của sự biến 
hóa, thấy chỗ đồi dời, nên gọi là biến. Thấy chỗ 
tương tục, gọi là thường hằng. Thấy chỗ thấy 
được, gọi đó là sanh. Chỗ không thây được, thì 
gọi là diệt. Chỗ các nhân tương tục, tánh không 
dứt đoạn, thì gọi là tăng. Chính trong tương tục, 
không xa lìa nhau, thì gọi là giảm. Chỗ mỗi mỗi 
sinh ra, thì gọi là có. Chỗ nương nhau hư hoại, 


thì gọi là không. Dùng lý quán sát, thây đều do 
dụng tâm mà dẫn đến những kiến chấp sai biệt. 
Nếu có người đến cầu pháp, hỏi về nghĩa ấy thì 
đáp rằng ta cũng sinh, cũng diệt, cũng có, cũng 
không, cũng tăng, cũng giảm. Luôn luôn giải 
thích một cách càn loạn, khiến người nghe 
không thể hiểu được. 

Hai là người ây quán sát chân xác tâm mình, 
thấy hết thảy mọi thứ đều là không. Nhân nơi 
cái không mà có chứng đắc. Nên khi có người 
đến hỏi chỉ đáp một chữ không. Ngoài chữ 
không ra, không nói điều gì. 

Ba là người ấy quán sát chân xác tâm mình, 
thấy hết thảy mọi thứ đều hiện hữu. Nhân nơi 
cái có mà chứng đắc. Nên khi người đến hỏi 
chỉ đáp một chữ có. Ngoài chữ có ra, không nói 
gì khác. 

Bồn là người ấy chấp cả có và không. Do cảnh 
phân tán, tâm cũng tán loạn. Khi có người đến 
hỏi, thì đáp cũng có tức là cũng không; trong 
cái cũng không, chẳng phải là cũng có. Tất cả 
hoàn toàn càn loạn, khi suy xét kỹ lưỡng, thấy 
không thể nói hết được. 


Do chấp trước càn loạn rỗng không này, người 
ây rơi vào ngoại đạo, mê mờ tánh bôồ-đề. Đây là 
tà thuyết ngoại đạo thứ năm, lập bốn luận 
thuyết hư vọng, điên đảo biễn kế, càn loạn bất 
tử. 


TÀ KIÊN VỀ HỮU TƯỚNG 

Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, 
chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma 
không có cơ hội quây phá. Trong nguồn gốc 
sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội 
gốc thường nhiễu động lăng xăng kia, khởi tâm 
chấp đó là dòng sinh diệt vô tận, thì người ấy 
rơi vào tư tưởng điên đảo, cho rằng sau khi 
chết còn có tướng. 

Hoặc tự củng cố thân mình, cho rằng sắc là ta. 
Hoặc thấy cái ta bao trùm khắp các cõi nước, 
cho rằng ta có sắc. Hoặc thấy các tiền trần kia, 
đều theo ta quay về, nên cho rằng sắc thuộc về 
ta. Hoặc cho rằng cái ta nương theo hành âm 
mà tương tục, nên cho rằng ta ở trong sắc. 

Từ tất cả kiến chấp này, đều cho rằng sau khi 


chết còn có tướng. Xoay vẫn như thế có 16 
tướng. 

Từ đó, chấp rằng rốt ráo phiền não, tột cùng 
bô-đề, hai tánh ấy đều khu biệt, không mâu 
thuẫn nhau. 

Do chấp sau khi chết vẫn còn hiện hữu, nên rơi 
vào ngoại đạo và trở nên mê mờ tánh bồ-đề. 
Đây là ngoại đạo thứ sáu, lập nên lý thuyết điên 
đảo, cho rằng trong ngũ âm, sau khi chết có 
tướng. 


TÀ KIÊN SAU KHI CHÉT KHÔNG CÒN SẮC 
TƯỚNG 

Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, 
chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma 
không có cơ hội quây phá. Trong nguồn gốc 
sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội 
gốc thường nhiễu động lăng xăng kia, khởi tâm 
suy lường về sắc âm, thọ âm , tưởng âm đã 
được trừ diệt rồi, thì người ấy sẽ rơi vào tư 
tưởng điên đảo, cho rằng sau khi chết, không 
còn có tướng. 


Thấy sắc âm đã diệt, thân không còn chỗ y cứ. 
Quán sát tưởng ấm đã tiêu dung, thấy tâm 
không ràng buộc. Biết thọ âm đã tiêu trừ, chẳng 
còn dính dáng vào đâu. Các âm này đã tiêu 
tán, dù còn có lý sinh khởi, nhưng thọ âm, 
tưởng âmkhông còn nữa, nên hành giả cho 
rằng mình như cây cỏ. 

Rồi nghĩ rằng, hiện tiền thể chất này còn không 
nắm bắt được, làm sao sau khi chết lại còn sắc 
tướng? Do nghiệm xét như thế, nên cho rằng 
sau khi chết không còn sắc tướng. Xoay vẫn 
như vậy, có tám thứ luận vô tướng. 

Do đây, cho rằng niết-bàn nhân quả tất cả đều 
là không, chỉ có tên gọi, rốt ráo đều là đoạn 
diệt. 

Do chấp sau khi chết không còn có tướng như 
vậy, nên rơi vào ngoại đạo, mê mờ tánh bồ-đề. 
Đây gọi là ngoại đạo thứ bảy, lập nên những 
thứ luận điên đảo, chấp trong ngũ ấm, sau khi 
chết không còn có tướng. 


TÀ KIÊN PHỦ NHẬN CẢ CÓ VÀ KHÔNG CÓ 
TƯỚNG SAU KHI CHÉT 

Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, 
chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma 
không có cơ hội quây phá. Trong nguồn gốc 
sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội 
gốc thường nhiễu động lăng xăng kia, trong 
trạng thái hành âm chưa tiêu dung, nhưng thọ 
âm và tưởng âm đã tiêu trừ, nếu khởi tâm chấp 
trước cả hai cái có và không, thì tự thể phá 
nhau. Người ấy rơi vào luận thuyết điên đảo, 
phủ nhận cả có, cả không còn gì tồn tại sau khi 
chết. 

Thấy sắc âm, thọ âm , tưởng âm có mà chẳng 
phải có. Xét trong dòng chuyễn biến của hành 
âm, thấy cái khôngchẳng phải là không. 

Xoay vẫn như thế, cùng tột các âm, lập thành 
tám tướng chẳng phải có, chẳng phải không. 
Gặp duyên gì cũng đều nói rằng sau khi chết là 
có tướng, không tướng. Lại thấy hành âm thay 
đổi liên tục, tâm phát thông ngộ, chấp tất cả 
đều chẳng phải có, chẳng phải không 


Do những kiên chấp sau khi chết chẳng phải 
có, chẳng phải không như thế mà đường sau 
mờ mịt, không còn lỗi đi. Nên rơi vào ngoại 
đạo, mê mờ tánh bồ-đề. Đây là tà thuyết ngoại 
đạo thứ tám, lập luận điên đảo, chấp trong ngũ 
âm, sau khi chết, chẳng phải có, chẳng phải 
không. 


TÀ KIÊN VỀ ĐOẠN DIỆT 

Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, 
chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma 
không có cơ hội quây phá. Trong nguồn gốc 
sầu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội 
gốc thường nhiễu động lăng xăng. kia, sinh tâm 
kế chấp sau nây là không, người ấy rơi vào mê 
lầm với bảy luận thuyết đoạn diệt. 

Hoặc chấp hết thân này là diệt, hoặc chấp hết 
ngũ dục là diệt, hoặc chấp hết khổ là diệt, hoặc 
chấp tột vui là diệt, hoặc chấp cực điểm của xả 
bỏ là diệt. 

Xoay vẫn như thế, cùng tột đến bảy quan niệm 
chấp trước hiện tiền là tiêu diệt, đã diệt rồi thì 


không hồi phục lại nữa. Do chấp sau khi chết là 
đoạn diệt như thế, nên rơi vào ngoại đạo, lầm 
mất tánh bồ-đề. Đây là ngoại đạo thứ 9, lập nên 
những thứ luận điên đảo, chấp trong ngũ âm, 
sau khi chết là đoạn diệt hẳn. 


TÀ KIÊN VỀ NIẾT BÀN 

Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, 
chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma 
không có cơ hội quây phá. Trong nguồn gốc 
sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội 
gốc thường nhiễu động lăng xăng kia, sinh tâm 
kế chấp sau nây là có. Người ấy rơi vào năm 
thứ luận về niết-bàn. 

Hoặc xem Dục giới là chuyển y chân chánh, do 
thấy sáng suốt cùng khắp nên sanh tâm yêu 
thích. Hoặc nhận cõi Sơ thiền là nơi chuyễn y 
chân chánh, do tâm không còn lo buôn. Hoặc 
nhận cõi Nhị thiền là chuyển y chân chánh, do 
tâm không khổ lụy nữa. Hoặc nhận Tam thiên, 
vì rất vui đẹp. Hoặc nhận Tứ thiền vì cả vui khổ 
thực sự tiêu vong, không còn chịu sinh diệt 


trong luân hồi nữa. 

Mê chấp các cõi trời hữu lậu, phát khởi kiến 
giải vô vi, lầm sự an ôn năm chỗ ấy là nơi 
nương tựa thắng tịnh. Tuần hoàn rốt ráo trong 
năm chỗ như vậy . 

Do kế chấp năm thứ niết-bàn hiện có như vậy, 
nên rơi vào ngoại đạo, mê mờ tánh bồ-đề. Đây 
là ngoại đạo thứ mười, lập nên những luận điên 
đảo, chấp trong ngũ âm, có năm thứ niết-bàn 
hiện có. 


LỚỜI KHUYÊN TONG KÉT CỦA ĐỨC THẺ 
TỒN VE CÁC TÀ KIÊN 

A-Nan, tất cả mười thứ tri giải cuồng loạn trong 
thiền-na như thế, đều do tâm dụng công giao 
xen với hành âm nên phát ra ngộ giải này. 
chúng sanh ngu mê, không tự suy xét được. 
Gặp phải cảnh ấy, nhận mê làm ngộ, nói rằng 
mình đã chứng thánh. Thành tội đại vọng ngữ, 
sẽ đọa vào ngục vô gián. 

Sau khi Như Lai nhập diệt, các ông nên đem lời 
dạy của Như Lai truyền bá trong đời mạt pháp, 


khiến cho tất cả chúng sanh hiểu rõ nghĩa này. 
Đừng đề cho tâm ma tự gây những tội chướng 
sâu nặng. Giữ gìn che chở cho chúng sanh tiêu 
trừ tà kiến. 

Dạy cho họ giác ngộ đạo nghĩa chân thật. Nơi 
đạo vô thượng, không lạc vào đường tẻ. Đừng 
để cho chúng sanh hài lòng với chút ít hiểu biết 
rồi tự cho là đủ. Phải làm mẫu mực thanh tịnh 
của bậc Đại giác vương 


10 THỨC ẤM 


TRẠNG THÁI TÂM LÝ TRƯỚC KHI VÀO 
THỨC ẤM 

A-Nan, thiện nam tử kia tu pháp tam-ma-đề, khi 
hành âm hết rồi, cái then chốt nhiễu động u ấn, 
nơi phát sinh chung các loài trong thế gian, 
bỗng nhiên được xóa sạch. Giềng mối vi tế, 
quan hệ sâu xa, gây nghiệp thọ báo của bổ- 
đặc-già-la nơi mỗi chúng sanh cũng được chấm 


dứt. 


PHẠM VI THỨC ẤM 

Bầu trời niết-bàn sắp tỏa sáng rực rỡ, như sau 
khi gà gáy sáng, có ánh bình minh ló dạng ở 
phương Đông. Sáu căn rỗng rang thanh tịnh, 
không còn giong ruỗi nữa.Trong ngoài đều phát 
ra ánh sáng sâu mẫu, vào được tánh vô sở 
nhập. Thấu suốt được nguyên do thọ mạng của 
mười hai loại chúng sanh trong suốt mười 
phương. Xét rõ nguồn gốc do chấp trước gây 
ra, nên các lòai không thu hút được. Nhận 
được tánh đồng nhất với mười phương thế 
giới. Tỉnh minh không tiêu trầm, những gì ấn 
mật từ trước nay đều hiễn bày. Đây gọi là 
phạm vi của thức ấm. 


CỘI GÓC CỦA THỨC ẤM 

Như trong tánh đồng của các loài đã chứng 
được, tiêu dung luôn sáu căn, Khiến việc khai 
hợp sáu căn đều thành tựu. Cái thấy, cái nghe 
dung thông với nhau một cách thanh tịnh. Mười 
phương thế giới và trong ngoài thân tâm trong 


suốt như lưu ly. Đây là sự châm dứt của thức 
âm . Người ấy có thể vượt qua mạng trược. Xét 
lại nguyên do của thức âm, mới thấy cỗi gốc là 
vọng tưởng điên đảo, huyễn hoá rỗng không. 


MƯỜI CẢNH GIỚI CỦA THỨC ÂM 

CHẤP CÓ NGUYÊN NHÂN CHÂN THƯỜNG 
A-Nan nên biết, thiện nam tử ấy đã quán sát 
tường tận tánh không của các hành, nên trở lại 
bản tánh của thức, đã chấm dứt sinh diệt rồi, 
nhưng chưa viên mãn tánh tịnh diệu của tịch 
diệt. 

Người đó có thể khiến nơi thân mình, các căn 
khi hợp, khi chia lìa, còn thông suốt với sự hay 
biết các loài chúng sanh trong mười phương. 
Tánh hay biết đó thông suốt, nên có thể nhập 
vào tánh nguyên viên. Nếu xem chỗ quay về, 
lập nên nhân chân thường, cho là đúng đắn 
tuyệt đối, thì người ấy rơi vào cái chấp nhân sở 
nhân. Trở thành bè bạn với Sa-tì-ca-la, chấp 
vào minh đề, mê mờ tánh bồ-đề của Phật, bỏ 


mất chánh tri kiến. 

Đây là dạng thứ nhất, lập nên tâm sở đắc, 
thành cái quả sở quy, nên trái xa tánh viên 
thông, ngược hướng niết-bàn, sinh ra hạt giỗng 
ngoại đạo. 


TỰ CHÁP CÓ NĂNG LỰC NHƯNG THẬT SỰ 
KHÔNG PHẢI NĂNG LỰC 

Lại nữa A-Nan, thiện nam tử ấy đã quán sát 
tường tận tánh không của các hành, nên trở lại 
bản tánh của thức, đã chấm dứt sinh diệt rồi, 
nhưng chưa viên mãn tánh tịnh diệu của tịch 
diệt. 

Nếu xem nơi trở về chân thật là tự thê của 
riêng mình, xem mười hai loại chúng sanh cùng 
khắp cả pháp giới hư không đều từ trong thân 
mình sinh ra, quyết định cho kiến giải này là 
đúng, thì người ấy rơi vào cái chấp năng phi 
năng, thành bè đảng với Ma-hê-thủ-la, thường 
hiện ra vô biên thân. Do mê muội tánh bô-đề 
của chư Phật, nên bỏ mất chánh tri kiến. 

Đây là dạng thứ hai, lập nên cái tâm năng vị, 


thành cái quả năng sự, trái xa với tánh viên 
thông, ngược với đạo niết-bàn, sinh ra giống 
Đại mạn thiên, chấp cái ta trùm khắp. 


TÀ KIÊN VỀ CÁI KHÔNG PHẢI THƯỜNG MÀ 
CHO LÀ THƯỜNG 

Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận 
tánh không của các hành, đã chẵm dứt sinh 
diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tánh tịnh diệu 
của tịch diệt. 

Nếu lúc quay về, thấy có chỗ sở quy, tự nghỉ 
thân tâm mình từ nơi ấy sinh ra, mười phương 
hư không cũng từ đó sinh khởi. Ngay nơi chỗ 
sinh ra tất cả đó, cho là cái thể chân thường 
không sinh diệt, ở trong sinh diệt, vội chấp là 
thường trụ. Chẳng những mê lầm tánh bất sinh, 
mà còn mê lầm tánh sinh diệt. Chìm đắm trong 
mê lầm, mà sanh kiến giải thù thắng, người ấy 
rơi vào kiến chấp thường phi thường, thành ra 
bè đảng với Tự tại thiên. Mê lầm tánh bồ-đề 
của chư Phật, lạc mất chánh tri kiến. 

Đây là dạng thứ ba, lập nên cái tâm nhân y, 


thành cái quả vọng kế, trái xa với viên thông, 
ngược với đạo niêt-bàn, sinh ra giỗng đảo viên. 


TÀ KIÊN VỀ VẬT CÓ TRI GIÁC VÀ KHÔNG 
CÓ TRI GIÁC 

Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận 
tánh không của các hành, đã chẫm dứt sinh 
diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tánh tịnh diệu 
của tịch diệt. 

Nếu nơi chỗ hay biết, nhân cái hay biết cùng 
khắp mà cho rằng tất cả thảo mộc trong khắp 
mười phương đều gọi là hữu tình, không khác 
gì người, cây cỏ làm người, người chết trở 
thành cây cỏ mười phương. Không quyết trạch 
rõ ràng cái biết cùng khắp này, cho là thắng 
giải, người ấy rơi vào kiên chấp tri vô tri. Trở 
thành bè đảng với Bà-tra , Tiển-ni, chấp tất cả 
đều có tánh biết. Do đó nên mê lầm tánh bồ-đề 
của chư Phật, lạc mất chánh tri kiến. 

Đây là dạng thứ tư, chấp cái tâm viên tri, thành 
hư mậu quả, trái xa với tánh viên thông, ngược 
với đạo niết-bàn, làm sinh khởi hạt giống đảo 


trI. 


TÀ CHẤP VỀ CÁI KHÔNG SANH MÀ CHO LÀ 
SANH 

Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận 
tánh không của các hành, đã châm dứt sinh 
diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tánh tịnh diệu 
của tịch diệt. 

Nếu trong lúc đã đạt được sự tùy thuận viên 
dung hỗ tương của các căn, lại nơi tánh viên 
dung biến hoá hết thảy đều phát sinh, mong 
cầu ánh sáng của lửa, thích tánh trong lặng của 
nước, ưa sự châu lưu của gió, nhìn ngắm xem 
xét sự thành tựu của đất, trân trọng mọi loài. 
Nhận tứ đại ây làm bản nhân, nhận đó là tánh 
thường trụ. Người ấy rơi vào kiến chấp sanh vô 
sinh, trở thành bè đảng với ngoại đạo Ca-diếp- 
ba và bà-la-môn thờ lửa và nước đề cầu vượt 
thoát sinh tử. Mê mờ tánh bô-đề của chư Phật, 
đánh mất chánh tri kiến. 

Đây là dạng thứ năm, chấp trước việc sùng bái 
sự vật, tâm mê theo vật, lập nhân hư vọng, để 
cầu quả hư vọng, nên xa rời tánh viên thông, 


trái ngược đạo niết-bàn, làm sinh khởi hạt 
giống điên hóa. 


TÀ CHÁP CHÕỖ TRỞ VỀ, MÀ KỲ THẬT 
KHÔNG PHẢI LÀ CHÕ TRỞ VỀ 

Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận 
tánh không của các hành, đã chấm dứt sinh 
diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tánh tịnh diệu 
của tịch diệt. 

Nếu nơi cảnh viên minh, chấp cái rỗng không 
trong tánh viên minh, chối bỏ tiêu diệt mọi sự 
biến hóa, nhận sự tịch diệt hẳn làm nơi nương 
về, rồi xem đây là kiến giải đúng đắn, thì người 
ây sẽ rơi vào cái chấp quy vô quy, thành bè 
bạn của nhóm thuần-nhã-đa ở cõi trời Vô 
tưởng. Mê lầm tánh bô-đề của chư Phật, đánh 
mất chánh tri kiến. 

Đây là loại thứ sáu, viên thành cái tâm hư vô, 
lập nên cái quả không mắt, trái xa tánh viên 
thông, nghịch với đạo niễt-bàn, làm sanh khởi 
giống đoạn diệt. 


TÀ CHÁP VỀ SỰ THAM ĐÁM CÁI KHÔNG 
THẺ THAM ĐẮM 

Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận 
tánh không của các hành, đã chấm dứt sinh 
diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tánh tịnh diệu 
của tịch diệt. 

Nếu nơi tánh viên thường, củng cô cái thân cho 
thường trụ như tánh ấy, mãi mãi không suy 
mất, rồi cho đó là thù thắng, thì sẽ mắc vào cái 
chấp tham phi tham. Nên người ấy thành bè 
đảng với A-tư-đà, mong cầu trường sanh. Mê 
lầm tánh bồ-đề của chư Phật, đánh mất chánh 
tri kiến. 

Đây là dạng thứ bảy, chấp trước cái mạng căn, 
lập cái nhân củng cố hư vọng, dẫn đến quả báo 
khỗ nhọc lâu dài, trái xa tánh viên thông, ngược 
với đạo niết-bàn, gieo giống sai lầm ưa kéo dài 
mạng sống. 


TÀ CHÁP VỀ CÁI CHÂN THẬT MÀ THẬT SỰ 
KHÔNG PHẢI CHÂN THẬT 

Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận 
tánh không của các hành, đã chấm dứt sinh 
diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tánh tịnh diệu 
của tịch diệt. 

Quán sát căn mệnh và trần cảnh dung thông 
nhau, nên muốn lưu giữ các trần lao, sợ nó bị 
tiêu mất. Liền ngay lúc ây ngồi cung hoa sen, 
hóa ra rất nhiều bảy thứ trân báu, cùng nhiều 
gái đẹp, buông lung tâm ý mình, rồi cho đây là 
thù thắng, người ấy rơi vào cái chấp chân vô 
chân, thành bè bạn của ngoại đạo Tra-chỉ -ca- 
la. Mê mờ tánh bô-đề của chư Phật, đánh mất 
chánh tri kiến. 

Đây là dạng thứ tám, lập cái nhân tà tư, thành 
cái quả trần lao xí thạnh, nghịch xa với tánh 
viên thông, quay lưng với đạo niết-bàn, làm nảy 
sinh giống thiên ma. 


ĐỊNH TÁNH THANH VĂN 

Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận 
tánh không của các hành, đã chẫm dứt sinh 
diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tánh tịnh diệu 
của tịch diệt. 

Nơi căn mạng sáng tỏ, phân biệt cái tinh thô, 
quyết đoán cái chân ngụy, sự báo đáp lẫn nhau 
của nhân quả, chỉ cầu cảm ứng, ngược với đạo 
thanh tịnh; nghĩa là chỉ thấy khổ đề, dứt trừ tập 
đề, chứng được diệt đề, tu đạo đề, nơi diệt để 
đã yên, không tiên thêm nữa, rồi cho đây là thù 
thắng, thì người ấy sẽ rơi vào hàng định tánh 
Thanh Văn , thành bè bạn của hàng Vô Văn 
tăng thượng mạn. Mê mờ tánh bồ-đề của chư 
Phật, đánh mất chánh tri kiến. 

Đây là dạng thứ chín, viên mãn tâm tinh ứng, 
thành cái quả thú tịch, trái xa tánh viên thông, 
ngược với đạo niết-bàn, làm sinh khởi giống 
triền không. 


ĐỊNH TÁNH DUYÊN GIÁC 

Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận 
tánh không của các hành, đã chẫm dứt sinh 
diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tánh tịnh diệu 
của tịch diệt. 

Nếu ở trong tánh giác minh thanh tịnh viên 
dung, phát minh tánh thâm diệu, liền nhận đó là 
niết-bàn mà không tiền lên, rồi cho đây là cảnh 
giới thù thắng, thì người ấy rơi vào hàng định 
tánh Bích chi. Thành bè bạn với các vị Duyên 
Giác, Độc giác, không hồi tâm hướng về Đại 
thừa. Mê mờ tánh bồ-đề của chư Phật, đánh 
mất chánh tri kiến. 

Đây là dạng thứ mười, viên thành giác tâm 
vắng lặng, lập thành cái quả trạm minh, trái xa 
tánh viên thông, ngược với đạo niết-bàn, làm 
sinh khởi giống giác ngộ viên minh, nhưng 
không không hóa giải được kiến chấp về tánh 
giác viên minh. 


LỜI KHUYÊN TONG KEÉT CỦA ĐỨC THẺ 
A-Nan, mười loại thiền-na như thế, giữa chừng 
hoá điên, nhân nơi mê lầm, khi chưa đây đủ, 
khởi tâm chứng đắc hoàn toàn. Tất cả đều do 
thức âm và tâm dụng công giao xen. 

Chúng sanh mê mò, không biết tự xét. Gặp tình 
huống này, đều đem tâm mê lầm, ưa thích 
những tập quán cũ, mà tự dừng nghĩ, cho đó là 
chỗ quay về rốt ráo. Tự tuyên bố đã đạt được 
quả vị Vô thượng bồ-đề viên mãn. Thành tội đại 
vọng ngữ. Ngoại đạo tà ma sau khi chiêu cảm 
nghiệp báo chấm dứt, sẽ rơi vào địa ngục vô 
gián. Các hàng Thanh Văn , Duyên Giác không 
thê tiền lên hơn nữa. 

Các ông nên chú tâm giữ gìn đạo Như Lai. Sau 
khi Như Lai nhập diệt, hãy đem pháp môn nầy 
truyền dạy trong đời mạt pháp, khiến cho tất cả 
chúng sanh hiểu rõ nghĩa ấy. Đừng đề ma tà 
kiến tự gây ra chướng nạn. Giữ gìn và từ bi 
cứu giúp, tiêu trừ hết các tà duyên kiến. Khiến 
thân tâm được vào tri kiến Phật. Từ khi bắt đầu 


cho đến thành tựu, không bị lạc vào đường tẻ. 
Pháp môn như thế, các đức Như Lai nhiều như 
số vi trần trong hằng sa kiếp từ quá khứ, đều 
vận dụng mà khai ngộ bản tâm, chứng được 
đạo vô thượng. 

Khi thức ấm tiêu dung rồi, thì các căn hiện tiền 
của ông đều được dùng thay nhau. Từ chỗ hỗ 
dụng đó, ông có thê nhập vào bậc Kim cang 
càn huệ Bồ Tát. Tâm tinh diệu viên minh phát 
hóa trong ấy. 

Như ngọc lưu ly trong suốt, hàm chứa mặt 
trăng báu ở trong. Như thế mà vượt lên giai vị 
Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi 
hướng, Tứ gia hạnh tâm và sở hành của Bồ 
Tát Kim cang Thập địa . 

Đây là những ma sự vi tế, mà các Đức Phật 
Thế Tôn từ đời quá khứ trước đã giác ngộ 
nghiệm xét và phân tích trong khi tu chỉ quán . 
Nếu ông nhận biết được ma cảnh hiện tiền, thì 
tây trừ được câu nhiễm, không bị rơi vào tà 
kiến. 

Các âm ma đều tiêu diệt, thiên ma bị phá tan, 
Đại lực quỷ thần hoảng hốt chạy trốn, các loài li 


mị võng lượng không hiện tướng ra nữa. 
Thẳng đến bồ-đề, không chút thiếu sót. Hàng 
căn cơ hạ liệt cũng được tăng tiến, đối với Đại 
niết-bàn, tâm không mê lầm. 

Nếu có chúng sanh mê độn trong đời mạt pháp, 
chưa hiểu thiền-na, chưa nghe pháp yếu, ưa tu 
tam muội, nhưng căn tánh chậm lụt, sợ họ bị 
lạc vào tà kiến, thì các ông nhất tâm khuyên họ 
trì tụng chú Phật đảnh đà-la-ni . Nếu chưa tụng 
thuộc thì viết trên thiền đường hay mang trong 
thân. Thế nên các loài ma không thể nào quây 
phá họ được. 

Ông nên kính vâng lời dạy bảo cuối cùng về 
phép tu tiền rốt ráo của mười phương Như Lai. 


LÝ TUY ĐÓN NGỘ, SỰ PHẢÁI TIỆM TRỪ 
A-Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nghe lời dạy 
của Đức Phật, đảnh lễ kính vâng, ghi nhớ 
không sót. Ở trong đại chúng lại bạch Phật 
rằng: Như Đức Phật dạy, trong tướng ngũ âm 
có năm thứ hư vọng, vốn có cội gốc là tâm 
vọng tưởng. Chúng con bình thường chưa từng 


được được nghe lời khai thị vi diệu của Như 
Lai, 

Lại nữa, năm thứ âm này được tiêu trừ một lần 
hay lần lượt theo từng thứ lớp. Giới hạn của 
năm lớp ấy là gì? 

Xin nguyện Như Lai, mở lòng đại từ, làm cho 
tâm và mắt của đại chúng đây được trong 
sáng, đề làm đạo nhãn tương lai cho hết thảy 
chúng sanh trong đời mạt pháp. 

Đức Phật bảo A-Nan, tánh tinh chân là diệu 
minh, tánh bản giác là viên tịnh, không lưu lại 
sinh tử và các trần câu, cho đến cả hư không, 
đều nhân vọng tưởng mà sinh khởi ra. 

Tất cả cái ấy, gốc nơi bản giác diệu minh chân 
tánh, do vọng tưởng mà phát sinh khí thế gian, 
như Diễn-nhã-đạt-đamê đầu mà nhận bóng. 
Vọng vốn không có nhân, ở trong vọng tưởng 
mà lập ra tánh nhân duyên, mê tánh nhân 
duyên thì gọi đó là tự nhiên. Cả tánh hư không 
kia cũng sinh ra từ huyễn hóa, nên nhân duyên, 
tự nhiên đều là suy lường từ vọng tâm chúng 
sanh. 

A-Nan, đã biết do vọng sanh khởi ra, mà nói 


nhân duyên vọng. Nếu vọng vốn không thì 
nhân duyên vọng đó vốn là chẳng có. Huống gì 
những người không biết, cho đó là tự nhiên. 
Thế nên Như Lai giải bày cho các ông rõ bốn 
nhân của ngũ âm đều là vọng tưởng. 

Thân thê của ông, trước là nhân cái tưởng của 
cha mẹ mà sanh ra. Tâm ông nếu không có 
một niệm tưởng nào, thì ông chẳng đến gá 
mạng vào nơi tưởng. 

Như trước đây Như Lai đã nói, khi tâm tưởng 
đến vị chua, thì trong miệng tiết ra nước bọt, 
khi tâm tưởng đang leo cao thì lòng bàn chân 
cảm thấy rờn rợn, mà dốc cao chẳng có, vị 
chua cũng không thấy, thân thể của ông chẳng 
phải cùng loại với hư vọng, tại sao khi nghe nói 
đến vị chua thì nước bọt trong miệng tiết ra? 
Vậy ông nên biết, sắc thân hiện nay của ông, 
Như Lai đã nói trước đây, khi tâm ông tưởng 
đến một nơi cao là thân có cảm giác rờn rợn. 
Do các thứ cảm thọ sanh khởi, nó tác động đến 
sắc thân. Nên hiện nay, hai thứ cảm thuận ích 
và vi tổn đang thúc bách thân ông. Đó là là 
vọng tưởng hư minh thứ hai. 


Do những ý nghĩ sai sử thân ông, nếu thân ông 
không cùng dạng với niệm tưởng, sao lại theo 
vọng tưởng nắm bắt mọi thứ hình tượng, sanh 
tâm chấp giữ, cùng niệm tưởng tương ưng? 
Khi thức là tưởng tâm, khi ngủ là chiêm bao, 
nên niệm tưởng lay động vọng tình của ông. Đó 
gọi là dung thông vọng tưởng thứ ba. 

Chuyên hóa không ngừng, xoay vần âm thầm 
dời đổi. Móng tay và tóc dài ra, khí lực suy tàn, 
da mặt nhăn nheo. Thay đổi ngày đêm, thế mà 
ông không hề thức tỉnh. 

A-Nan, nếu những thứ này chẳng phải là ông, 
tại sao thân ông lại biến đổi? Nếu chắc thật là 
ông, sao ông không biết? 

Ắt là hành âm của ông tương tục không dừng 
trong mỗi niệm. Đó là vọng tưởng thứ tư, tánh 
chất là vi tế và ân mật. 

Lại chỗ tinh minh lóng lặng, không dao động 
của ông, gọi là là thường còn, thì nơi thân ông, 
chẳng ra ngoài sự thấy nghe, hiểu biết. Nếu nó 
thật sự là tánh chân, thì đã không dung chứa 
tập khí 

Do đâu mà các ông, trong những năm trước đã 


từng thấy vật lạ, trải qua nhiều năm, chẳng để ý 
đến; rồi sau bỗng dưng, thấy lại vật lạ đó, liền 
nhớ rõ ràng, không hề thiếu sót? Vậy trong 
tánh tinh minh đứng lặng, trọn không dao động 
ây, đã chịu sự huân tập trong từng niệm, đâu 
có trù tánh gì? 

A-Nan nên biết trạng thái trong lặng ây là không 
thực, nhưử dòng nước chảy nhanh, xa trông như 
đứng lặng, do chảy nhanh mà không thấy 
được, chứ không phải là nước không chảy. 
Nếu đây không phải là cội gốc của vọng tưởng, 
cớ sao lại bị huân tập bởi tập khí hư vọng? 

Nếu sáu căn của ông chưa được khai hợp, 
dùng thay lẫn nhau, thì cái vọng tưởng ấy 
không khi nào diệt trừ được. 

Cho nên hiện nay, cái thấy nghe hiểu biết của 
ông đã xâu kết trong tập khí hư vọng. Ắt trong 
tánh rỗng lặng trong suốt ấy, là cái vọng tưởng 
điên đảo vi tế, rỗng không huyễn hóa thứ năm 
A-Nan, năm loại âm này là do năm vọng tưởng 
tạo thành. 

Nay ông muốn biết giới hạn sâu cạn, chỉ có sắc 
và không là biên giới của sắc âm, xúc và ly là 


biên giới của thọ âm , nhớ và quên là biên giới 
của tưởng âm, diệt và sinh là biên giới của 
hành âm xi0 lặng và hiệp với đứng lặng 
thuộc về biên giới của thức ấm. 

Năm âm này vốn sinh khởi trùng điệp. Sinh, do 
thức âm mà có. Diệt, từ sắc âm mà trừ. Lý tức 
ngộ liền, nhân ngộ mà tiêu trừ sạch. Sự thì 
chẳng phải trừ được ngay, mà phải theo thứ 
lớp mới dứt được. 

Như Lai đã chỉ cho ông về những gút nơi khăn 
kiếp-ba-la. Có điều gì chưa hiểu rõ khiến ông 
lại hỏi? 

Ông nên đem sự thông hiểu cội nguồn của 
vọng tưởng này, truyền dạy cho người tu hành 
đời sau trong thời mạt pháp, khiến cho họ nhận 
ra được hư vọng, tự thấy nhàm chán, biết có 
niết-bàn, đễ không luyến tiếc ba cõi. 


PHẦN LƯU THÔNG 


A-Nan, ví như có người mang bảy thứ báu đầy 
trong hư không khắp cả mười phương, dâng 
lên chư Phật nhiều như số vi trần, với tâm cung 
kính cúng dường không hề xao lãng. Ý ông 


nghĩ sao, người này do nhân duyên cúng 
dường chư Phật như thế, được nhiều phước 
đức hay không? 

A-Nan đáp rằng: hư không chẳng có giới hạn, 
trân bảo cũng vô hạn, xưa có người cúng 
dường Phật bảy đồng tiền, đến khi xả thân, còn 
được vị Chuyên luân Thánh vương. Huốồng gì 
hiện tiền, hư không cùng tận, cõi Phật đã đầy 
khắp bảy thứ trân bảo cúng dường. Dù có suy 
nghĩ cùng tận đến vô số kiếp còn không thể biết 
được. Phước đức ấy làm sao có ngằn mé? 
Đức Phật bảo A-Nan: chư Phật Như Lai không 
nói lời hư vọng. Ví như có người phạm bốn tội 
lớn, mười tội ba-la-di , giây lát phải trải qua địa 
ngục A-tì ở phương này rồi phương khác, cho 
đến cùng tột vô số các địa ngục vô gián trong 
mười phương mà không nơi nào chẳng phải 
trải qua. 

Nếu người này, dùng một niệm, đem pháp môn 
này khai thị cho người chưa học trong đời mạt 
pháp, thì những tội chướng của người ấy liền 
được tiêu diệt. Biến cái nhân phải chịu khổ địa 
ngục thành cõi nước an lạc. 


Được phước đức vượt hơn người ấy thí cúng 
trước kia gấp trăm, ngàn, triệu, ức lần. Như thế 
cho đến toán số thí dụ cũng không thể diễn tả 
hết được. 

A-Nan, nếu có chúng sanh biết tụng kinh, biết 
trì niệm thần chú này, dù Như Lai có nói đến 
cùng tận số kiếp cũng không hết được. Nếu 
theo lời chỉ dạy của Như Lai, y theo lời dạy mà 
tu hành, thì thẳng đến đạo bồ-đề, không bị các 
ma nghiệp. 

Khi Đức Phật nói kinh này rồi, các vị tỷ-khưu, 
tỷ-khưu-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, các loài trời, 
người, a-tu-la trong thế gian. Cùng các vị Bồ 
Tát, hàng Nhị thừa, Thánh, Tiên, Đồng tử ở các 
cõi khác, cùng với loại Đại lực quỷ thần mới 
phát tâm, tất cả đều hoan hỷ đảnh lễ rồi lui ra. 


=== H É 1 === 


www.bothiphap.bloqspot.com 


Tải Bộ Kinh Lăng Nghiêm 


Google Drive 


Hòa Thượng Tuyên Hóa 


=> Đoc Kinh Lăng Nghiêm - 


KINH LĂNG NGHIÊM - HÒA THƯỢNG THÍCH DUY LỤC DỊCH 


KINH LĂNG NGHIÊM: ĐẠI BIÊU CỦA CHÁNH 
PHÁP 

Chính vi Kinh Lăng Nghiêm là "chân kinh” 
cho nên tôi mới phát nguyện đời đời kiếp 
kiếp hoằng dương Đại Pháp Lăng Nghiêm, 
tuyên giảng chân lý Lăng Nghiêm. 


Tất cả kinh điễn trong Phật Giáo đều rất quan 
trọng, nhất là Kinh Lăng Nghiêm. Ở đâu 

có lĩnh Lăng Nghiêm, ở đó có Chánh Pháp trụ 
thế. Kinh Lăng Nghiêm không còn, thời Mạt 
Pháp liền hiện tiền. Kính Lăng Nghiêm là chân 
thân Phật, Kinh Lăng Nghiêm là xá lợi 

Phật, Kính Lăng Nghiêm là tháp thờ Phật; do 
đó, tất cả tín đồ Phật Giáo cần phải đem hết 
sức lực, khả năng của mình để ủng hộ, giữ gìn 
bộ Kính Lăng Nghiêm này. 


Kinh Pháp Diệt Tận nói: "Thời Mạt Pháp, Kinh 
Lăng Nghiêm diệt trước, các kinh điển khác dân 
dân diệt sau." 

Nếu Kính Lăng Nghiêm không bị diệt, thì Chánh 
Pháp sẽ hiện tiền. Vì thế, chúng ta là Phật tử, 
cần phải dùng sanh mạng của chính mình để 
hộ trì Kính Lăng Nghiêm, đem hết sức lực và 
khả năng của mình ra để hộ trì Kinh Lăng 
Nghiêm, lập hạnh nguyện hộ trì Kinh Lăng 
Nghiêm, khiễn cho Kinh Lăng Nghiêm vĩnh viễn 
trụ thê, phát dương rộng lớn, lưu thông trong 
từng mỗi hạt vi trần, lưu thông cho đến mọi nơi 
trên thế giới, tận hư không biễn Pháp Giới. 
Được như vậy, hào quang của Chánh Pháp sẽ 
soi sáng khắp nơi. 

Tại sao Kính Lăng Nghiêm bị diệt trước? Vì 
kinh này giảng đạo lý rất chân thực, thiên ma 
ngoại đạo không chịu nổi, cho nên chúng dùng 
đủ cách để phá hoại, tiêu diệt. Đầu tiên, chúng 
tạo ra lời đồn xuyên tạc, nói rằng Kinh Lăng 
Nghiêm không phải từ kim khẩu Phật thuyết ra, 
mà là do người đời sau ngụy tạo. Đó là cách 
nói hàm hồ xuyên tạc của ngoại đạo, dùng 


những thủ đoạn xấu xa, cô ý phá hoại "chân 
kinh." 


Nội dung của Kính Lăng Nghiêm là thuyết minh 
Bốn điều thanh tịnh minh hối, Năm mươi cảnh 
giới âm ma, và lời thuật lại của hai mươi lăm 
bậc Thánh về sự tu hành viên thông của mình. 
Toàn thể bộ kinh có thể ví như tắm "kính chiếu 
yêu," khiến cho yêu ma quỷ quái, bàng môn 
ngoại đạo, đều phải hiện nguyên hình, không 
chỗ ân núp. Cho nên, chúng ta không nên tin 
tưởng vào những lời xuyên tạc, đồn đãi 

rằng Kinh Lăng Nghiêm là "ngụy kinh." 

Mấy năm gần đây, có một số học giả vô trí và 
giáo đồ ngu xuân, không nhận thức được Phật 
Giáo, không hiểu rõ Phật Học, mà dám đặt điều 
nói càn, ngông cuông chỉ trích lời dạy của bậc 
Thánh nhân. Những người vô trí vô thức này vì 
không có trí huệ để phân biệt được chân ngụy, 
nghe người ta nói sao thì nói hùa theo như vậy, 
chỉ biết "vẽ đường cho giặc chạy," cỗ võ người 
khác làm điều xấu, nên mới lộng ngôn nói 

rằng Kinh Lăng Nghiêm không phải là lời Phật 
thuyết! 


Người học Phật Pháp không những cần phải 
hiểu rõ sâu sắc các đạo lý hàm chứa 

trong Kinh Lăng Nghiêm đễ làm cho Chánh 
Pháp được trụ thế lâu dài và tà pháp phải vĩnh 
viễn biệt tăm, mà còn phải đề xướng Kính Lăng 
Nghiêm— khắp chốn đều xiên dương Kính Lăng 
Nghiêm, khắp nơi đều giảng thuyết Kinh Lăng 
Nghiêm, và khắp mọi chỗ đều hộ trì Kinh Lăng 
Nghiêm. Người tín đồ Phật Giáo cần phải tận 
tâm tận lực đối với trách nhiệm này. 

Hôm nay tôi bảo đảm với quý vị một điều: bảo 
đảm rằng Kinh Lăng Nghiêm đích thật là "chân 
kinh"! Nếu Kính Lăng Nghiêm là "ngụy kinh," thì 
tôi nguyện đọa địa ngục vì mình đã không nhận 
thức được Phật Giáo, "lây giả làm chân," cho 
nên cam tâm tình nguyện nhận chịu quả báo. 
Chính vì Kinh Lăng Nghiêm là "chân kinh” cho 
nên tôi mới phát nguyện đời đời kiếp kiếp 
hoằng dương Đại Pháp Lăng Nghiêm, tuyên 
giảng chân lý Lăng Nghiêm. 

Quý vị hãy thử nghĩ: Kính Lăng Nghiêm nêu 
không phải do Phật tuyên thuyết, thì ai mà có 
thê thuyết ra diệu pháp chân chánh như vậy? 


Tôi cầu mong những người phê bình Kính Lăng 
Nghiêm là ngụy kinh sẽ mau mau sám hồi, sửa 
đổi lỗi lầm, nếu không, nhất định sẽ bị đọa vào 
địa ngục cắt lưỡi! 

Tôi cầu nguyện cho những người tụng 

niệm Kinh Lăng Nghiêm, người giảng Kính 
Lăng Nghiêm, người tuyên dương nh Lăng 
Nghiêm, người lưu thông Kính Lăng Nghiêm, 
tất cả đều được sớm thành Phật Đạo. Nguyên 
nhân quan trọng là đạo lý mà Kính Lăng 
Nghiêm thuyết giảng thì vừa chính xác lại vừa 
hợp lý, có thể khiến cho yêu ma quỷ quái và 
bàng môn tả đạo không chỗ ân mình; đồng thời 
có thê làm cho người Phật tử có được lòng tin 
chân chánh, giữ gìn chánh niệm, kiên trì ủng hộ 
Chánh Pháp. 

THÍCH TUYẾN HÓA 


Chinese | English | Vietnamese 
ĐỨC PHẬT THUYÉT KINH PHÁP DIỆT TẬN 


Trích từ sao lục của SENG YU Bản dịch Hán 
văn: Vô danh 


Đại Chánh Tạng Quyền 13 Hiệt 1118 Số 396 
Niết Bàn Bộ 

Bản dịch Anh ngữ: Tỷ-khưu THÍCH HÀNG 
THẬT Vạn Phật Thánh Thành - Hoa Kỳ 


Bản dịch Việt ngữ: THÍCH NHUẬN CHÂU (Tịnh 
thất Từ Nghiêm, Đại Tòng Lâm) 


Ban Việt Dịch Vạn Phật Thánh Thành đối chiếu 
Hán văn và hiệu đính 


f## 


Kệ khai kinh 

Phật pháp cao siêu rất thắm sâu, 
Trăm ngàn muôn kiếp khó tâm câu. 
Con nay nghe thây chuyên trì tụng, 


Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mâu. 


Như thật tôi nghe, một thời Đức Phật ở thành 
Câu-thi-na. Như Lai sẽ nhập niết-bàn trong 
vòng ba tháng nữa, nên các tỷ-khưu, tỷ-khưu ni 
cũng như vô số các loài hữu tình đến để cung 
kính đảnh lễ. Thế tôn tĩnh lặng , ngài không nói 
một lời và hào quang không xuất hiện. Ngài A- 
nan cung kính đảnh lễ và hỏi: 

“Bạch Thế tôn, từ trước đến nay khi nào Thế 
tôn thuyết pháp, ánh sáng oai nghi của Thế tôn 
đều tự nhiên xuất hiện, nhưng hôm nay trong 
đại chúng, không thấy ánh hào quang ấy từ 
Thế tôn tỏa ra nữa, chắc hẳn có nhân duyên gì, 
chúng con mong muốn nghe Đức Thề tôn giảng 
giải.” 

Đức Phật vẫn im lặng không trả lời, cho đến khi 
A-nan câu thỉnh đến ba lần, lúc đó Đức Phật 
mới bảo A-nan: 

“Sau khi Như Lai nhập niết-bàn, khi giáo pháp 
bắt đầu suy yếu, trong đời ngũ trược ác thế, ma 
đạo sẽ rất thịnh hành, ma quỷ biến thành sa- 
môn, xuyên tạc phá hoại giáo pháp của ta. 
Chúng mặc y phục thế tục , ưa thích y phục 


đẹp đẽ, cà sa sặc sỡ; uống rượu, ăn thịt; giết 
hại sinh vật tham đắm mùi vị; không có lòng từ, 
thường mang sân hận, đồ ky lẫn nhau. 

“Vào lúc ấy, sẽ có các vị Bồ-tát, Bích-chi Phật, 
A-la-hán hết sức tôn kính, siêng năng tu đức, 
được mọi người kính trọng tiếp đãi., họ đều 
giáo hóa bình đẳng. Những người tu đạo này 
thường cứu giúp kẻ nghèo, quan tâm người 
già, cứu giúp người gặp cảnh nghèo cùng khốn 
ách. khuyến khích mọi người thờ phượng, hộ 
trì kinh tượng. Họ thường làm công đức, hết 
lòng từ bi làm lành, không hại kẻ khác. hy sinh 
giúp đỡ không tự lợi mình , thường nhẫn nhục 
nhân hòa. 

“Nếu có những người như vậy, thì các tỷ-khưu 
tà ma đều ganh ghét họ, ma quỷ sẽ nỗi ác phỉ 
báng, xua đuôi trục xuất các vị tỷ-khưu chân 
chính ra khỏi tăng viện. Sau đó, các tỷ-khưu ác 
ma này không tu đạo đức, chùa chiền tu viện 
sẽ bị hoang vắng, cỏ dại mọc đầy. Do không 
chăm sóc bảo trì, chùa chiền trở thành hoang 
phế và bị lãng quên, các tỷ-khưu ác ma sẽ chỉ 


tham lam tài vật tích chứa vô số của cải không 
chịu buông bỏ, không tu tạo phước đức. 


“Vào lúc đó các ác ma tỷ-khưu sẽ buôn bán nô 
tỳ để cày ruộng, chặt cây đốt phá núi rừng, sát 
hại chúng sanh không chút tử tâm. Những nam 
nô trở thành các tỷ-khưu và nữ tỳ thành tỷ- 
khưu ni không có đạo đức, dâm loạn dơ bản, 
không cách biệt nam nữ. Chính những người 
này làm đạo suy yêu phai dần. Những người 
chạy trỗn luật pháp sẽ tìm đến quy y trong đạo 
của ta, xin làm sa-môn nhưng không tu giới 
luật. Giữa tháng cuối tháng tuy có tụng giới, 
nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Do lười biếng và 
phóng dật, không còn ai muốn nghe nữa. 
Những ác sa-môn này sẽ không muốn tụng 
toàn văn bản kinh, tóm tắt đoạn đầu và cuối 
bản kinh theo ý của họ . Chẳng bao lâu, việc 
tụng tập kinh điển cũng sẽ châm dứt. Cho dù 
vẫn còn có người tụng kinh, nhưng họ lại không 
hiểu câu văn. vẫn khăng khăng cho họ là đúng, 
tự phụ, kiêu căng mong câu danh tiế ng, ra vẻ 
tao nhã để mong cúng dường. 


Khi mạng căn của các ma ác tỷ-khưu này chấm 
dứt, thần thức của họ liền đọa vào địa ngục A- 
tỳ. Đã phạm phải 5 tội trọng, nên họ phải tái 
sinh liên tục chịu khổ trong loài quỷ đói và súc 
sinh. Họ sẽ nễm những nỗi thống khổ trong vô 
số kiếp nhiều như cát sông Hằng. Khi tội hết, 
họ sẽ tái sinh ở những vùng biên địa, nơi không 
có Tam bảo lưu hành. 


“Khi chánh pháp sắp biến mất, phụ nữ sẽ trở 
nên tinh tân và thường làm việc công đức. Đàn 
ông sẽ trở nên lười biếng và sẽ không còn ai 
giảng pháp . Những vị sa-môn chân chính sẽ bị 
xem như đất phân và không ai tin ở các vị ây 
nữa. Khi chánh pháp sắp suy tàn, chư Thiên sẽ 
bắt đầu khóc lóc, sông sẽ khô cạn và năm thứ 
cốc loại không chín (mất mùa, đói kém). Bệnh 
dịch thường xuyên xảy ra, cướp đi vô số mạng 
người. Dân chúng phải làm việc cực khổ, quan 
chức địa phương mưu tính lợi riêng, không 
thuận theo đạo lý, đều ưa thích rồi loạn. Người 
ác gia tăng nhiều như cát dưới biển, người 
thiện rất ít, hầu như chỉ có được một hoặc hai 
người. 


“Khi kiếp sắp hét, vòng quay của mặt trời và 
mặt trăng trở nên ngắn hơn và mạng sống của 
con người giảm lại. Bốn mươi tuổi đầu đã bạc . 
Đản ông dâm dục, cạn kiệt tinh dịch nên sẽ 
chết trẻ, thường là trước 60 tuổi. Khi mạng 
sống của nam giới giảm, thì mạng sống cuả nữ 
giới tăng đến 70, 80, 90 hoặc đến 100 tuổi. 
«Những dòng sông lớn sẽ dâng cao bất thường 
không đúng với chu ky tự nhiên, nhưng con 
nguời không để ý hoặc không quan tâm. Khí 
hậu khắc nghiệt được xem là điều bình thường. 
Người các chủng tộc lai tạp lẫn nhau không 
phân quý tiện, chìm đắm, trôi nỗi như cá rùa 
kiếm ăn . 

«Lúc đó các vị Bô-tát, Bích-chi Phật, A-la-hán bị 
chúng ma xua đuổi trục xuất không còn cùng 
dự trong chúng hội . Giáo lý Tam thừa vẫn 
được lưu hành ở vùng hẻo lánh, những người 
tu tập vẫn tìm thấy sự an lạc và thọ mạng kéo 
dài. Chư thiên sẽ bảo vệ và mặt trăng sẽ chiếu 
sáng họ, giáo pháp Tam thừa sẽ có dịp hòa 
nhập và chính đạo sẽ hưng thịnh. Tuy nhiên, 
trong năm mươi hai năm, kinh Thủ-lăng-nghiêm 


và Kinh Bát-chu Tam-muội sẽ bị sửa đổi trước 
tiên rồi biến mất. Mười hai bộ kinh sau đó sẽ 
dân dẫn bị tiêu trầm cho đến khi hoại diệt hoàn 
toàn và không bao giờ xuất hiện lại nữa. Văn tự 
kinh điển sau đó hoàn toàn không được biết 
đến, giới y của sa-môn sẽ tự bị biến thành màu 
trắng. 

«Khi giáo pháp của ta sắp biến mất, cũng giống 
như ngọn đèn dầu tỏa sáng lên trong chốc lát 
trước khi tàn lụi, chánh pháp cũng bừng sáng 
rồi suy tàn. Từ đó về sau khó nói chắc được 
điều gì sẽ xảy ra. 

«Thời kỳ này sẽ kéo dài suốt mười triệu năm. 
Khi Đức Di-lặc sắp thị hiện ở thế gian để thành 
vị Phật tiếp theo, các cõi nước đều được hoàn 
toàn an vui. Khí độc sẽ bị tiêu tán, mưa nhiều 
và đều đặn, n ăm thứ cốc loại tươi tốt, cây cối 
sum suê cao lớn, và loài người sẽ cao đến tám 
trượng (hơn 24 mét) tuổi thọ trung bình của con 
người sẽ đến 84.000 năm, chúng sanh được 
độ khó có thê tính đếm được.» 


Ngài A-nan thưa thỉnh Đức Phật : 


«Bạch Thế tôn, chúng con nên gọi Kinh này là 
gì, và làm thế nào đề phụng trì kinh ây?» 


Đức Phật bảo : 


‹Này A-nan, kinh này gọi là Pháp Diệt Tận. Hãy 
dạy cho mọi người truyền bá rộng rãi kinh này. 
Những ai truyền bá kinh nầy, công đức của 
những người ấy không thể nghĩ bàn, không thế 
nào tính đếm được.» 

Khi bốn chúng đệ tử nghe nói kinh này rồi, họ 
đều rất đau lòng và buôn tủi, mỗi người đều 
phát tâm tu đạo đề đạt đến quả vị Thánh tối 
thượng, họ cung kính đảnh lễ Đức Phật rồi lui 
r5. 


<3 *4t414 #) 22 _ -. * `era164 #' “` .»^ ;= \era18 >7 
" T%Ỏ “x 


x.. -~ = 
= 


KẸ HỘI HƯỚNG 

Nguyện đem công đức này 
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ 
Trên đền bốn ân nặng 
Dưới cứu khổ tam đồ 

Nếu có ai thấy nghe 

Đều phát lòng Bồ Đề 


Hết một báo thân này 
Cùng sanh cõi Cực Lạc. 


sỊ s 


Nam Mô Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát 


TỨ HOÀNG THỆ NGUYÊN 


»- Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh 


» Vạn Đức Pháp Ngữ - Hoà Thượng Thích Trí Tịnh 


= KINH VÔ LƯỢNG THỌ TINH HOA 


P.4 


»> BÁT CHÁNH ĐẠO - TỨ DIỆU ĐÉ 


